NGUYÊN THỈ PHƯỢNG (Chủ biên) - NGUYÊN THỈ THẠCH 
NGUYỄN THỈ KHÔI TRANG - NGUYỀN bạch trâm 


THIẾT KẾ BÀI GIẢNG 

LỊCH SỬ 

■ 

TRUNG HỌC Cơ SỞ 

© 

(Tái bản có sửa chữa bổ sung) 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 


2 



Ẩí()'i nói đầu 


Sau một thời gian ngắn phát hành, cuốn sách Thiết kế bài giảng Lịch sử 6 
đã được đông đảo bạn đồng nghiệp gần xa đón nhận, sử dụng để tham khảo 
cho bài giảng của mình. Không những thế, nhiều bạn còn gửi thư góp ý, nhận 
xét mong cuốn sách hoàn thiện hon trong lần tái bản sau. 

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ! 

Chúng tôi tiếp thu những ý kiến đó vào việc biên soạn và xuất bản: 

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG LỊCH sử 7 

Cuốn sách được viết theo chưong trình sách giáo khoa mới ban hành năm 
học 2003 - 2004. Sách giới thiệu một cách thiết kế bài giảng Lịch sử 7, theo 
tinh thần đổi mới phưong pháp dạy học, nhằm phát huy tính tích cực nhận thức 
của học sinh. 

Về nội dung: tuân theo đúng trình tự bài giảng trong sách giáo khoa Lịch 
sử 7, gồm 30 bài, chỉ rõ kiến thức, tư tưởng, kĩ năng, công việc cần chuẩn bị 
của giáo viên và học sinh, các phưong tiện trợ giảng cần thiết, dễ làm, nhằm 
đảm bảo yêu cầu và nâng cao chất lượng từng bài học. 

Về phương pháp: cố gắng vận dụng phưong pháp dạy học theo hướng tích 
cực hoá hoạt động học tập của học sinh đối với từng nội dung cụ thể của bài 
học. Ở mỗi bài học, các tác giả còn chỉ rõ từng hoạt động cụ thể của giáo viên 
và học sinh trong quá trình Dạy - Học, coi đây là hai hoạt động cùng nhau, 
trong đó cả học sinh và giáo viên đều là chủ thể của hoạt động. 

Sau khi sách được xuất bản, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến hoan 
nghênh và những đóng góp rất quý báu. Tiếp thu những ý kiến đó ở lần xuất 
bản này, chúng tôi đã sửa chữa, bổ sung để cuốn sách dược hoàn thiện hơn. 

Chúng tôi hi vọng tài liệu tham khảo Thiết kế bài giảng Lịch sử 7 có thể 
giúp các thầy, cô nâng cao hiệu quả bài giảng của mình. Chúng tôi rất mong 
nhận được ý kiến đóng góp của các thầy, cô giáo và các bạn đọc gần xa. 

CÁC TÁC GIẢ 


3 




Phần I 

KHÁI QUÁT LỊCH sử THÊ Glởl TRUNG ĐẠI 


CÚA XÃ HỘI PHONG KIẼN Ớ CHÂU Âu 
(Thòi sơ- trung kì trung đại) 

A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Quá trình hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu. 

• Hiểu khái niệm "lãnh địa phong kiến", đặc trưng của kinh tế lãnh địa 
phong kiến. 

• Nguyên nhân xuất hiện thành thị trung đại. Phân biệt sự khác nhau giữa 
nền kinh tế lãnh địa và nền kinh tế trong thành thị trung đại. 

2. Tư tưởng 

Thấy được sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người: chuyển từ xã hội 
chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến. 

3. Kĩ nàng 

• Biết xác định vị trí các quốc gia phong kiến châu Âu trên bản đồ. 

• Biết vận dụng phương pháp so sánh, đối chiếu để thấy rõ sự chuyển biến 
từ xã hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

1. Bản đồ châu Âu thời phong kiến. 

2. Tranh ảnh mô tả hoạt động trong lãnh địa phong kiến và thành thị tmng đại. 


Bàil 


Sự HÌNH THÀNH VẰ PHÁT TRIÊN 


5 






c. TIEN TRINH DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Bài mói 

Lịch sử xã hội loài người đã phát triển liên tục qua nhiều giai đoạn. Học lịch 
sử lóp 6, chúng ta đã biết được nguồn gốc và sự phát triển của loài người nói 
chung và dân tộc Việt Nam nói riêng trong thời kì cổ đại, chúng ta sẽ học 
tiếp một thời kì mới: - Thời trung đại. Trong bài học đầu tiên, chúng ta sẽ 
tìm hiểu "Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu". 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Yêu cầu HS đọc SGK. 

- HS đọc phần 1. 


Giảng: (Chỉ trên bản đồ)Từ 

- Quan sát bản đồ. 

1) Sự hình thành 

thiên niên kỉ I trước công 


XHPK ở châu Âu 

nguyên, các quốc gia cổ đại 


a) Hoàn cảnh lịch 

phưong Tây Hi Lạp và Rôma 


sử 

phát triển, tồn tại đến thế kỉ V. 


- Cuối thế kỉ V, 

Từ phưong Bắc, người Giecman 


người Giecman tiêu 

tràn xuống và tiêu diệt các 


diệt các quốc gia cổ 

quốc gia này, lập nên nhiều 
vương quốc mới (Kể tên một 
số quốc gia). 


đại. 

Hỏi: Sau đó, người Giecman 

Trả lời: Chia mộng 


đã làm gì? 

đất, phong tước vị 
cho nhau. 


Hỏi: Những việc ấy làm xã hội 

+ Bộ máy Nhà nước 

b) Biến đổi trong xã 

phương Tây biến đổi như thế 

chiếm hữu nô lệ sụp 

hội 

nào? 

đổ. 

- Tướng lĩnh, quý tộc 


+ Các tầng lóp mới 

được chia ruộng, 


xuất hiện. 

phong tước —» các 
lãnh chúa phong 

kiến. 


6 







Hỏi: Những người như thế nào 
được gọi là lãnh chúa phong 
kiến? 

Hỏi: Nông nô do những tầng 
lớp nào hình thành? 

Hỏi: Quan hệ giữa lãnh chúa 
và nông nô ở châu Âu như thế 
nào? 

Yêu cầu: HS đọc SGK. 


- Những người vừa 
có ruộng đất, vừa 
có tước vị. 

- Nô lệ và nông 
dân. 


- HS đọc phần 2. 


Hỏi: Em hiểu thế nào là "lãnh 
địa"; "lãnh chúa"; "nông nô"? 
(Mở rộng so sánh với "điền 
trang", "thái ấp" ở Việt Nam). 


Yêu cầu: Em hãy miêu tả và 
nêu nhận xét về lãnh địa phong 
kiến trong hình 1 ở SGK? 


Hỏi: Trình bày đời sống, sinh 
hoạt trong lãnh địa? 


"Lãnh địa" là vùng 
đất do quý tộc 
phong kiến chiếm 
được; "lãnh chúa" 
là người đứng đầu 
lãnh địa; "nông nô" 
là người phụ thuộc 
vào lãnh chúa, phải 
nộp tô thuế cho 
lãnh chúa. 

Miêu tả: Tường cao, 
hào sâu, đồ sộ, kiên 
cố, có đầy đủ nhà 
cửa, trang trại, nhà 
thờ như một đất 
nước thu nhỏ. 

- Lãnh chúa giàu có 
nhờ bóc lột tô thuế 
nặng nề từ nông nô, 
ngược lại nông nô 
hết sức khổ cực, 
nghèo đói. 


- Nô lệ và nông dân. 

- Nông nô phụ thuộc 
lãnh chúa XHPK 
hình thành. 

2) Lãnh địa phong 
kiến 

- Là vùng đất rộng 
lớn do lãnh chúa làm 
chủ, trong đó có lâu 
đài và thành quách. 


- Đời sống trong 
lãnh địa: 

+ Lãnh chúa: xa hoa, 
đầy đủ. 

+ Nông nô: đói 
nghèo, khổ cực —> 
chống lãnh chúa. 


7 



Hỏi: Đặc điểm chính của nền 
kinh tế lãnh địa phong kiến là 

gì? 


Hỏi: Phân biệt sự khác nhau 
giữa xã hội cổ đại và XHPK? 


- Tự sản xuất và 
tiêu dùng, không 
trao đổi với bên 
ngoài —> tự cấp tự 
túc. 

- Xã hội cổ đại gồm 
chủ nô và nô lệ, nô 
lệ chỉ là "công cụ 
biết nói". XHPK 


Yêu cầu: HS đọc SGK. 


gồm lãnh chúa và 
nông nô, nông nô 
phải nộp tô thuế 
cho lãnh chúa. 

- HS đọc phần 3. 


Hỏi: Đặc điểm của "thành thị" 
là gì? 


Hỏi: Thành thị trung đại xuất 
hiện như thế nào? 


Hỏi: Cư dân trong thành thị 
gồm những ai? Họ làm những 
nghề gì? 


- Là các noi giao 
lưu, buôn bán, tập 
trung đông dân cư... 

Do hàng hóa 
nhiều —> cần trao 
đổi, buôn bán —> 
lập xưởng sản xuất, 
mở rộng thành thị 
trấn —> thành thị 
trung đại ra đời. 

- Thợ thủ công và 
thương nhân. 

- Sản xuất và buôn 
bán, trao đổi hàng 
hóa. 


Hỏi: Thành thị ra đời có ý 
nghĩa gì? 


- Thúc đẩy sản xuất 
và buôn bán phát 
triển —» tác động 


- Đặc điểm kinh tế: 
tự cấp tự túc, không 
trao đổi với bên ngoài. 


3) Sự xuất hiện các 
thành thị trung đại 


a) Nguyên nhân 

- Cuối thế kỉ XI, sản 
xuất phát triển, sản 
phẩm thừa được đưa 
đi bán -> thị trấn ra 
đời —> thành thị 
trung đại xuất hiện. 

b) Tổ chức 

- Bộ mặt thành thị: 
phố xá, nhà cửa... 

- Tầng lớp: thị dân 
(thợ thủ công + 
thương nhân) 

c) Vai trò 

- Thúc đẩy XHPK 
phát triển. 


8 




đến sự phát triển 
của XHPK. 


Yêu cầu: Miêu tả lại cuộc sống 

- Đông người, sầm 


ở thành thị qua bức tranh (hình 

uất, hoạt động chủ 


2) trong SGK. 

yếu là buôn bán, 
trao đổi hàng hóa. 



3. Củng cố 

Yêu cầu HS Trả lời: 

1. XHPK ở châu Âu được hình thành như thế nào? 

2. Vì sao lại có sự xuất hiện của thành thị trung đại? Kinh tế thành thị có gì 
mới? Ý nghĩa sự ra đời của thành thị? 

4. Tư liệu tham khảo 


LÃNH ĐỊA PHONG KIẾN 

Mỗi lãnh chúa phong kiến có một hoặc nhiều lãnh địa ở tập trung 
hay rải rác ở nhiều nơi. Lãnh địa là một khu vực đốt đai khà rộng, 
trong đó có cà ruộng đốt trồng trọt, đồng cỏ, rửng núi, hồ ao, sông 
đầm, bãi hoang. Trong lãnh địa có lâu đài của quý tộc, nhà thò và 
thôn xóm của nông dân. Lâu đài của lãnh chúa thường ở giữa lãnh 
địa. Lâu đài có hào sâu, nhiều lớp thành đá dày, cao ngất bao bọc 
xung quanh. Bên trên thành là những tháp hình tròn hoặc vuông, có lỗ 
châu mai. Muốn vào được lâu đài phải qua một cài cổu bàng gỗ treo 
trên dây xích nặng trịch, nâng lên hq xuống được, bắc qua hào sâu. 
Ban đêm hoặc khi bị tốn công, cổu gỗ được kéo lên, cổng thành 
đóng lại. Sau bức tường thành thứ nhốt là bãi đốt rộng để cối xay, lò 
rèn, xưởng vũ khí và các xưởng khác. Sau bức tường thành thứ hai là 
bãi để chuồng ngựa, kho vũ khí. Lâu đài ở giữa, là nơi sinh hoạt của 
lãnh chúa và tùy tùng. 

(Trích "Những mẩu chuyện lịch sủ thế giói" 
Tập 1 - NXBGD - 2000) 


9 





Bài 2 


Sự SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ 
Sự HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA Tư BẢN Ỏ CHÂU Âu 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí, một trong những 
nhân tố quan trọng, tạo tiền đề cho sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản 
chủ nghĩa. 

• Quá trình hình thành quan hệ sản xuất chủ nghĩa tư bản trong lòng xã hội 
phong kiến châu Âu. 

2. Tư tưởng 

• Thấy được tính tất yếu, tính quy luật của quá trình phát triển từ xã hội 
phong kiến lên xã hội tư bản chủ nghĩa ở châu Âu. 

• Mở rộng thị trường, giao lưu buôn bán giữa các nước là tất yếu. 

3. Kĩ nãng 

• Bồi dưỡng kĩ năng quan sát bản đồ, chỉ được các hướng đi trên biển của 
các nhà thám hiểm trong các cuộc phát kiến địa lí. 

• Biết khai thác tranh ảnh lịch sử. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

1. Bản đồ thế giới. 

2. Tranh ảnh về những nhà phát kiến địa lí, tàu thuyền. 

3. Sưu tầm các câu chuyện về những cuộc phát kiến địa lí. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 


10 


XHPK châu Âu hình thành như thế nào? Đặc điểm nền kinh tế lãnh địa? 
Vì sao thành thị trung đại lại xuất hiện? Nền kinh tế lãnh địa có gì khác 
nền kinh tế thành thi? 




3. Bài mối 

Các thành thị trung đại ra đừi đã thúc đẩy sản xuất phát triển, vì vậy yêu cầu 
về thị trường tiêu thụ được đặt ra. Nền kinh tế hàng hóa phát triển đã dẫn 
đến sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành CNTB ở châu Âu. 


Hoạt động dạy 
Yêu cầu: HS đọc SGK. 

Hỏi: Vì sao lại có các cuộc 
phát kiến địa lí? 

Hỏi: Các cuộc phát kiến 
địa lí được thực hiện nhờ 
những điều kiện nào? 

Yêu cầu: Mô tả lại con tàu 
Caraven (có nhiều buồm, to 
lớn, có bánh lái...) 

Yêu cầu: Kể tên các cuộc 


Hoạt động học 
HS đọc phần 1. 

- Do sản xuất phát triển, 
các thưong nhân, thợ thủ 
công cần thị trường và 
nguyên liệu. 

- Do khoa học kĩ thuật 
phát triển: đóng được 
những tàu lớn, có la 
bàn... 


- HS trình bày trên bản 


Ghi bảng 

1) Những cuộc 
phát kiến lớn vê 
địa lí 

- Nguyên nhân: 

+ Sản xuất phát 
triển. 

+ Cần nguyên liệu. 

+ Cần thị trường. 

- Các cuộc phát 
kiến địa lí tiêu biểu 
(SGK). 


phát kiến địa lí lớn và nêu 
so lược về các cuộc hành 
trình đó trên bản đồ. 


đồ: 

+ 1487: Điaxo vòng qua 
cực Nam châu Phi 
+ 1498: Vascô đo Gama 


đến Ân Độ. 


Hỏi: Hệ quả của các cuộc 
phát kiến địa lí là gì? 


+ 1492: Côlômbô tìm ra 
châu Mĩ. 

+ 1519-1522: Magienlan 
vòng quanh trái đất. 

- Tìm ra những con 
đường mới để nối liền 
giữa các châu lục, đem 
về nguồn lợi cho giai cấp 
tư sản châu Âu. 


- Kết quả: 

+ Tìm ra những con 
đường mới. 

+ Đem lại những 
món lợi khổng lồ 
cho giai cấp tư sản 
châu Au. 

+ Đặt co sở cho 
việc mở rộng thị 
trường của các 
nước châu Âu. 


11 







Hỏi: Các cuộc phát kiến 
địa lí đó có ý nghĩa gì? 


Giảng: Các cuộc phát kiến 
địa lí đã giúp cho việc giao 
lưu kinh tế và vãn hóa được 
đẩy mạnh. Quá trình tích 
lũy tư bản nguyên thuỷ 
cũng dần dần hình thành. 
Đó là quá trình tạo ra số 
vốn ban đầu và những 
người làm thuê. 

Yêu cầu: HS đọc SGK. 

Hỏi: Quý tộc và thưong 
nhân châu Âu đã tích lũy 
vốn và đã giải quyết nhân 
công bằng cách nào? 

Hỏi: Tại sao quý tộc phong 
kiến không tiếp tục sử dụng 
nông nô để lao động? 

Hỏi: Với nguồn vốn và 
nhân công có được, quý tộc 
và thưong nhân châu Âu đã 
làm gì? 

Hỏi: Những việc làm đó có 
tác động gì đối với xã hội? 


- Loài người biết đến 
những vùng đất mới, con 
đường mới, dân tộc mới. 


- HS đọc phần 2. 

+ Cướp bóc tài nguyên từ 
thuộc địa. 

+ Buôn bán nô lệ da đen. 
+ Đuổi nông nô ra khỏi 
lãnh địa —> không có 
việc làm —» làm thuê. 

- Để sử dụng nô lệ da đen 
—> thu lợi nhiều hơn. 

- Lập xưởng sản xuất 
quy mô lớn. 

- Lập các công ti thương 
mại. 

- Lập các đồn điền rộng 
lớn. 

+ Hình thức kinh doanh 
tư bản thay thế chế độ tự 
cấp tự túc. 

+ Các giai cấp mới được 
hình thành. 


- Ý nghĩa: 

+ Tạo nên quá trình 
tích luỹ tư bản 
nguyên thuỷ, xuất 
hiện hình thức kinh 
doanh tư bản chủ 
nghĩa. 

2) Sự hình thành 
CNTB ở châu Âu 
+ Quá trình tích luỹ 
tư bản nguyên thuỷ 
hình thành: tạo vốn 
và người làm thuê. 

+ Về kinh tế: hình 
thức kinh doanh tư 
bản ra đời. 


+ Về xã hội: các 
giai cấp mới hình 
thành: tư sản và vô 
sản. 


12 



Hỏi: Giai cấp tư sản và vô 
sản được hình thành từ 
những tầng lóp nào? 


- Tư sản bao gồm quý 
tộc, thương nhân và chủ 
đồn điền. 

- Giai cấp vô sản: những 
người làm thuê bị bóc lột 
thâm tê. 


+ Về chính trị: giai 
cấp tư sản mâu 
thuẫn với quý tộc 
phong kiến —> đấu 
tranh chống phong 
kiến. 


Hỏi: Quan hệ sản xuất 
TBCN được hình thành như 
thế nào? 


* Tư sản bóc lột vô 
sản. Quan hệ sản 
xuất tư bản hình 
thành. 


4. Củng cố 

1. Kể tên các cuộc phát kiến địa lí và tác động của các cuộc phát kiến địa lí 
tới xã hội châu Âu. 

2. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành như thế 
nào? 


5. TƯ LIỆU THAM KHẢO 

1. Điaxơ - nhà thỏm hiểm Bồ Đào Nha. Nâm 1486, Điaxơ được 
giao chỉ huy một đoàn thỏm hiểm gồm 2 thuyền buồm 
Caraven vượt qua vịnh Ghinê đi xuống phía nam. Sau nửa năm 
tròi vật lộn với sóng biển, vượt qua muôn ngàn khó khăn, ngày 
3-2-1487, Điaxa đã tới mỏm cực Nam châu Phi. Khi vượt qua nai 
này, đoàn thuyền của Điaxo đã gặp bão tố, vì thế ông đạt tên 
mũi đốt cực Nam châu Phi là mũi "Bão táp", về sau, vua Bồ Đào 
Nha đã đổi tên mũi "Bão táp" thành "Hào vọng" (ước vọng tốt 
đẹp). 

2. Vaxcô đa Gama - nhà hàng hái ngưòi Bồ Đào Nha. Ngày 6-7- 
1497, ông chỉ huy 4 chiếc tàu Caraven cùng 168 thủy thủ mở 
đầu cuộc thám hiểm. Cuối nâm, họ tới mũi Bão táp và đi lên 
phía bắc. Đến 1498, nhò một thủy thủ Arập dân đưòng, đoàn 
tàu của Vaxcô đa Gama tới được Ấn Độ. Sau han một nâm lưu 
lại Ấn Độ, đến tháng 8-1499, đoàn tàu của Vaxcô đa Gama trở 
về nước, chỉ còn 55 ngưòi sống sót và mang theo rốt nhiều 
vàng bqc. 


13 





3. Côlômbô - nhà hàng hài người Italia. Ngày 3-8-1492, ông được 
vua Tây Ban Nha phong làm Đô đốc, chỉ huy một đoàn tàu gồm 3 
thuyền buồm và 90 thủy thủ tìm đưòng sang Ấn Độ. Sau 2 tháng 
lênh đênh trên Đại Tây Dưong, ngày 12-10-1492, đoàn tàu của 
Côlômbô đã tới quần đào Cuba, Bahama và Haiti, nhưng ông 
lổm tưởng đó là Ấn Độ. Khi trở về, đoàn tàu của Côlômbô đã 
mang về đưòng và vàng, được triều đình đón tiếp trọng thể. 

4. Magienlan - thủy thủ ngưòi Bồ Đào Nha đã chỉ huy 5 chiếc tàu 
và 265 thủy thủ đi vòng quanh thế giói. Đoàn thuyền đi tới một 
đqi dưong rộng lớn, bể lặng sóng yên nên Magienlan đã đạt 
tên là Thái Bình Dưong. Đến tháng 2-1521, đoàn thỏm hiểm đến 
Philippin, tìm thấy nguồn hưcng liệu quý giỏ. Ngày 15-4-1522, 
đoàn thám hiểm còn 18 ngưòi trở về nước, hoàn thành hành 
trình vòng quanh thế giói, chứng minh trái đốt là hình cầu. 

(Trích "Nhân vật lịch sủ và danh nhỡn vân hóa thế giói' 

NXB Giáo dục - 1994) 


CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN 
CHỐNG PHONG KIẾN THÒI HẬU KÌ 
TRUNG ĐẠI Ỏ CHÂU Âu 

A. MỤC TIÊU 

1. Kiển thức 

• Nguyên nhân xuất hiện và nội dung tư tưởng của phong trào Vãn hóa 
Phục hưng. 

• Nguyên nhân dẫn đến phong trào Cải cách tôn giáo và những tác động 
của phong trào này đến xã hội phong kiến châu Âu bấy giờ. 

2. Tư tưởng 

• Nhận thức dược sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người: XHPK 
lạc hậu, lỗi thời sụp đổ và thay thế vào đó là XHTB. 

• Phong trào Văn hoá Phục hưng đã để lại nhiều giá trị to lớn cho nền vãn 
hoá nhân loại. 


Bài 3 


14 




3. Kĩ nãng 

Phân tích những mâu thuẫn xã hội để thấy được nguyên nhân sâu xa của 
cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

1. Bản đồ châu Âu. 

2. Tranh ảnh về thời kì Vãn hóa Phục hung. 

3. Sưu tầm tài liệu về các nhân vật lịch sử và danh nhân văn hoá tiêu biểu 
thời Phục hưng. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Kể tên các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu và nêu hệ quả của các phát kiến 
đó tới xã hội châu Âu. 

• Sự hình thành CNTB ở châu Âu đã diễn ra như thế nào? 

3. Bài mói 

Ngay trong lòng XHPK, CNTB đã được hình thành. Giai cấp tư sản ngày 
càng lớn mạnh, tuy nhiên, họ lại không có địa vị xã hội thích hợp. Do đó, 
giai cấp tư sản đã chống lại phong kiến trên nhiều lĩnh vực. Phong trào Vãn 
hoá Phục hưng là minh chứng cho cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống 
phong kiến. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Yêu cầu: HS đọc SGK. 

- HS đọc phần 1. 

1) Phong trào 
Văn hóa Phục 
hưng 

Hỏi: Chế độ phong kiến ở châu 

- Từ thế kỉ V đến thế 

* Nguyên nhân: 

Âu tồn tại trong bao lâu? Đến 

kỉ XV —> khoảng 10 

- Chế độ phong 

thế kỉ XV nó đã bộc lộ những 

thế kỉ. 

kiến kìm hãm sự 

hạn chế nào? 


phát triển của xã 

Giảng: Trong suốt 1000 năm 
đêm trường trung cổ, chế độ 


hội. 


15 




phong kiến đã kìm hãm sự phát 
triển của xã hội. Toàn xã hội 
chỉ có trường học để đào tạo 
giáo sĩ. Những di sản của nền 
văn hóa cổ đại bị phá hủy hoàn 
toàn, trừ nhà thờ và tu viện. Do 
đó, giai cấp tư sản đấu tranh 
chống lại sự ràng buộc của tư 
tưởng phong kiến. 

Hỏi: "Phục hưng" là gì? 


Hỏi: Tại sao giai cấp tư sản lại 
chọn Vãn hoá làm cuộc mở 
đường cho đấu tranh chống 
phong kiến? 


- Khôi phục lại giá trị 
của nền văn hóa Hi 
Lạp và Rôma cổ đại ; 
sáng tạo nền vãn hóa 
mới của giai cấp tư 
sản. 

- Giai cấp tư sản có 
thế lực về kinh tế 
nhưng không có địa 
vị xã hội, —» đấu 
tranh chống phong 
kiến trên nhiều lĩnh 
vực khác nhau bắt 
đầu là lĩnh vực vãn 
hóa. Những giá trị 
văn hoá cổ đại là tinh 
hoa nhân loại, việc 
khôi phục nó sẽ tác 
động, tập hợp được 
đông đảo dân chúng 
để chống lại phong 
kiến. 


- Giai cấp tư sản 
có thế lực kinh tế 
nhưng không có 
địa vị xã hội. 

—> Phong trào vãn 
hóa Phục hưng. 


Yêu cầu: Kể tên một số nhà 
vãn hóa, khoa học tiêu biểu mà 
em biết? 


- Lêôna đo Vanhxi, 
Rabơle, Đêcacto, 
Côpecnic, Sêchxpia... 


16 



(GV giới thiệu một số tư liệu, 
tranh ảnh trong thời Vãn hoá 
Phục hưng cho HS). 

Hỏi: Thành tựu nổi bật của 
phong trào Vãn hóa Phục hưng 
là gì? 


Hỏi: Qua các tác phẩm của 
mình, các tác giả thời Phục 
hứng muốn nói điều gì? 


Yêu cầu: HS đọc SGK. 


- Khoa học kĩ thuật 
tiến bộ vượt bậc. 

- Sự phong phú về 
văn học. 

- Thành công trong 
các lĩnh vực nghệ 
thuật (có giá trị đến 
ngày nay). 

- Phê phán XHPK và 
giáo hội 

- Đề cao giá trị con 
người. 

- Mở đường cho sự 
phát triển của vãn 
hóa nhân loại. 

- HS đọc phần 2. 


Hỏi: Nguyên nhân nào dẫn đến 
phong trào cải cách tôn giáo? 


- Giáo hội cản trở sự 
phát triển của giai 
cấp tư sản đang lên. 


Hỏi: Trình bày nội dung tư 
tưởng cuộc cải cách của Lutho 
và Canvanh? 


- Phủ nhận vai trò của 
giáo hội. 

- Bãi bỏ lễ nghi phiền 
toái. 

- Quay về giáo lí Kitô 
nguyên thủy. 


* Nội dung tư 
tưởng: 

- Phê phán XHPK 
và Giáo hội. 

- Đề cao giá trị 
con người. 

2) Phong trào cải 
cách tôn giáo 

* Nguyên nhân: 

- Giáo hội bóc lột 
nhân dân. 

- Cản trở sự phát 
triển của giai cấp 
tư sản. 

* Nội dung: 

- Phủ nhận vai trò 
thống trị của Giáo 
hội. 

- Bãi bỏ lễ nghi 
phiền toái. 

- Quay về giáo lí 
nguyên thủy. 


17 



Giảng: Giai cấp phong kiến 
châu Âu dựa vào giáo hội để 
thống trị nhân dân về mặt tinh 
thần, giáo hội có thế lực kinh tế 
rất hùng hậu, có nhiều ruộng 
đất —> bóc lột nông dân như các 
lãnh chúa phong kiến. Giáo hội 
còn ngăn cấm sự phát triển của 
khoa học tự nhiên. Mọi tư 
tưởng tiến bộ đều bị cấm đoán. 
(Kể cho HS về sự hi sinh của 
các nhà khoa học). 

Hỏi: Phong trào "Cải cách tôn 

- Lan rộng sang nhiều 


giáo" đã phát triển như thế nào? 

nước Tây Âu: Anh, 


Hỏi: Tác động của phong trào 

Pháp, Thụy Sĩ... 

- Tôn giáo phân hóa 

* Tác động đến xã 

"Cải cách tôn giáo" đến xã hội? 

thành 2 giáo phái: 

hội: 


+ Đạo Tin lành. 

- Góp phần thúc 


+ Ki tô giáo. 

đẩy cho các cuộc 


tác động mạnh đến 

khởi nghĩa nông 


cuộc đấu tranh vũ 

dân. 


trang của tư sản 

- Đạo Kitô bị phân 


chống phong kiến. 

hóa. 


4. Củng cố 

1. Giai cấp tư sản chống phong kiến trên những lĩnh vực nào? Tại sao lại có 
cuộc đấu tranh đó? 

2. Ý nghĩa của phong trào Vãn hóa Phục hưng? 

3. Phong trào Cải cách tôn giáo tác động như thế nào đến xã hội châu Âu? 

5. Tư liệu tham khảo 

Galilê - nhà vật lí và thiên văn học lỗi lạc ngưài Italia. ông đã phát 
minh ra nguyên lí về quán tính, sáng chế ra ống kính thiên văn viễn 
vọng. Khi Côpecnich công bố thuyết "nhật tâm" chứng minh mạt tròi 


18 





là trung tâm của thái dương hệ, các hành tinh khác xoay quanh mặt 
tròi, Galilê đã lên tiếng ủng hộ. ông đã đưa ra nhiều chứng cứ chứng 
tỏ sự đúng đắn của học thuyết Côpecnich. Do đó, ông bị giáo hội 
đưa ra xét xử. Trong bân án có đoạn viết: "Tên Galilê đã tin theo tà 
thuyết đối lộp với kinh thánh, cho ràng mạt tròi là trung tâm của vòng 
quỹ đạo trái đốt và mạt tròi không chuyển động từ Đông sang Tây và 
ràng trái đốt chuyển động chứ không phải là trung tâm của thế giới, 
do đó ngươi phải chịu tốt cà mọi sụ cài đổi và hình phạt mà luật 
thánh đã quy định và công bố..,". 

Ông đã bị giáo hội ép buộc quỳ xuống tuyên bố những quan điểm 
của mình là sai lổm và phải tù bỏ những luận điểm ây. Sau đó, ông bị 
giáo hội giam câm từ năm 1633, hai tai của ông bị điếc và mắt bị lòa 
hoàn toàn. Trong nhà tù, ông vân tiếp tục viết một tác phẩm về thiên 
vân học để trình bày quan điểm của mình, ông mốt năm 1642. 

Galilê là một trong những nhà khoa học vĩ đqi, một chiến sĩ dũng 
cảm bào vệ chân lí khoa học của thòi đqi Văn hóa Phục hưng. 

(Trích "Lịch sử ván minh thế giới' 
NXBGD - 2000) 


TRUNG QUỐC THÒI PHONG KIÊN 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc. 

• Những triều đại phong kiến lớn ở Trung Quốc. 

• Những thành tựu lớn về vãn hóa, khoa học - kĩ thuật của Trung Quốc. 

2. Tư tưởng 

• Nhận thức đuợc Trung Quốc là một quốc gia phong kiến lớn ở phuong 
Đông. 

• Là nuớc láng giềng với Việt Nam, ảnh huởng không nhỏ tới quá trình lịch 
sử của Việt Nam. 


Bài 4 


19 




3. Kĩ nàng 

• Lập niên biểu các triều đại phong kiến Trung Quốc. 

• Phân tích các chính sách xã hội của mỗi triều đại, từ đó rút ra bài học lịch sử? 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

1. Bản đồ Trung Quốc thời phong kiến. 

2. Tranh ảnh một số công trình, lâu đài, lăng tẩm của Trung Quốc. 

3. Tư liệu về các chính sách của Trung Quốc qua các triều đại. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống 
phong kiến ở châu Âu? Nêu thành tựu và ý nghĩa của phong trào Văn hóa 
Phục hưng? 

• Phong trào Cải cách tôn giáo tác động đến xã hội châu Âu như thế nào? 

3. Bài mói 

Là một trong những quốc gia ra đời sớm và phát triển rất nhanh, Trung 
Quốc đã đạt được nhiều thành tựu rực rõ trên mọi lĩnh vực. Khác với các 
nước châu Âu, thòi phong kiến ở Trung Quốc bắt đầu sớm và kết thúc muộn hơn. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Yêu cầu: HS đọc SGK. 

- HS đọc phần 1. 

1) Sự hình thành 
XHPK ở Trung 
Quốc 

Giảng: (sử dụng bản đồ). Từ 


* Những biến đổi 

2000 năm TCN, người Trung 


trong sản xuất. 

Quốc đã xây dựng đất nước bển 


- Công cụ bằng 

lưu vực sông Hoàng Hà. Với 


sắt. 

những thành tựu vãn minh rực 


—> Năng suất tăng 

rỡ thời cổ đại, Trung Quốc 


—> Diện tích gieo 

đóng góp lớn cho sự phát triển 
của nhân loại. 


trồng tăng. 


20 






Hỏi: Sản xuất thời kì Xuân 

- Công cụ bằng sắt ra 

Thu-Chiến Quốc có gì tiến bộ? 

đời —> kĩ thuật canh 

Hỏi: Những biến đổi về mặt 

tác phát triển, mở 
rộng diện tích gieo 
trồng, năng suất 
tăng... 

- Xuất hiện giai cấp 

sản xuất đã có tác động tới xã 

mới là địa chủ và tá 

hội như thế nào? 

điền (nông dân lĩnh 

Hỏi: Như thế nào dược gọi là 

canh). 

- Là giai cấp thống trị 

"Địa chủ"? 

trong XHPK vốn là 

Hỏi: Như thế nào được gọi là 

những quý tộc cũ và 
nông dân giàu có, có 
nhiều ruộng đất. 

- Nông dân bị mất 

"Tá điền"? 

ruộng, phải nhận 

Kết luận: Quan hệ sản xuất 
phong kiến hình thành. 

Yêu cầu: HS đọc SGK. 

ruộng của địa chủ và 
nộp địa tô. 

- HS đọc phần 2. 

- Trình bày những nét chính 

- HS trình bày theo 

trong chính sách đối nội của 

SGK. 

nhà Tần? 

- Kể tên một số công trình mà 

- Vạn lí trường thành, 

Tần Thủy Hoàng bắt nông dân 

Cung A Phòng, lăng 

xây dựng? 

Li Son. 


* Biến đổi trong 
xã hội: 

Quan lại, nông dân 
giàu —> địa chủ 


- Nông dân mất 
ruộng —> tá điền. 

* Quan hệ sản 
xuất phong kiến 
hình thành. 

2) Xã hội Trung 
Quốc thời Tần - 
Hán 

a) Thời Tần 

- Chia đất nước 
thành quận, huyện. 

- Cử quan lại đến 
cai trị. 

- Ban hành chế độ 
đo lường, tiền tệ.. 

- Bắt lao dịch. 


21 



Hỏi: Em có nhận xét gì về 
những tượng gốm trong bức 
tranh (hình 8) ở SGK? 

Giảng: Chính sách tàn bạo, bắt 
lao dịch nặng nề đã khiến nông 
dân nổi dậy lật đổ nhà Tần và 
nhà Hán dược thành lập. 

Hỏi: Nhà Hán đã ban hành 
những chính sách gì? 


Hỏi: Em hãy so sánh thời gian 
tồn tại của nhà Tần và Hán. Vì 
sao lại có sự chênh lệch đó? 


Hỏi: Tác dụng của các chính 
sách đó đối với xã hội? 

Yêu cầu: HS đọc SGK. 

Hỏi: Chính sách đối nội của 
nhà Đường có gì đáng chú ý? 


Hỏi: Tác dụng của các chính 
sách đó? 


- Rất cầu kì, giống 
người thật, số lượng 
lớn... thể hiện uy 
quyền của Tần Thuỷ 
Hoàng. 


- Giảm thuế, lao dịch, 
xóa bỏ sự hà khắc 
của pháp luật, khuyến 
khích sản xuất... 

- Nhà Tần: 15 năm. 

- Nhà Hán: 426 năm. 
Vì nhà Hán ban hành 
các chính sách phù 
hợp với dân. 

- Kinh tế phát triển, 
xã hội ổn định —> thế 
nước vững vàng. 

- HS đọc phần 3. 

- Ban hành nhiều 
chính sách đúng đắn: 
cai quản các vùng xa, 
mở nhiều khoa thi để 
chọn nhân tài, chia 
ruộng cho nông dân, 
khuyến khích sản 
xuất... 

- Kinh tế phát triển 
—> đất nước phồn 
vinh... 


b) Thời Hán 

- Xóa bỏ chế độ 
pháp luật hà khắc. 

- Giảm tô thuế, 
sưu dịch. 

- Khuyến khích 
sản xuất. 

—> Kinh tế phát 
triển, xã hội ổn 
định. 

- Tiến hành chiến 
tranh xâm lược. 

3) Sự thịnh vượng 
của Trung Quốc 
dưới thời nhà 
Đường 

a) Chính sách đôi 
nội 

- Cử người cai 
quản các địa 
phưong. 

- Mở khoa thi 
chọn nhân tài. 

- Giảm thuế, chia 
ruộng cho nông 
dân. 


22 



Hỏi: Trình bày chính sách đối 

- Mở rộng lãnh thổ 

b) Chính sách đối 

ngoại của nhà Đường? 

bằng cách tiến hành 
chiến tranh. (Liên hệ 
đối với Việt Nam) 

ngoại 

Hỏi: Sự cường thịnh của Trung 

- Đất nước ổn định. 

- Tiến hành chiến 

Quốc bộc lộ ở những mặt nào? 

- Kinh tế phát triển. 

- Bờ cõi được mở 
rộng 

tranh xâm lược —> 
mở rộng bờ cõi, 
trở thành đất nước 
cường thịnh nhất 
châu A. 


4. Củng cố 

1. XHPK ở Trung Quốc được hình thành như thế nào? 

2. Sự thịnh vượng của Trung Quốc biểu hiện ở những mặt nào dưới thời nhà 
Đường? 


Bài 4 


TRUNG QUỐC THÒI PHONG KIÊN 

(Tiếp theo) 


A. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 


2. Kiểm tra bài cũ 


• Nguyên nhân nào dẫn đến sự hình thành XHPK ở Trung Quốc? Theo em, 
sự hình thành XHPK ở Trung Quốc có gì khác với phưong Tây? 

• Trình bày những nét chính trong chính sách đối nội và đối ngoại của nhà 
Đường. Tác dụng của các chính sách đó? 

3. Bài mói 

Sau khi phát triển đến độ cực thịnh dưới thời nhà Đường, Trung Quốc lại 
lâm vào tình trạng chia cắt suốt hon nửa thế kỉ (từ năm 907 đến năm 960). 


23 





Nhà Tống thành lập năm 960, Trung Quốc thống nhất và tiếp tục phát triển, 
tuy không mạnh mẽ như trước. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Yêu cầu: HS đọc SGK. 

- HS đọc phần 4. 

4) Trung Quốc 
thời Tống-Nguyên 
a) Thời Tông 

- Nhà Tống đã thi hành những 

- Xóa bỏ, miễn giảm 

- Miễn giảm thuế, 

chính sách gì? 

sưu thuế, mở mang 

sưu dịch. 


các công trình thủy 

- Mở mang thủy 


lợi, khuyến khích 

lợi. 


phát triển thủ công 

- Phát triển thủ 


nghiệp: khai mỏ, 

công nghiệp. 


luyện kim, dệt tơ lụa, 

- Có nhiều phát 


đúc vũ khí... 

minh. 

- Những chính sách đó có tác 

- Ôn định đời sống 


dụng gì? 

nhân dân sau nhiều 

năm chiến tranh lưu 

lạc. 

b) Thời Nguyên 

- Nhà Nguyên ở Trung Quốc 

- Vua Mông cổ là 

- Phân biệt đối xử 

được thành lập như thế nào? 

Hốt Tất Liệt diệt nhà 

giữa người Mông 


Tống, lập nên nhà 

Cổ và người Hán. 


Nguyên ở Trung 

- Nhân dân nổi 

Giảng: Thê kỉ XIII, quân Mông 
Cổ rất hùng mạnh, vó ngựa của 
người Mông Cổ đã tràn ngập 
lãnh thổ các nước châu Âu 
cũng như châu Á. Khi tiến vào 
Trung Quốc, người Mông cổ 
lập nên nhà Nguyên. 

Quốc 

dậy khởi nghĩa. 


24 




Hỏi: Sự phân biệt đối xử giữa 
người Mông Cổ và người Hán 
được biểu hiện như thế nào? 


Yêu cầu: HS đọc SGK. 

Hỏi: Trình bày diễn biến chính 
trị của Trung Quốc từ sau thời 
Nguyên đến cuối Thanh? 


Hỏi: Xã hội Trung Quốc cuối 
thời Minh và nhà Thanh có gì 
thay đổi? 


Hỏi: Mầm mống kinh tế TBCN 
biểu hiện ở những điểm nào? 


- Người Mông Cổ có 
địa vị cao, hưởng 
nhiều đặc quyền. 

- Người Hán bị cấm 
đoán đủ thứ như cấm 
mang vũ khí, thậm 
chí cả việc họp chợ, 
ra đường vào ban 
đêm... 

- HS đọc phần 5. 

- 1368, nhà Nguyên 
bị lật đổ, nhà Minh 
thống trị. Sau đó, Lí 
Tự Thành lật đổ nhà 
Minh. Quân Mãn 
Thanh từ phưong Bắc 
tràn xuống lập nên 
nhà Thanh. 

- XHPK lâm vào tình 
trạng suy thoái. 

+ Vua quan ăn choi 
xa xỉ. 

+ Nông dân, thợ thủ 
công phải nộp tô, 
thuế nặng nề. 

+ Phải đi lao dịch, đi 
phu. 

+ Xuất hiện nhiều 
xưởng dệt lớn, xưởng 
làm đồ sứ... với sự 
chuyên môn hóa cao, 
thuê nhiều nhân 
công. 


5) Trung Quốc 
thời Minh-Thanh 

* Thay đổi về 
chính trị: 

- 1368: nhà Minh 
được thành lập. 

- Lý Tự Thành lật 
đổ nhà Minh. 

- 1644: Nhà Thanh 
được thành lập. 

* Biến đổi trong 
xã hội thời cuối 
Minh và Thanh: 

- Vua quan sa đọa. 

- Nông dân đói 
khổ. 


* Biến đổi về kinh 
tế: 

- Mầm mống kinh 
tế TBCN xuất 
hiện. 


25 



+ Buôn bán với nước 
ngoài được mở rộng. 


Giảng: Thời Minh và thời 
Thanh tồn tại khoảng hon 500 
năm ở Trung Quốc. Trong suốt 
quá trình lịch sử ấy, mặc dù 
còn có những mặt hạn chế song 
Tmng Quốc cũng đạt được nhiều 
thành tựu trên nhiều lĩnh vực. 

Yêu cầu: HS đọc SGK. 

Hỏi: Trình bày những thành 
tựu nổi bật về văn hóa Trung 
Quốc thời phong kiến? 


Hỏi: Kể tên một số tác phẩm 
văn học lớn mà em biết? 


- HS đọc phần 6. 

- Đạt được thành tựu 
trên rất nhiều lĩnh 
vực vãn hóa khác 
nhau: văn học, sử 
học, nghệ thuật điêu 
khắc, hội họa. 

- "Tây du ký", "Tam 
quốc diễn nghĩa", 
"Đông Chu liệt quốc" 


Hỏi: Em có nhận xét gì về trình 
độ sản xuất đồ gốm qua hình 
10 trong SGK? 

Hỏi: Kể tên một số công trình 
kiến trúc lớn? Quan sát Cố 
cung (hình 9 SGK) em có nhận 
xét gì? 


- Đạt đến đỉnh cao, 
trang trí tinh xảo, nét 
vẽ điêu luyện... Đó là 
tác phẩm nghệ thuật. 

- Cố cung, Vạn lí 
trường thành, khu 
lăng tẩm của các vị 
vua. 

- Gợi ý: đồ sộ, rộng 
lớn, kiên cố, kiến trúc 
hài hòa, đẹp... 


- Buôn bán với 
nước ngoài được 
mở rộng. 


6) Văn hóa, khoa 
học - kĩ thuật 
Trung Quốc thời 
phong kiến 
a) Văn hóa 


- Tư tưởng: Nho 
giáo. 

-Vãn học, sử học: 
rất phát triển. 

- Nghệ thuật: hội 
họa, điêu khắc, 
kiến trúc,... đều ở 
trình độ cao. 

b) Khoa học - Kĩ 
thuật 

- "Tứ đại phát 
minh" 

- Kĩ thuật đóng 
tàu, luyện sắt, khai 
thác dầu mỏ... có 
đóng góp lớn với 
nhân loại. 


26 



- Có nhiều phát minh 
lớn đóng góp cho sự 
phát triển của nhân 
loại như giấy viết, kĩ 
thuật in ấn, la bàn, 
thuốc súng... 

- Ngoài ra, Trung 
Quốc còn là noi đặt 
nền móng cho các 
ngành khoa học - kĩ 
thuật hiện đại khác: 
đóng tàu, khai mỏ, 
luyện kim... 

4. Củng cố 

1. Trình bày những thay đổi của XHPK Trung Quốc cuối thời Minh - 
Thanh? 

2. Vãn hóa, khoa học - kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến có những thành 
tựu gì? 

5. TƯ liệu tham khảo 

BỐN PHÁT MINH LỚN VỀ KĨ THUẬT 

• Kĩ thuật làm giấy: Năm 105, thòi Đông Hán, một viên hoạn quan 
là Thái Luân đã dùng vỏ cây, lưới cũ, giẻ rách... làm nguyên liệu, 
cài tiến phưong pháp chế biến giấy từ thòi Tây Hàn nên tạo ra 
được giấy có chốt lượng tốt. Năm 114, Thỏi Luân được vua 
Đông Hỏn phong tước "Long Đình háu" và trở thành ông tổ của 
nghề làm giấy. Vào khoảng thế kỉ III, nghề giđy truyền sang Việt 
Nam và đến thế kỉ thứ XII, nghề giấy mới được truyền sang 
phưong Tây. 

• Kĩ thuật in: Hiện chưa xác định được chính xác kĩ thuật in ra đòi 
tử bao giò, song đến thế kỉ VII thỉ kĩ thuật in đã được biết đến do 
nhà sư Huyền Trang đòi Đưàng cho in một số lượng lớn hình 


Hỏi: Trình bày hiểu biết của 
em về khoa học - kĩ thuật của 
Trung Quốc? 


27 




tượng Phổ Hiền để phân phát bốn phương. Khi mới ra đòi, kĩ 
thuật in đầu tiên là in bàng ván khắc, giúp in được nhiều bân 
trong một thòi gian ngắn, công nghệ đơn giàn, ít tốn kém. Tử 
đòi Đường, kĩ thuật in vãn khắc đã được truyền sang các nước 
khác. 

• Thuốc súng: là một phát minh ngẫu nhiên của những người 
luyện đan thuộc phái Đạo gia. Họ tin ràng có thể luyện được 
thuốc trường sinh bốt lão hoặc luyện được vàng, do đó, thuật 
luyện đan rốt phát triển. Nguyên liệu mà người luyện đan sử 
dụng là diêm tiêu, lưu huỳnh, than gỗ... Trong quá trình luyện 
đan, các vụ cháy làm bỏng tay, cháy nhà... thường xảy ra và 
tỉnh cò họ đã phát hiện ra thuốc súng. Sang đầu thế kỉ X, thuốc 
súng được sử dụng làm vũ khí và đến thế kỉ XIII, kĩ thuật làm 
thuốc súng được truyền sang phương Tây. 

• Kim chỉ nam (la bàn): Tử thế kỉ III TCN, người Trung Quốc đã 
phát hiện tính chỉ hướng của nam châm. Đến đòi Tống, các 
thầy phong thủy đã phát minh ra kim nam châm nhân tạo. Họ 
dùng kim sắt, mài mũi kim vào nam châm để thu từ tính rồi dùng 
kim đó để làm la bàn. La bàn được sử dụng để xem hướng đốt, 
đến cuối thòi Bắc Tống mới được sử dụng rộng rãi trong việc đi 
biển. 

(Trích: "Lịch sủ ván minh thế giới' 
NXBGD - 2000) 


Bài 5 


ẤN ĐỘ THÒI PHONG KIẾN 


A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 

• Các giai đoạn lớn của lịch sử Ân Độ từ thời cổ đại đến giữa thế kỉ XIX. 


28 




• Những chính sách cai trị của các vương triều và những biểu hiện của sự 
phát triển thịnh đạt của Ần Độ thời phong kiến. 

• Một số thành tựu của văn hoá Ân Độ thời cổ, trung đại. 

2. Tư tưởng 

• Lịch sử Ân Độ thời phong kến gắn sự hưng thịnh, ly hợp dân tộc với đấu 
tranh tôn giáo. 

• Nhận thức được Ần Độ là một trong những trung tâm của vãn minh nhân 
loại, có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển lịch sử và vãn hoá của 
nhiều dân tộc Đông Nam Á. 

3. Kĩ nãng 

• Bồi dưỡng kĩ năng quan sát bản đồ. 

• Tổng hợp những kiến thức trong bài để đạt được mục tiêu bài học. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

1. Bản đồ Ân Độ thời cổ đại và phong kiến. 

2. Tư liệu về các triều đại ở Ân Độ. 

3. Một số tranh ảnh về các công trình vãn hóa của Ân Độ. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Sự suy yếu của xã hội phong kiến Trung Quốc cuối thời Minh - Thanh 
được biểu hiện như thế nào? 

• Trình bày những thành tựu lớn về vãn hóa, khoa học - kĩ thuật của Trung 
Quốc thời phong kiến. 

3. Bài mói 

Ân Độ - một trong những trung tâm văn minh lớn nhất của nhân loại cũng 

được hình thành từ rất sớm. Với một bề dày lịch sử và những thành tựu vãn 

hóa vĩ đại, Ần Độ đã có những đóng góp lớn lao trong lịch sử nhân loại. 


29 



Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Yêu cầu: HS đọc SGK. 

- HS đọc phần 1 

1) Những trang 

Hỏi: Các tiểu vương quốc đầu 

SGK. 

sử đầu tiên 

tiên được hình thành ở đâu trên 

+ 2500 năm TCN, 

- 2500 năm TCN: 

đất Ân Độ? Vào thời gian nào? 

trên lưu vực sông An, 

thành thị xuất hiện 

Dùng bản đồ giới thiệu những 

thành thị xuất hiện. 

(sông Ân). 

con sông lớn góp phần hình 

+ 1500 năm TCN, 

- 1500 năm TCN: 

thành nền vãn minh từ rất sớm 

trên lưu vực sông 

(sông Hằng). 

của An Độ. 

Hằng cũng có những 
thành thị. 



- Những thành thị - 

- TK VI TCN: Nhà 


tiểu vương quốc dần 

nước Magađa 

Hỏi: Nhà nước Magađa thống 

liên kết với nhau. 

thống nhất —> 

nhất ra đời trong 

Đạo Phật có vai trò 

hùng mạnh (Cuối 

hoàn cảnh nào? 

quan trọng trong quá 

TKIIITCN). 


trình thống nhất này. 

- Sau TK III TCN: 


- Trong khoảng hơn 3 

sụp đổ. 


thế kỉ: từ thế kỉ VI 

- TK IV: Vương 

- Đất nước Magađa tồn tại 

TCN đến thế kỉ III 

triều Gupta. 

trong bao lâu? 

TCN. 

- TK IV, Vương triều 
Gupta được thành 


- Vương triều Gupta ra đời vào 
thời gian nào? 

lập. 


Yêu cầu: HS đọc SGK. 

- HS đọc phần 2. 

2) Ấn Độ thời 

Hỏi: Sự phát triển của vương 

- Cả kinh tế - xã hội 

phong kiến 

triều Gupta thể hiện ở những 

và văn hóa đều rất 

* Vương triều 

mặt nào? 

phát triển: chế tạo 

Gupta: (TK N - 


được sắt không ri, 

VI) 


đúc tượng đồng, dệt 

- Luyện kim rất 


vải với kĩ thuật cao, 

phát triển. 


làm đồ kim hoàn... 

- Nghề thủ công: 
dệt, chế tạo kim 
hoàn, khắc trên 
ngà voi... 


30 





Hỏi: Sự sụp đổ của vương triều 
Gupta diễn ra như thế nào? 


- Người Hồi giáo đã thi hành 
những chính sách gì? 

Hỏi: Vương triều Đêli tồn tại 
trong bao lâu? 

Hỏi: Vua Acơba đã áp dụng 
những chính sách gì để cai trị 
Ấn Độ? 

(GV giới thiệu thêm về Acơba 
cho HS). 

Yêu cầu: HS đọc SGK. 

- Chữ viết đầu tiên được người 
Ân Độ sáng tạo là loại chữ gì? 
Dùng để làm gì? 


- Đầu TK XII, người 
Thổ Nhĩ Kì tiêu diệt 
miền Bắc Ân —> 
vương triều Gupta 
sụp đổ. 

- Chiếm ruộng đất, 
cấm đạo Hinđu —> 
mâu thuẫn dân tộc. 

- Từ XII đến XVI, bị 
người Mông Cổ tấn 
công —» lật đổ. 

- Thực hiện các biện 
pháp để xóa bỏ sự kì 
thị tôn giáo, thủ tiêu 
đặc quyền Hồi giáo, 
khôi phục kinh tế và 
phát triển vãn hóa. 

- HS đọc phần 3. 

- Chữ Phạn —» để 
sáng tác văn học, thơ 
ca, sử thi, các bộ kinh 
và là nguồn gốc của 
chữ Hinđu. 


Giảng: Kinh Vêđa là bộ kinh 
cầu nguyện cổ nhất, "Vêđa" có 
nghĩa là "hiểu biết", gồm 4 tập. 
Hỏi: Kể tên các tác phẩm vãn 
học nổi tiếng của Ân Độ? 

Giảng: Vở "Sơkuntơla" nói về 
tình yêu của nàng Sơkuntơla và 
vua Đusơnta, phỏng theo một 
câu chuyện dân gian Ân Độ. 


2 bộ sử thi: 
Mahabharata và 
Ramayana. 

- Kịch của Kaliđasa. 


* Vương quốc Hồi 
giáo Đêli (XII - 
XVI) 

- Chiếm ruộng đất. 

- Cấm đoán đạo 
Hinđu. 

* Vương triều 
Môgôn (TK XVI - 
giữa TK XIX). 

- Xóa bỏ kì thị tôn 
giáo. 

- Khôi phục kinh 
tế. 

- Phát triển vãn 
hóa. 

3) Văn hóa Ấn 

Độ 

- Chữ viết: chữ 
Phạn. 

-Văn học: Sử thi 
đồ sộ, kịch, thơ 
ca... 

- Kinh Vêđa. 

- Kiến trúc: Kiến 
trúc Hinđu và kiến 
trúc Phật giáo. 


31 



Hỏi: Kiến trúc Ấn Độ có gì đặc 

- Kiến trúc Hinđu: 


sắc? 

tháp nhọn, nhiều 


(GV giới thiệu tranh ảnh về 

tầng, trang trí bằng 


kiến trúc Ân Độ như lăng Tadj 

phù điêu 


Mahall, chùa hang Ajanta...). 

- Kiến trúc Phật giáo: 
chùa xây hoặc khoét 
sâu vào vách núi, 
tháp có mái tròn như 
bát úp... 



4. Củng cố 

• Lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử lớn của Ân Độ. 

V11V 1 1V1 -ị s X - s v v . 

• Trình bày những thành tựu lớn vể vãn hóa mà người An Độ đã đạt được. 


5. Tư liệu tham khảo 

VƯƠNG TRIỀU GUPTA 

Các nhà sử học đánh giỏ vương triều Gupta, đặc biệt là triều đại 
Chanđragupta II là "thòi đại hoàng kim" của nền kinh tế và văn hóa Ấn 
Độ. Dưới thòi Chanđragupta II, với một kĩ thuật luyện kim đạt đến trình 
độ cao, người ta đã đúc ra một chiếc cột sát để kỉ niệm chiến tháng 
của nhà vua, gọi là cột Mirauli. Cột này cao hơn 7 mét, đường kính 0,4 
mét, nặng 6,5 tốn, cho đến nay, sau gần 16 thế kỉ dám mưa dãi gió, 
vân bóng nhân, không hề bị han gỉ. Trong thòi gian này, người ta cũng 
đúc một pho tượng Phật bàng đồng nặng 2 tốn. Trong triều đình của 
Chanđragupta II có nhiều vân nghệ sĩ, nổi bột hơn cà là nhà thơ vĩ đại 
Kaliđasa... Đòi sống của nhân dân Ấn Độ trong thòi đại Gupta được 
nâng cao. Vào thòi kì này, nhà sư Trung Quốc Pháp Hiển đã thực hiện 
một chuyến du hành lịch sử sang Ấn Độ và đã lưu lại ở Ấn Độ trong 6 
nâm. Trong tập "Phật quốc kí", (ghi chép về nước Phật), Pháp Hiển đã 
có nhiều nhộn xét, ca tụng vẻ tráng lệ của các thành phố, các lâu 
đài của kinh đô, ca ngợi đòi sống nhân dân sung túc và thuần hậu, 
pháp luật khoan dung. Nhà vua quan tâm tối đòi sống nhân dân, cho 
thành lập bệnh viện, nhà an dưỡng. Trí thức, tăng ni ngày càng tăng. 

(Trích: "Những mđu chuyện lịch sủ thế giới -Tập 1). 


32 




ACƠBA: 

HOÀNG ĐẾ HÙNG CƯỜNG NHẤT CỦA TRIỀU ĐẠI MÔGÔN 

Acơba lên ngôi hoàng đế ở Đêli năm 14 tuổi. Acơba một mạt 
thiết lộp chính quyền chuyên chế tập trung, chinh phục và đàn áp 
các vùng lân cận không chịu quy thuận, mạt khác lại thi hành chính 
sách khoan dung đối vối mọi tôn giáo, ông ra lệnh bãi bỏ "thuế đổu 
ngưài" hay "thuế ngoại đgo", một thứ thuế đánh vào bốt cứ ngưòi dân 
nào không theo đqo Hồi. ông khuyến khích quý tộc Mông cổ kết thân 
với quý tộc Ấn Độ. Acaba thực hiện chính sách trọng đãi ngưòi tài, trí 
thức và văn nghệ sĩ mặc dù bàn thân ông không biết chữ... 

(Trích: "Nhân vật lịch sủ và danh nhân vân hóa thế giói") 


Bài 6 


CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Nắm được tên gọi của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, những 
đặc điểm tương đồng về vị trí địa lí của các quốc gia đó. 

• Các giai đoạn lịch sử quan trọng của khu vực Đông Nam Á. 

2. Tư tưởng 

• Nhận thức được quá trình lịch sử, sự gắn bó lâu đời giữa các dân tộc ở 
Đông Nam A. 

• Trong lịch sử, các quốc gia Đông Nam Á cũng có nhiều thành tựu đóng 
góp cho vãn minh nhân loại. 

3. Kĩ nãng 

• Biết xác định được vị trí các vương quốc cổ và phong kiến Đông Nam Á 
trên bản đồ. 

• Lập niên biểu các giai đoạn phát triển chủ yếu của lịch sử khu vực Đông 
Nam Á. 


33 




B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

1. Bản đồ Đông Nam Á. 

2. Tranh ảnh, tư liệu về các công trình kiến trúc, vãn hóa, đất nước... của 
khu vực Đông Nam A. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Sự phát triển của Ân Độ dưới vương triều Gupta được biểu hiện như thế 
nào? 

• Trình bày những thành tựu về mặt vãn hóa mà Ân Độ đã đạt được ở thời 
trung đại. 

3. Bài mói 

Đông Nam Á từ lâu đã được coi là một khu vực có bề dày vãn hóa, lịch sử. 
Ngay từ những thế kỉ đầu Công nguyên, các quốc gia đầu tiên ở Đông Nam 
Á đã bắt đầu xuất hiện. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, các quốc gia đó đã 
có nhiều biến chuyển. Trong bài 6 chúng ta sẽ nghiên cứu sự hình thành và 
phát triển của khu vực Đông Nam Á thời phong kiến. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Yêu cầu HS đọc SGK. 

Hỏi: Kể tên các quốc gia trong 

- HS đọc phần 1. 

- 11 nước: Việt Nam, 

1. Sự hình thành 

khu vực Đông Nam Á hiện nay 

Lào, Thái Lan, 

các vương quốc 

và xác định vị trí các nước đó 

Campuchia, Mianma, 

cổ Đông Nam Á 

trên bản đồ? 

Hỏi: Em hãy chỉ ra đặc điểm 

Brunây, Inđônêxia, 
Philippin, Malaixia, 
Xingapo và Đông Ti- 
mo (Học sinh tự xác 
định trên bản đồ). 

- Có một nét chung 

* Điều kiện tự 

chung về tự nhiên của các 

về điều kiện tự 

nhiên: 


34 






nước đó? 


nhiên: ảnh hưởng của 
gió mùa. 


Hỏi: Điều kiện tự nhiên ấy tác 
động như thế nào đến phát triển 
nông nghiệp? 


Hỏi: Các quốc gia cổ ở Đông 
Nam Á xuất hiện từ bao giờ? 


+ Thuận lợi: Cung 
cấp đủ nước tưới, khí 
hậu nóng ẩm —> thích 
hợp cho cây cối sinh 
trưởng và phát triển. 

+ Khó khăn: Gió mùa 
cũng là nguyên nhân 
gây ra lũ lụt, hạn 
hán... ảnh hưởng tới 
sự phát triển nông 
nghiệp. 

- Từ những thế kỉ đầu 
sau Công nguyên (trừ 
Việt Nam đã có Nhà 
nước từ trước Công 
nguyên). 


Hỏi: Hãy kể tên một số quốc 
gia cổ và xác định vị trí trên 
lược đồ? 

Yêu cầu: Học sinh đọc SGK 
Giảng: Các quốc gia phong 
kiến Đông Nam Á cũng trải 
qua các giai đoạn hình thành, 
hưng thịnh và suy vong. 

Ớ mỗi nước, các quá trình đó 
diễn ra trong thời gian khác 
nhau. Nhưng nhìn chung, giai 


- Champa, Phù Nam, 
và hàng loạt các quốc 
gia nhỏ khác. 

- Học sinh đọc phần 

2 . 


Chịu ảnh hưởng 
của gió mùa —> 
mùa khô và mùa 
mưa. 

- Thuận lợi: Nông 
nghiệp phát triển. 

- Khó khăn: Có 
nhiều thiên tai. 


* Sự hình thành 
các vương quốc 
cô: 

- 10 thế kỉ đầu 
Công nguyên: Các 
vưong quốc được 
thành lập. 


2. Sự hình thành 
và phát triển của 
các quốc gia 
phong kiến Đông 
Nam Á 

- Từ thế kỉ X T 
XVIII, -> thời kì 
thịnh vượng. 


35 



đoạn từ nửa sau thế kỉ X đến 
đầu thế kỉ XVIII là thời kì thịnh 
vượng nhất của các quốc gia 
phong kiến Đông Nam Á. 


Hỏi: Trình bày sự hình thành 
của quốc gia phong kiến 
Inđônêxia? 


Hỏi: Kể tên một số quốc gia 
phong kiến Đông Nam Á khác 
vào thời điểm hình thành các 
quốc gia đó? 

Hỏi: Kể tên một số thành tựu 
thời phong kiến của các quốc 


- Cuối thế kỉ XIII, 
dòng vua Giava 
mạnh lên —> chinh 
phục tất cả các tiểu 
quốc ở hai đảo 
Xumatơra và Giava 
—> lập nên vưong 
triều Môgiôpahit 
hùng mạnh trong 
suốt hon 3 thế kỉ. 

- Pagan (XI), 
Sukhôthay (XIII), 

Lạn Xạng (XIV), 
Chân Lạp (VI), 
Champa, .... 

Thành tựu nổi bật của 
cư dân Đông Nam Á 


- Inđônêxia: 

Vương triều 

Môgiôpahit (1213 

- 1527). 

- Campuchia: Thời 
kì Ăngco (IX - 
XV). 

- Mianma: Vương 
quốc Pagan (XI) 

- Thái Lan: Vương 
quốc Sukhôthay 
(XIII). 

- Lào: Vương quốc 
Lạn Xạng (XV - 
XVII). 

- Đại Việt 

- Champa... 


36 



gia Đông Nam Á. 

thời phong kiến là 
kiến trúc và điêu 
khắc với nhiều công 
trình nổi tiếng: Đền 
Ảngco, đền 

Bôrôbuđua, chùa 

tháp Pagan, tháp 
Chàm... 


Hỏi: Em có nhận xét gì về kiến 

- Hình vòm, kiểu bát 


trúc của Đông Nam Á qua 

úp, có tháp nhọn, đồ 


hình 12 và 13. 

sộ, khắc họa nhiều 
hình ảnh sinh 

động(chịu ảnh hưởng 
của kiến trúc Ân Độ). 



4. Củng cố 


1. Trình bày điều kiện tự nhiên và những yếu tố hình thành nên các vương 
quốc cổ ở Đông Nam Á. 

2. Kể tên một số vương quốc phong kiến Đông Nam Á tiêu biểu và một số 
công trình kiến trúc đặc sắc. 

5. Tư liệu tham khảo 


ĐỀN THÁP BÔRÔBUĐUA 

Đền tháp Bôrôbuđua được xây dựng ở lưng chừng đồi, cách chân 
đồi 15,5m, bao gồm 12 tâng to, nhỏ, vuông, tròn xen kẽ, kế tiếp nhau, 
trông xa như những bộc thềm chồng chốt lên nhau. Toàn bộ ngôi đền 
cao 42m. Chiều dài mỗi mặt ở chân đền là 123m. Nếu đi hết các bộc, 
các tổng để lên tới đỉnh tháp thì phải đi han 5km. 

Tổng thứ nhốt, từ chân đồi lên, hình vuông, mỗi cạnh hướng về một 
phưong rõ rệt. Giữa mỗi cạnh có 2 con sư tử chầu 2 bên, hình thù rốt 
đồ sộ. Tổng thứ 2 được xây dựng theo hình đa giác 20 cạnh. Tử tâng 
thứ 3 trở lên lại có dạng hình vuông, riêng 3 tâng trên cùng có dạng 
tròn. Trên mỗi tâng có xây dựng nhiều đền đài, miếu mạo, cái lớn nhốt 
ở giữa, hai bên là những cỏi nhỏ hon. Trên cùng của đền tháp là cái 
mo tròn, hình chuông. 


37 




Tốt cả các bộc thềm từ tầng 1 đến tầng 9 đều được phủ kín 
những bức phù điêu, chạm trổ công phu, mô tà về cuộc đòi Đức phật 
Sakya Muni, về các sự kiện trong sách Phật giáo... Riêng 3 tổng trên 
cùng có trổ 72 tháp chuông, bên trong đạt 72 tượng Phật. 

Ngôi đền được xây tù khoảng thế kỉ VIII - IX. Ngày nay, ngôi đền 
này tuy không còn được nguyên vẹn như trước song vân là một trong 
những kì quan nổi tiếng của châu Á. 

(Trích: "Những mẩu chuyện lịch sủ thế giói -Tộp 1 

NXB giáo dục - 2000) 


Bài 6 


CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á 

(Tiếp theo) 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Trong số các quốc gia Đông Nam Á, Lào và Campuchia là 2 nước láng 
giềng gần gũi với Việt Nam. 

• Những giai đoạn lịch sử lớn của hai nước. 

2. Tư tưởng 

Bồi dưỡng cho học sinh tình cảm yêu quý, trân trọng truyền thống lịch sử 
của Lào và Campuchia, thấy được mối quan hệ mật thiết của 3 nước Đông 
Dương. 

3. Kĩ nãng 

Lập được biểu đồ các giai đoạn phát triển lịch sử của Lào và Campuchia 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

1. Lược đồ các nước Đông Nam Á (hình 16 phóng to). 

2. Bản đồ Đông Nam Á. 

3. Tư liệu lịch sử về Lào - Campuchia. 


38 




c. TIEN TRINH DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Kể tên các nước trong khu vực Đông Nam Á hiện nay và xác định vị trí 
của các nước trên bản đồ. 

• Các nước trong khu vực Đông Nam Á có điểm gì chung về điều kiện tự 
nhiên? Điều kiện đó có ảnh hưởng gì đến sự phát triển nông nghiệp? 

3. Bài mói 

Campuchia và Lào là hai nước anh em cùng ở trên bán đảo Đông Dưong với 
Việt Nam. Hiểu được lịch sử của hai nước bạn cũng góp phần hiểu thêm lịch 
sử nước mình. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Yêu cầu: Học sinh đọc SGK 

- HS đọc phần 3 

3. Vương quốc 
Campuchia 

Hỏi: Từ khi thành lập đến năm 

4 giai đoạn lớn: 

a. Từ TK I —> VI: 

1863, lịch sử Campuchia có thể 

- Từ TK I -> IV: Phù 

Nước Phù Nam. 

chia thành mấy giai đoạn? 

Nam 

b. TừTKVI ->IX: 


- Từ TK VI -> IX: 

Nước Chân Lạp 


Chân Lạp 

(tiếp xúc với văn 


- Từ TK IX —» XV: 

hóa Ân Độ, biết 


Thời kì Ảngco 
- Từ TK XV —» 1863: 

Suy yếu 

khắc chữ Phạn). 

Hỏi: Cư dân ở Campuchia do 

- Dân cổ Đông Nam 


tộc người nào hình thành? 

Á. 

- Tộc người Khome 

- TK VI, vương quốc 
Chân Lạp hình thành. 



39 






Hỏi: Tại sao thời kì phát triển 
của Campuchia lại được gọi là 
"thời kì Ăngco" 


Hỏi: Sự phát triển của 
Campuchia thời kì Ăngco bộc 
lộ ở những điểm nào? 


Giảng: "Ăngco" có nghĩa là 
"đô thị", "kinh thành". Ăngco 
Vat được xây dựng từ thế kỉ 
XII, còn Ăngco Thom được 
xây dựng trong suốt 7 thế kỉ 
của thời kì phát triển. 

Hỏi: Em có nhận xét gì về khu 
đền Ăngco Vat qua hình 14? 
(GV có thể mô tả kĩ khu đền 
theo tư liệu) 


Hỏi: Thời kì suy yếu của 
Campuchia là thời kì nào? 

Yêu cầu: HS đọc SGK 


- Ảngco là kinh đô, 
có nhiều đền tháp: 
ẢngcoVát, Ăngco 
Thom...được xây 
dựng trong thời kì 
này. 

- Nông nghiệp rất 
phát triển. 

- Có nhiều công trình 
kiến trúc độc đáo. 

- Quân đội hùng 
mạnh 


- Quy mô: đồ sộ 

- Kiến trúc: độc đáo 
—» Thể hiện óc thẩm 
mĩ và trình độ kiến 
trúc rất cao của người 
Campuchia. 

- Từ sau TK XV đến 
năm 1863 - bị Pháp 
đô hộ. 

- HS đọc phần 4 


Hỏi: Lịch sử Lào có những 
mốc quan trọng nào? 

Kể thêm cho HS về Pha Ngừm 
theo SGV 


+ Trước TK XIII: Chỉ 
có người Đông Nam 
Á cổ là người Lào 
Thâng. 


c. TừTKIX —>XV: 
Thời kì Ăngco 


- Sản xuất nông 
nghiệp phát triển. 

- Xây dựng các 
công trình kiến 
trúc độc đáo. 

- Mở rộng lãnh 
thổ bằng vũ lực. 


d. TừTKXV 
1863: Thời kì suy 
yếu. 

4. Vương quốc 
Lào 

* Trước TK XUI: 
Người Lào Thâng. 


40 



+ Sang TK XIII, 
người Thái di cư —> 
Lào Lùm, bộ tộc 
chính của Lào. 

+ 1353: Nước Lan 
Xang được thành lập. 
+ XV - XVII: Thịnh 


Hỏi: Trình bày những nét 
chính trong đối nội và đối 
ngoại của vưong quốc Lạn 
Xạng? 


vượng. 

+ XVIII - XIX: Suy 

yếu 

- Đối nội: Chia đất 
nước thành các 
mường, đặt quan cai 
trị, xây dựng quân 
đội vững mạnh. 

- Đối ngoại: Luôn 
giữ mối quan hệ hòa 
hiếu với các nước 
nhưng cưong quyết 
chống xâm lược. 


Hỏi: Nguyên nhân nào dẫn đến 
sự suy yếu của vương quốc Lan 
Xang? 


Hỏi: Kiến trúc Thạt Luồng của 
Lào có gì giống và khác với 
các công trình kiến trúc của 
các nước trong khu vực? 


- Do có sự tranh chấp 
quyền lực trong 
hoàng tộc, đất nước 
suy yếu, vưong quốc 
Xiêm xâm chiếm. 

- Uy nghi, đồ sộ, có 
kiến trúc nhiều tầng 
lóp, có 1 tháp chính 
và nhiều tháp phụ 
nhỏ hơn ở xung 


* Sau TK XIII: 
Người Thái di cư 
—> Lào Lùm. 

* 1353: Nước Lan 
Xang được thành 
lập. 

* XV - XVII: Thời 
kì thịnh vượng. 


- Đối nội: 

+ Chia đất nước 
để cai trị. 

+ Xây dựng quân 
đội 

- Đối ngoại: 

+ Giữ quan hệ hòa 
hiếu với các nước 
láng giềng. 

+ Kiên quyết 
chống xâm lược. 

* XVIII - XIX- Suy 
yếu. 


41 



quanh, nhưng có 
phần không cầu kì, 
phức tạp bằng các 
công trình của 
Campuchia. 

4. Củng cố 

• Lập niên biểu các giai đoạn phát triển chính của lịch sử Lào và 
Campuchia đến giữa TK XIX. 

• Trình bày sự thịnh vượng của Campuchia thời kì Ăngco. 

5. Tư liệu tham khảo 

Đền Ãngco Vat được xây dựng để thò thổn Vishnu. Đường vào 
Ãngco Vat là một đại lộ gần 2km, lót bàng những tàng đỏ lớn. Cuối 
con đường là một cổng vào nằm giữa bức tường thành phố phía tây, 
cổng vào rộng đến 200m. Bước qua cổng, ta đạt chân lên một đoạn 
đường cũng lót bàng đỏ, rộng lOm, hai bên có hành lang đỏ chạy 
dọc theo với hình chạm rán thổn 7 đầu. Trước khi vào đền chính, ta sẽ 
gặp 2 hồ nước hình vuông, trên đó bóng đền Ãngco Vat in sáng lung 
linh. Con đường kết thúc trước chính điện, cạnh một sân rộng lát đá là 
nơi thực hiện các nghi thức tôn giáo. Bốn tháp đá nhỏ chầu quanh 
tháp lớn, cao hơn 60 mét, nàm ở trung tâm chính điện. Bên cạnh đó là 
các "láu chứa kinh", lầu trống, lầu chứa 1000 vị Phật. Toàn bộ công 
trình kiến trúc bàng đá này được bao bọc bởi các hành lang cũng 
bàng đá tàng. Trên đó, các nghệ nhân Khơme đã trổ tài điêu khắc 
những phù điêu khổng lồ, dài đến hàng ngàn mét, ghi lại đòi sống 
cung đình, hoạt cành thổn tiên và sinh hoạt xã hội... Giá trị nghệ thuật 
của Ăngco Vat còn thể hiện ở sự hài hòa giữa điêu khắc và kiến trúc, 
ở đây điêu khắc không chỉ tô điểm mà còn hòa tan vào các thành 
phần kiến trúc, là ngôn ngữ, là âm điệu của kiến trúc. Vỉ thế, Ãngco 
Vat tuy đồ sộ song vân không gây ra một đn tượng lạnh lẽo, trang 
nghiêm. 

(Trích:" Văn minh nhân loại qua những kì quan thế giói' 
NXB Trẻ - Thành phố Hồ Chí Minh - 1986) 


42 



Bài 7 


NHỮNG NÉT CHUNG VỂ XÃ HỘI PHONG KIẾN 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Thời gian hình thành và tồn tại của xã hội phong kiến. 

• Nền tảng kinh tế và các giai cấp cơ bản trong xã hội. 

• Thể chế chính trị của nhà nước phong kiến. 

2. Tư tưởng 

Giáo dục niềm tin và lòng tự hào và truyền thống lịch sử, thành tựu vãn hóa, 
khoa học kĩ thuật mà các dân tộc đã đạt được trong thời phong kiến. 

3. Kĩ nãng 

Làm quen với phương pháp tổng họp, khái quát hóa các sự kiện, biến cố lịch 
sử từ đó rút ra nhận xét, kết luận cần thiết. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY VÀ HỌC 

1. Bản đồ châu Âu, châu Á. 

2. Tư liệu về XHPK ở phương Đông và phương Tây. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Sự phát triển của Vương quốc Campuchia thời Ăngco được biểu hiện như 
thế nào? 

• Em hãy trình bày chính sách đối nội và đối ngoại của các vua Lan Xang. 

3. Bài mói 

Qua các tiết học trước, chúng ta đã biết được sự hình thành, phát triển của 
chế độ phong kiến ở cả phương Đông và phương Tây. Chế độ phong kiến là 
một giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển của lịch sử loài người. 


43 




Hoạt động dạy 

Hỏi: XHPK phương 
Đông và châu Âu 
hình thành từ khi 
nào? 


Hỏi: Em có nhận 
xét gì về thời gian 
hình thành XHPK 
của 2 khu vực trên? 

Hỏi: Thời kì phát 
triển của XHPK ở 
phương Đông và 
châu Âu kéo dài 
trong bao lâu? 


Hỏi: Thời kì khủng 
hoảng và suy vong 
ở phương Đông và 
châu Âu diễn ra như 
thế nào? 

Yêu cầu: HS đọc 
SGK. 

Hỏi: Theo em, cơ 
sở kinh tế của 
XHPK ở phương 
Đông và châu Âu 
có điểm gì giống và 
khác nhau? 


Hoạt động học 

Trả lời: + Phương 
Đông: Trước công 
nguyên (Trung 

Quốc). Đầu công 
nguyên (các nước 
Đông Nam A). 

+ Châu Âu: Thế kỉ V 
Trả lời: + XHPK 
phương Đông: hình 
thành rất sớm. 

+ XHPK châu Âu: 
hình thành muộn hơn. 
Trả lời: + XHPK 
phương Đông phát 
triển rất chậm chạp: 
Trung Quốc (VII - 
XVI), các nước Đông 
Nam Á (X - XVI). 

+ XHPK châu Âu: 
TK XI - TK XIV 
+ Phương Đông: kéo 
dài suốt 3 thế kỉ (XVI 

- giữa TK XIX). 

+ Châu Âu: rất nhanh 
(XV - XVI). 

- HS đọc phần 2. 

Giống: Đều sống nhờ 
nông nghiệp là chủ 
yếu. 

Khác: + Phương 

Đông: Bó hẹp ở công 
xã nông thôn. 


Ghi bảng 

1. Sự hình thành và phát 
triển của XHPK 

- XHPK phương Đông: Hình 
thành sớm, phát triển chậm, 
suy vong kéo dài. 

- XHPK châu Âu: Hình thành 
muộn hơn, kết thúc sớm hơn so 
với XHPK phương Đông —» 
Chủ nghĩa tư bản hình thành. 


2. Cơ sở kinh tế - xã hội của 
XHPK 

- Cơ sở kinh tế: Nông nghiệp 

- Địa chủ - Nông dân (phương 
Đông). 

- Lãnh chúa - Nông nô (Châu 
Âu). 


44 






Hỏi: Trình bày các 
giai cấp cơ bản 
trong XHPK ở cả 
phương Đông và 
châu Au? 

Hỏi: Hình thức bóc 
lột chủ yếu trong 
XHPK là gì? 

Hỏi: Giai cấp địa 
chủ, lãnh chúa bóc 
lột bằng địa tô như 
thế nào? 

Hỏi: Nền kinh tế 
phong kiến ở 
phương Đông và 
châu Âu còn khác 
nhau ở điểm nào? 
Yêu cầu: HS đọc 
phần 3. 

Hỏi: Trong XHPK, 
ai là người nắm 
quyền lực? 

Hỏi: Chế độ quân 
chủ là gì? 


Hỏi: Chế độ quân 
chủ ở châu Âu và 
phương Đông có gì 
khác biệt? 


+ Châu Âu: Đóng kín 
trong lãnh địa phong 
kiến. 

Trả lời: Phương 
Đông: Địa chủ - nông 
dân. 

Châu Âu: Lãnh chúa- 
nông nô. 

- Bóc lột bằng địa tô. 


- Phương thức bóc lột: Địa tô 


- Giao ruộng đất cho 
nông dân, nông nô —> 
thu tô, thuế rất nặng. 

- Ớ châu Âu xuất 
hiện thành thị trung 
đại —» thương nghiệp, 
công nghiệp phát 
triển. 


HS đọc SGK. 

-Vua là người đứng 
đầu bộ máy Nhà nước 
phong kiến. 

Trả lời: Thể chế Nhà 
nước do Vua đứng 
đầu. 


3. Nhà nước phong kiến 

- Thể chế Nhà nước : Vua đứng 
đầu —» Chế độ quân chủ. 


- Chế độ quân chủ ở phương 
Đông và châu Âu có sự khác 
biệt: 

+ Mức độ 


- Phương Đông: Vua 


+ Thời gian 


có rất nhiều quyền 
lực —> Hoàng đế. 

- Châu Âu: Lúc đầu 
hạn chế trong các 
lãnh địa -> TK XV: 
quyền lực tập trung 
trong tay vua. 


45 



4. Củng cố 

• Lập bảng so sánh chế độ phong kiến phương Đông và châu Âu theo mẫu 
sau 


Phong kiến phương Đông 

Phong kiến châu Âu 

- Thời gian hình thành: 

- Thời gian hình thành: 



- Cơ sở kinh tế - xã hội: 

- Cơ sở kinh tế - xã hội: 



- Nhà nước: 

- Nhà nước: 






• Trong XHPK có những giai cấp nào? Trình bày mối quan hệ giữa các giai 
cấp ấy? 


46 
















Phần II 

LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TỪ THÊ KỈ X ĐẾN GIỮA THÊ KỈ XIX 


Chương I 


BUOI ĐAU ĐỌC LẠP 

THỜI NGÔ - ĐINH - TIEN lê 

(Thế kỉ X) 


Bài 8 


NƯỎC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Ngô Quyền xây dựng nền độc lập không phụ thuộc vào các triều đại 
phong kiến Trung Quốc. 

• Nắm được quá trình thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh. 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục ý thức độc lập tự chủ và thống nhất đất nước của dân tộc. 

• Ghi nhớ công ơn của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh đã có công giành 
quyền tự chủ, thống nhất đất nước, mở ra thời kì độc lập lâu dài cho nước 
ta. 

3. Kĩ nãng 

Bồi dưỡng cho HS kĩ năng lập biểu đồ, sơ đồ, sử dụng bản đồ khi học bài. 


47 






B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

1. Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước (thời Ngô Quyền). 

2. Lược đồ 12 sứ quân. 

3. Một số tranh ảnh, tư liệu về di tích liên quan đến thời Ngô, Đinh... 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Trình bày những đặc điểm cơ bản của xã hội phong kiến châu Âu. 

• Xã hội phong kiến phương Đông có gì khác với xã hội phong kiến 
phương Tây? Chế độ quân chủ là gì? 

3. Bài mói 

Sau hơn 1000 năm kiên cường và bền bỉ chống lại ách đô hộ của phong kiến 
phương Bắc, cuối cùng nhân dân ta đã giành lại được nền độc lập. Với trận 
Bạch Đằng lịch sử (năm 938), nước ta bước vào thời kì độc lập, tự chủ. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Yêu cầu: HS đọc SGK. 

- HS đọc phần 1 

1. Ngô Quyền 

Hỏi: Chiến thắng Bạch Đằng 

SGK. 

dựng nền độc lập 

năm 938 có ý nghĩa gì? 

- Đánh bại âm mưu 

tự chủ 

Hỏi: Tại sao Ngô Quyền lại bãi 
bỏ bộ máy cai trị của họ Khúc 
để thiết lập triều đình mới? 

xâm lược của quân 
Nam Hán, chấm dứt 
hơn 10 thế kỉ thống 
trị của các triều đại 
phong kiến phương 
Bắc. 

- Họ Khúc mới chỉ 
giành được quyền tự 
chủ, trên danh nghĩa 
vẫn phụ thuộc nhà 
Hán —> Ngô Quyền 
quyết tâm xây dựng 
một quốc gia độc lập. 

- 939: Ngô Quyền 
lên ngôi vua. 

- Đóng đô ở Cổ 
Loa. 


48 






- Hướng dẫn HS vẽ sơ đồ bộ 
máy nhà nước. 


- Vẽ sơ đồ. 


Hỏi: Vua có vai trò gì trong bộ 
máy nhà nước? 


Hỏi: Em có nhận xét gì về bộ 
máy nhà nước thời Ngô? 


Yêu cầu: HS đọc SGK. 

- Sau khi trị vì đất nước được 5 
năm, Ngô Quyền qua đời. Lúc 
đó, tình hình đất nước ta thay 
đổi như thế nào? 


Giảng: Năm 950, Ngô Xương 
Vãn giành lại được ngôi vua 
song uy tín của nhà Ngô đã 
giảm sút —> đất nước không ổn 
định. 

Hỏi: Sứ quân là gì? 


GV sử dụng lược đồ (chưa ghi 
tên các sứ quân), yêu cầu HS 
đánh dấu các sứ quân vào các 
khu vực trên lược đồ. 


- Đứng đầu triều 
đình, quyết định mọi 
công việc chính trị, 
ngoại giao, quân sự. 

- Còn đơn giản, sơ sài 
nhưng bước đầu đã 
thể hiện ý thức độc 
lập, tự chủ. 

- HS đọc phần 2 
SGK. 

- Đất nước rối loạn, 
các phe phái nhân cơ 
hội này nổi lên giành 
quyền lực: Dương 
Tam Kha cướp ngôi. 


- Là các thế lực 
phong kiến nổi dậy 
chiếm lĩnh một vùng 
đất. 

- HS đọc SGK, xác 
định vị trí các sứ 
quân trên lược đồ. 


Bộ máy nhà nước 



- Đất nước yên 
bình. 


2. Tình hình 
chính trị cuối thời 
Ngô 

- 944: Ngô Quyền 
mất —» Dương 
Tam Kha cướp 
ngôi —> triều đình 
lục đục. 

- 950: Ngô Xương 
Vãn lật đổ Dương 
Tam Kha nhưng 
không quản lí được 
đất nước. 

- 965: Ngô Xương 
Vãn chết —> loạn 
12 sứ quân. 


49 







Hỏi: Việc chiếm đóng của các 
sứ quân? Điều đó ảnh hưởng 
như thế nào tới đất nước? 


Yêu cầu: HS đọc SGK. 

Giảng: Loạn 12 sứ quân gây 
biết bao tang tóc cho nhân dân, 
trong khi đó nhà Tống đang có 
âm mưu xâm lược nước ta. Do 
vậy, việc thống nhất đất nước 
trở nên cấp bách hon bao giờ 
hết. 

Hỏi: Đinh Bộ Lĩnh là ai? 


Hỏi: Ông đã làm gì để chuẩn bị 
dẹp yên 12 sứ quân? 


- Các sứ quân chiếm 
đóng ở nhiều vị trí 
quan trọng trên khắp 
đất nước, liên tiếp 
đánh lẫn nhau —> đất 
nước loạn lạc —> là 
điều kiện thuận lợi 
cho giặc ngoại xâm 
tấn công đất nước. 

- HS đọc phần 3. 


- Con của thứ sử Đinh 
Công Trứ, người 
Ninh Bình, có tài 
thống lĩnh quân đội. 
-Tổ chức lực lượng, 
rèn vũ khí, xây dựng 
căn cứ ở Hoa Lư. 


- GV trình bày quá trình thống 
nhất đất nước của Đinh Bộ 
Lĩnh trên lược đồ. 

- Vì sao Đinh Bộ Lĩnh lại dẹp 
yên được các sứ quân? 


- Quan sát, lắng 
nghe. 

- Được nhân dân ủng 
hộ, có tài đánh đâu 
thắng đó —> các sứ 
quân xin hàng hoặc 
lần lượt bị đánh bại. 


3. Đinh Bộ Lĩnh 
thống nhất đất 
nước 

* Tình hình đất 
nước: 

- Loạn 12 sứ quân 
—» đất nước chia 
cắt, loạn lạc. 

- Nhà Tống có âm 
mưu xâm lược. 

* Quá trình thống 
nhất: 

- Đinh Bộ Lĩnh lập 
căn cứ ở Hoa Lư. 

- Liên kết với sứ 
quân Trần Lãm. 

- Được nhân dân 
ủng hộ 

—> 967: đất nước 
thống nhất. 


50 



Hỏi: Việc Đinh Bộ Lĩnh dẹp 
loạn 12 sức quân có ý nghĩa gì? 


- Thống nhất đất 
nước, lập lại hòa bình 
trong cả nước —> tạo 
điều kiện để xây 
dựng đất nước vững 
mạnh chống lại âm 
mưu xâm lược của kẻ 


thù. 


4. Củng cố 


1. Vẽ so đồ bộ máy chính quyền nhà Ngô. Trình bày những biểu hiện về ý 
thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước? 

2. Tinh hình đất nước cuối thời Ngô có gì đặc biệt? Ai đã có công dẹp yên 
các sứ quân? 


Bài 9 


NƯỎC ĐẠI CỒ VIỆT THÒI ĐINH - TIÊN lẽ 

I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - QUÂN sự 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Thời Đinh - Tiền Lê, bộ máy nhà nước đã được xây dựng tưong đối hoàn 
chỉnh, không còn đơn giản như thời Ngô. 

• Nhà Tống tiến hành chiến tranh xâm lược và đã bị quân dân ta đánh bại. 

2. Tư tưởng 

• Lòng tự hào, tự tôn dân tộc. 

• Biết ơn các vị anh hùng có công xây dựng và bảo vệ đất nước. 

3. Kĩ nãng 

Bồi dưỡng kĩ năng vẽ sơ đồ, lập biểu đồ, trong quá trình học bài. 


51 





B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

• Lược đồ cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất. 

• Tranh ảnh di tích lịch sử về đền thờ vua Đinh, vua Lê. 

• Tư liệu về nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Trình bày tình hình nước ta cuối thời Ngô và quá trình thống nhất đất 
nước của Đinh Bộ Lĩnh. 

• Trình bày công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta 
trong buổi đầu độc lập. 

3. BÀI MÓI 

Sau khi dẹp yên 12 sứ quân, đất nước lại được thanh bình, thống nhất. Đinh 
Bộ Lĩnh lên ngôi vua, tiếp tục công cuộc xây dựng một quốc gia vững mạnh 
mà Ngô Quyền đã đặt nền móng. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Yêu cầu: HS đọc SGK. 

- HS đọc phần 1. 

1) Nhà Đinh xây dựng 

Hỏi: Sau khi thống nhất 

- Lên ngôi Hoàng đế, 

đất nước 

đất nước, Đinh Bộ Lĩnh 

đặt tên nước là Đại Cồ 

- 968: Đinh Bộ Lĩnh lên 

đã làm gì? 

Việt, đóng đô ở Hoa 

ngôi vua. 

- Giải thích tên nước: 

Lư. 

- Đặt tên nước là Đại Cồ 

"Đại": lớn; "Cồ" cũng có 
nghĩa là "vững bền" —> 
Nước Việt to lớn có ý đặt 
ngang hàng với Trung 
Hoa. 

Hỏi: Tại sao Đinh Tiên 
Hoàng lại đóng đô ở Hoa 
Lư? 

- Là quê hưong của 
Đinh Tiên Hoàng, đất 
hẹp, rừng núi hiểm trở 
—» thuận lợi cho việc 
phòng thủ. 

Việt, đóng đô ở Hoa Lư. 


52 







Hỏi: Việc nhà Đinh 
không dùng niên hiệu 
của phong kiến Trung 
Quốc để đặt tên nước nói 
lên điều gì? 

- GV giải thích khái 
niệm "vương" và "đế". 

+ "Vương": tước hiệu của 
vua (dùng cho nước nhỏ, 
chư hầu). 

+ "Đế": là tước hiệu của 
vua nước lớn mạnh, có 
nhiều nước thần phục 
(chẳng hạn: Trung Quốc 
sau khi thống nhất thì 
xưng Đế). 

- Đinh Tiên Hoàng còn 
áp dụng biện pháp gì để 
xây dựng đất nước? 


Giảng: Thời Đinh nước 
ta chưa có luật pháp cụ 
thể, vua sai đặt vạc dầu 
và chuồng cọp trước điện 
—> răn đe kẻ phản loạn. 
Hỏi: Những việc làm của 
Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa 
như thế nào? 

Yêu cầu: HS đọc SGK. 
Hỏi: Nhà Tiền Lê được 
thành lập trong hoàn 
cảnh nào? 


- Đinh Bộ Lĩnh muốn 
khẳng định nền độc 
lập, ngang hàng với 
Trung Quốc chứ không 
phụ thuộc vào Trung 
Quốc. 


- Phong vương cho con, 
cắt cử tướng lĩnh thân 
cận giữ chức vụ chủ 
chốt, dựng cung điện, 
đúc tiền, xử phạt 
nghiêm kẻ có tội. 


- Ôn định đời sống xã 
hội —> cơ sở để xây dựng 
và phát triển đất nước. 

- HS đọc phần II. 

- Sau khi Đinh Bộ Lĩnh 
và Đinh Liễn bị ám hại 
—> nội bộ nhà Đinh lục 
đục, bên ngoài, quân 
Tống chuẩn bị xâm 
lược —> Lê Hoàn được 
suy tôn làm vua. 


- Phong vương cho con 

- Cắt cử quan lại. 

- Dựng cung điện, đúc 
tiền, xử phạt nghiêm với 
kẻ phạm tội. 


2) Tổ chức chính quyền 
thời Tiền Lê 

* Sự thành lập của nhà 
Lê 

- 979: Đinh Tiên Hoàng 
bị giết —> nội bộ lục 
đục. 


53 



Hỏi: Vì sao Lê Hoàn lại 
được suy tôn làm vua? 


Hỏi: Việc Thái hậu 
Dưong Vân Nga trao áo 
bào cho Lê Hoàn nói lên 
điều gì? 

- GV phân biệt khái niệm 
"Tiền Lê" và "Hậu Lê" 

- Chính quyền nhà Lê 
được tổ chức như thế 
nào? 

- GV hướng dẫn HS vẽ sơ 
đồ. 

Hỏi: Quân đội thời Tiền 
Lê được tổ chức như thế 
nào? 

Yêu cầu: HS đọc SGK. 


- Quân Tống xâm lược 
nước ta trong hoàn cảnh 
nào? 


- Là người có tài, có 
chí lớn, mưu lược, lại 
đang giữ chức Thập 
đạo tướng quân thống 
lĩnh quân đội —> lòng 
người quy phục. 

- Thể hiện sự thông 
minh, quyết đoán, đặt 
lợi ích quốc gia lên trên 
lợi ích dòng họ, vượt 
lên quan niệm phong 
kiến để bảo vệ lợi ích 
dân tộc. 

-Vua đứng đầu, dưới 
vua là quan vãn, quan 
võ và tăng quan. Cả 
nước chia thành 10 lộ, 
dưới lộ là phủ và châu. 

- Gồm 10 đạo, chia 
thành 2 bộ phận: 

- Cấm quân (quân của 
triều đình). 

- Quân địa phưong. 

- HS đọc phần 3. 


- Cuối năm 979, nội bộ 
nhà Đinh lục đục vì 
tranh quyền lợi —» quân 
Tống xâm lược. 


- Nhà Tống lăm le xâm 
lược —> Lê Hoàn được 
suy tôn lên làm vua. 


Tổ chức chính quyền 
Trung ương 



lô lô lô lô lô lô 

Vx 

phủ châu 


Địa phương 



* Quân đội: 

- Cấm quân. 

- Quân địa phưong. 


3) Cuộc kháng chiến 
chống Tống của Lê 
Hoàn 

a) Hoàn cảnh lịch sử 
- Cuối năm 979 nhà 
Đinh rối loạn —> quân 
Tống xâm lược. 


54 







- GV tường thuật lại diễn 
biến cuộc kháng chiến 
theo lược đồ. (Giảng 
thêm về chi tiết Lê Hoàn 
chọn Bạch Đằng để chặn 
giặc -> kế thừa tài quân 
sự của Ngô Quyền trước 
đây). 

Yêu cầu: HS tường thuật 
lại diễn biến. 

Hỏi: Ý nghĩa của cuộc 
kháng chiến chống Tống 
là gì? 


- Quan sát, lắng nghe. 


- HS tường thuật lại 
cuộc kháng chiến. 

- Khẳng định quyền 
làm chủ đất nước, đánh 
bại âm mưu xâm lược 
của quân Tống —> củng 
cố nền độc lập của 
nước nhà. 


b) Diễn biến (SGK) 

* Địch: 

- Tiến theo 2 đường: 
thủy và bộ do Hầu Nhân 
Bảo chỉ huy. 

* Ta: 

- Chặn quân thủy ở sông 
Bạch Đằng. 

- Diệt cánh quân bộ ở 
biên giới phía Bắc thắng 
lợi. 

c) Ý nghĩa: 

- Khẳng định quyền 
làm chủ đất nước. 

- Đánh bại âm mưu xâm 
lược của kẻ thù, củng cố 
nền độc lập. 


4. Củng cố 

• Vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Tiền Lê? 

• Trình bày diễn biến, ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống do Lê 
Hoàn chỉ huy (năm 981). 

• Việc nhân dân ta lập đền thờ vua Đinh (Ninh Bình) chứng tỏ điều gì?. 


Bài 9 


NƯỎC ĐẠI CỒ VIỆT THÒI ĐINH - TIEN lẽ 

(Tiếp theo) 

II. sự PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA 


A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 

• Các vua Đinh - Tiền Lê đã bước đầu xây dựng một nền kinh tế tự chủ 
bằng sự phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp. 

• Cùng với sự phát triển kinh tế, vãn hóa, xã hội cũng có nhiều thay đổi. 


55 






2. Tư tưởng 

Giáo dục cho HS ý thức độc lập tự chủ trong xây dựng đất nước, biết quý 
trọng các truyền thống văn hóa của ông cha từ thời Đinh - Tiền Lê. 

3. Kĩ nãng 

Rèn luyện kĩ năng phân tích và rút ra ý nghĩa thành tựu kinh tế, văn hoá thời 
Đinh - Tiền Lê. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

1. Tranh ảnh di tích các công trình vãn hóa, kiến trúc thời Đinh, Tiền Lê. 

2. Tu liệu thành văn về các triều đại Đinh, Tiền Lê. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Vẽ so đồ bộ máy nhà nước thời Tiền Lê và giải thích. 

• Tường thuật lại diễn biến cuộc kháng chiến chống Tống (năm 981)? 

3. Bài mól 

Cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi đã đánh bại âm mưu xâm lược của 
kẻ thù, khẳng định quyền làm chủ đất nước của nhân dân ta và củng cố nền 
độc lập, thống nhất của nước Đại Cồ Việt. Đó cũng là co sở để xây dựng nền 
kinh tế, văn hóa buổi đầu độc lập. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Yêu cầu: HS đọc SGK. 

- HS đọc phần 1. 

1) Bước đầu xây 

Hỏi: Em có suy nghĩ gì về tình 

- Nông nghiệp được 

dựng nền kinh tê 

hình nông nghiệp thời Đinh - 
Tiền Lê? 

coi trọng vì đây là 
nền tảng kinh tế của 
đất nước. Nhà nước 
chú ý đến việc khai 
khẩn đất hoang, đào 
vét kênh ngòi, nhân 

tự chủ 

* Nông nghiệp: 

- Ruộng đất chia 
cho nông dân. 

- Khai khẩn đất 
hoang. 


56 







dân được chia 

- Chú trọng thủy lợi 


ruộng... —> tạo điều 

—> ổn định và phát 


kiện sản xuất nông 
nghiệp ổn định. 

triển. 

- Vua Lê Đại Hành tổ chức lễ 

- Vua quan tâm đến 


cày tịch điền để làm gì? 

sản xuất —» khuyến 
khích nhân dân làm 
nông nghiệp. 


- Sự phát triển của thủ công 

- Các xưởng thủ công 

* Thủ công nghiệp 

nghiệp thể hiện ở những mặt 

như đúc tiền, rèn vũ 

- Lập nhiều xưởng 

nào? 

khí, may mặc, xây 

mới. 


dựng... được thành 

- Nghề cổ truyền 


lập. 

phát triển. 

- GV giảng thêm: Vì đất nước 

- Các nghề thủ công: 


đã được độc lập, các nghề được 

dệt lụa, làm giấy, đồ 


tự do phát triển, không bị kìm 

gốm cũng tiếp tục 


hãm như trước đây. Mặt khác, 
các thợ khéo cũng không bị 
cống nạp sang Trung Quốc. 

phát triển. 


- Hãy miêu tả lại cung điện 

- HS dựa vào SGK để 


Hoa Lư để thấy được sự phát 

miêu tả: cột dát 


triển của nước ta thời Tiền Lê? 

vàng, bạc, có nhiều 
điện, đài tế, chùa 
chiền, kho vũ khí, 
kho thóc thuế... được 
xây dựng —> quy mô 
cung điện hoành 
tráng hơn. 


Hỏi: Thương nghiệp có gì đáng 

- Nhiều khu chợ được 

* Thương nghiệp: 

chú ý? 

hình thành, buôn bán 

- Đúc tiền đồng. 


với nước ngoài phát 

- Trung tâm buôn 


triển... 

bán, chợ... hình 
thành. 


57 



Hỏi: Việc thiết lập quan hệ 
bang giao với nhà Tống có ý 
nghĩa gì? 

Yêu cầu: HS đọc SGK. 

- GV sử dụng bảng phụ để vẽ 
sơ đồ các tầng lóp trong xã hội. 
Hỏi: Trong xã hội có những 
tầng lóp nào? 

Hỏi: Tầng lóp thống trị gồm 
những ai? 

Hỏi: Những người nào thuộc 
tầng lóp bị trị? 


- Củng cố nền độc lập 
—> tạo điều kiện cho 
ngoại thương phát 
triển. 

- HS đọc phần 2. 


- 2 tầng lóp cơ bản: 
thống trị và bị trị. 

- Vua, các quan văn, 
quan võ và một số 
nhà sư. 

- Nông dân, thợ thủ 
công, người buôn bán 
và địa chủ, nô tì. 


- Vì sao các nhà sư thời kì này 
lại được trọng dụng? 


- GV kể thêm chuyện đón tiếp 
sứ thần nước Tống của nhà sư 
Đỗ Thuận (dựa theo sách giáo 
viên). 

Hỏi: Đời sống sinh hoạt của 
người dân diễn ra như thế nào? 


- Do đạo Phật được 
truyền bá rộng rãi, 
các nhà sư có học, 
giỏi chữ Hán —» nhà 
sư trực tiếp dạy học, 
làm cố vấn trong 
ngoại giao...-» rất 
dược trọng dụng. 

- Rất bình dị, nhiều 
loại hình vãn hóa dân 
gian như ca hát, nhảy 
múa, đua thuyền, 
đánh đu, võ, vật diễn 
ra trong các lẽ hội. 


4. Củng cố 


- Buôn bán với 
nước ngoài. 


2) Đời sống xã hội 
và văn hóa 
a) Xã hội 


Vua 

■Quan 

văn 

Quan 

võ 

Nhà 

sư 


L J 


Nông 

dân 

Thợ 

thu 

công 

Thương 

nhân 

Địa 

chủ 




Nô tì 


b) Văn hóa 

- Giáo dục chưa 
phát triển. 

- Đạo Phật được 
truyền bá rộng rãi. 

- Chùa chiền được 
xây dựng nhiều, nhà 
sư dược coi trọng. 

- Các loại hình vãn 
hóa dân gian khá 
phát triển. 


• Nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế thời Đinh - Tiền Lê phát triển? 

• Đời sống xã hội và vãn hóa nước Đại Cồ Việt có những chuyển biến gì? 

• Kể một câu chuyện về vua Đinh, vua Lê Đại Hành, Thái hậu Dương Vân 
Nga mà em biết được. 


58 


Những người bị trị I Bộ máy thống trị 
















Chương II 

NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ 
(The kỉ xi - XII) 


NHÀ LỶ ĐẨY MẠNH CÔNG cuộc 
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỎC 

A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

Các chính sách của nhà Lý để xây dựng đất nước: Dời đô về Thăng Long, 
đặt tên nước là Đại Việt, chia lại đất nước về mặt hành chính, tổ chức lại bộ 
máy chính quyền trung ương và địa phương, xây dựng luật pháp chặt chẽ, 
quân đội vững mạnh... 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục cho các em lòng tự hào và tinh thần yêu nước, yêu nhân dân. 

• Giáo dục học sinh bước đầu hiểu rằng: Pháp luật Nhà nước là cơ sở cho 
việc xây dựng và bảo vệ đất nước. 

3. Kĩ nãng 

• Phân tích và nêu ý nghĩa các chính sách xây dựng và bảo vệ đất nước của 
nhà Lý. 

• Rèn kĩ năng đánh giá công lao của nhân vật lịch sử tiêu biểu (thời Lý) 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

• Bản đồ Việt Nam. 

• Khung sơ đồ tổ chức hành chính nhà nước (để trống). 


Bài 10 


59 




c. TIEN TRINH DẠY - HỌC 

1. Ổn định lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Nêu những nét phát triển của nền kinh tế tự chủ dưới thời Đinh - Tiền Lê. 

• Tại sao thời Đinh - Tiền Lê các nhà sư được trọng dụng? 

3. Bài mói 

Vào đầu thế kỉ XI, nội bộ nhà Tiền Lê lục đục, vua Lê không cai quản được 
đất nước. Nhà Lý thay thế, đất nước ta đã có những thay đổi như thế nào? 
(GV ghi tên bài lên bảng). 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Giảng: Vua Lê Long Đĩnh mắc 


1) Sự thành lập 

bệnh trĩ không thể ngồi được 


nhà Lý 

phải nằm để coi chầu gọi là Lê 


Năm 1009, Lê Long 

Ngọa Triều. Long Đĩnh là ông 


Đĩnh chết. Triều 

vua rất tàn bạo, nhân dân ai cũng 


Tiền Lê chấm dứt. 

căm ghét. Việc làm của ông: cho 
người vào cũi thả trôi sông, róc 
mía trên đầu sư, dùng dao cùn 
xẻo thịt người... 

Hỏi: Khi Long Đĩnh chết, quan 

Lý Công Uẩn được 

Lý Công Uẩn lên 

lại trong triều tôn ai làm vua? 

tôn làm vua. 

ngôi. 

Gọi HS đọc phần in nghiêng về 

Đọc 


Lý Công Uẩn. 

Hỏi: Tại sao Lý Công uẩn được 

Vì ông là người vừa 


tôn làm vua? 

có đức vừa có uy tín 


Giảng: Năm 1010, Lý Công 

nên được triều thần 
nhà Lê quý trọng. 

Năm 1010, Lý Công 

Uẩn quyết định dời kinh đô Hoa 


Uẩn dời đô về Đại 

Lư về Đại La và đổi Đại La 


La, lấy tên là Thăng 

thành Thăng Long. 


Long. 


60 




Xem bản đồ. 


- Treo bản đồ Việt Nam và chỉ 
hai vùng đất Hoa Lư và Thăng 
Long trên bản đồ. 

Hỏi: Tại sao Lý Công uẩn quyết 
định dời đô về Đại La và đổi tên 
là Thăng Long? 

Hỏi: Việc dời đô về Thăng Long 
của vua Lý nói lên ước nguyện 
gì của ông cha ta? 

Giảng: Năm 1054, nhà Lý đổi 
tên nước là Đại Việt, xây dựng 
và củng cố chính quyền từ Trung 
ưong đến địa phưong. 

- Gọi HS đọc SGK. 


- Địa thế thuận lợi và 
là noi tụ họp của bốn 
phưong. 

- Muốn xây dựng đất 
nước giàu mạnh và 
khẳng định ý chí tự 
cường của dân tộc. 


Đọc 


Năm 1054, nhà Lý 
đổi tên nước là Đại 
Việt. 


- Treo khung so đồ tổ chức hành 
chính của nhà Lý. 

Hướng dẫn HS điền vào so đồ 
trên bằng cách đặt câu Hỏi: 

- Ai là người đứng đầu Nhà 
nước? 

- Quyền hành của vua như thế 
nào? 

- Có ai giúp vua lo việc nước? 

Bộ máy chính quyền ở địa 
phưong được tổ chức như thế 
nào? 

Đọc nội dung một số điều luật 
trong bộ Hình thư: 

"Lính bảo vệ cung và sau này cả 
hoạn quan không tự tiện vào 
cung cấm. Nếu ai vào sẽ bị tội 
chết. Người canh giữ không cẩn 


Sơ đổ tổ chức chính quyền nhà Lý 



2) Luật pháp và 
quản đội 

Năm 1042, nhà Lý 
ban hành bộ Hình 
thư. 


61 







thận để người khác vào bị tội 
chết. Cấm dân không được bán 
con trai, quan lại không được 
giấu con trai. Những người cầm 
cố ruộng đất sau 20 năm dược 
chuộc lại. Trả lại ruộng cho 
những người đã bỏ không cày 
cấy. Những người trộm trâu bò 
bị xử nặng, những người biết mà 
không báo cũng bị xử nặng...”. 
Hỏi: Bộ Hình thư bảo vệ ai? 
Cái gì? 


Hỏi: Quân đội nhà Lý gồm mấy 
bộ phận? 

Yêu cầu học sinh đọc bảng phân 
chia giữa cấm quân và quân địa 
phương trong SGK. 

Giảng: Quân đội nhà Lý bao 
gồm các binh chủng: bộ binh, 
thuỷ binh... 

Hỏi: Nhận xét gì về tổ chức 
quân đội của nhà Lý? 

Hỏi: Nhà Lý đã thi hành chủ 
trưong gì để bảo vệ khối đoàn 
kết dân tộc? 


Hỏi: Trình bày các chính sách 
đối ngoại của nhà Lý đối với các 
nước láng giềng? 


- Bảo vệ vua, triều 
đình, bảo vệ trật tự 
xã hội và sản xuất 
nông nghiệp. 

- Gồm có cấm quân 
và quân địa phương. 


Tổ chức chặt chẽ, 
quy củ. 

- Gả công chúa, ban 
quan tước cho các tù 
trưởng dân tộc. 

- Trấn áp những 
người có ý định tách 
khỏi Đại Việt. 

- Giữ quan hệ với 
Trung Quốc và 
Champa, kiên quyết 
bảo vệ chủ quyền 
dân tộc. 


Quân đội gồm có 
cấm quân và quân 
địa phương. Nhà Lý 
thi hành chính sách 
"Ngụ binh ư nông" 


Quan hệ bình đẳng 
với các nước láng 
giềng. 


62 



Hỏi: Nhận xét gì về các chủ 

- Các chủ trương 


trương của nhà Lý? 

chính sách của nhà 



Lý vừa mềm dẻo vừa 



kiên quyết. 



4. Củng cố 

• Yêu cầu HS điền vào những ô trống trong so đồ tổ chức bộ máy hành 
chính nhà Lý ở trung ưong và địa phưong. 

• Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất? 

• Công lao của Lý Công uẩn? 


Bài 11 


CUỘC KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 - 1077) 


I. GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075 -1076) 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Âm mưu xâm lược nước ta của nhà Tống là nhằm bành trướng lãnh thổ, 
đồng thời giải quyết những khó khăn về tài chính và xã hội trong nước. 

• Cuộc tiến công tập kích sang đất Tống của Lý Thường Kiệt là hành động 
chính đáng. 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục cho HS lòng tự hào dân tộc và biết ơn người anh hùng dân tộc 
Lý Thường Kiệt có công lớn với đất nước. 

• Bồi dưỡng lòng dũng cảm, nhân ái và tình đoàn kết dân tộc (thể hiện 
trong cuộc tiến vào đất Tống). 

3. Kĩ nãng 

• Sử dụng lược đồ để tường thuật cuộc tiến vào đất Tống do Lý Thường 
Kiệt chỉ huy. 

• Phân tích, nhận xét, đánh giá các sự kiện, nhân vật lịch sử. 


63 





B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

Bản đồ Đại Việt thời Lý Trần. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Nhà Lý được thành lập như thế nào? 

• Vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền ở trung ương và địa phương? 

• Nhà Lý đã làm gì để củng cố đất nước? 

3. Bài mói 

Năm 981, mối quan hệ giữa hai nước được củng cố, nhưng từ giữa thế kỉ XI, 
quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã bị cắt đứt bởi nhà Tống có những hành 
động khiêu khích xâm lược Đại Việt. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Gọi HS đọc bài. 


1) Nhà Tống âm 
mưu xâm lược 

nước ta 

Hỏi: Tình hình nhà Tống trước 

- Vì nhà Tống gặp 

Nhà Tống âm mưu 

khi xâm lược Đại Việt như thế 

nhiều khó khăn: 

xâm lược nước ta 

nào? 

+ Ngân khố tài chính 

để giải quyết tình 


nguy ngập. 

hình khó khăn 


+ Nội bộ mâu thuẫn. 

+ Nhân dân khắp nơi 
đấu tranh. 

+ Bộ tộc người Liêu 
Hạ quấy nhiễu phía 
bắc. 

trong nước. 

Hỏi: Nhà Tống xâm lược Đại 

- Giải quyết tình 


Việt nhằm mục đích gì? 

trạng khủng hoảng 
trong nước. 



64 






Hỏi: Để chiếm được Đại Việt 
nhà Tống đã làm gì? 


Hỏi: Chúng xúi giục Champa 
đánh lên từ phía nam nhằm 
mục đích gì? 

Hỏi: Đứng trước âm mưu xâm 
lược đó, nhà Lý đã đối phó 
bằng cách nào? 


Xúi giục vua 
Champa đánh lên từ 
phía nam; phía bắc 
nhà Tống ngăn cản 
việc trao đổi buôn 
bán giữa 2 nước. 

- Làm suy yếu lực 
lượng của nhà Lý. 

- Cử Thái úy Lý 
Thường Kiệt làm 
tổng chỉ huy tổ chức 
kháng chiến. 


Hỏi: Cho biết một vài nét về Lý Thường Kiệt sinh 
Lý Thường Kiệt? năm 1019 tại phường 

Thái Hoà, Thăng 
Long, là người có chí 
hướng, ham đọc binh 
thư, luyện võ nghệ, 
có cốt cách tài năng 
phi thường. 

+ 23 tuổi được làm 


Nhà Lý chủ động 
đối phó với nhà 
Tống: Cử Lý 

Thường Kiệt làm 
tổng chỉ huy, tổ 
chức kháng chiến. 


Giảng: Lý Thường Kiệt cùng 
quân sĩ ngày đêm luyện tập mộ 
thêm binh lính quyết làm thất 
bại âm mưu xâm lược của nhà 
Tống. Lý Thường Kiệt đưa Lý 
Đạo Thành, một đại thần có uy 
tín cùng làm việc nước. 


quan. 

+ Vua Lý Nhân Tông 
phong làm Thái úy và 
nhận làm con nuôi. 


65 



+ Vua Lý Thánh Tông và Thái 
úy Lý Thường Kiệt chỉ huy đạo 
quân khoảng 5 vạn quân đánh 
Champa. Vua Champa bị bắt 
làm tù binh, buộc Champa phải 
cắt 3 châu (thuộc vùng đất 
Quảng Bình, Quảng Trị ngày 
nay) để chuộc vua về. 

Hỏi: Trước tình hình quân 
Tống như vậy, Lý Thường Kiệt 
thực hiện chủ trưong đánh giặc 
như thế nào? 

Giảng: Câu nói của Lý Thường 
Kiệt "Ngồi yên đợi giặc...chặn 
thế mạnh của giặc" thể hiện 
điều gì? 

(Nhấn mạnh: Đây là cuộc tấn 
công để tự vệ chứ không phải 
xâm lược). 

Giảng: Tháng 10-1075, 10 vạn 
quân ta chia làm 2 đạo tấn công 
vào đất Tống: 

+ Quân bộ do các tù trưởng là 
Tông Đản và Thân Cảnh Phúc 
chỉ huy vượt biên giới đánh 
châu Ung. 

+ Quân thủy do Lý Thường 
Kiệt chỉ huy theo đường ven 
biển vùng Quảng Ninh đổ bộ 
vào châu Khâm và châu Liêm. 
Lý Thường Kiệt sau khi phá 
huỷ các kho tàng của giặc, tiến 
về bao vây thành Ung Châu. 


- Tiến công trước để 
tự vệ. 


-Thể hiện chủ trưong 
táo bạo nhằm giành 
thế chủ động tiêu hao 
sinh lực địch ngay từ 
lúc chúng chưa tiến 
hành xâm lược 


2) Nhà Lý chủ 
động tiến công để 
phòng vệ 

a) Hoàn cảnh 

- Nhà Tống ráo 
riết chuẩn bị xâm 
lược Đại Việt. 

- Chủ trưong của 
nhà Lý tấn công 
trước để tự vệ. 

b) Diễn biến 
Tháng10-1075, Lý 
Thường Kiệt và 
Tông Đản chỉ huy 
hon 10 vạn quân 
tiến vào đất Tống. 


66 



Để cô lập và tranh thủ sự ủng 


Lý Thường Kiệt 

hộ của nhân dân Trung Quốc, 


cho yết bảng nói 

Lý Thường Kiệt đã cho yết 


rõ mục đích cuộc 

bảng nói rõ mục đích cuộc tiến 


tiến công để tự vệ. 

quân tự vệ của mình. 

Hỏi: Mục đích việc làm đó là 

- Để tranh thủ sự ủng 


gì? 

hộ của nhân dân 


Cuộc tập kích diễn ra nhanh 

Trung Quốc. 

c) Kết quả 

chóng làm cho các căn cứ quân 


Sau 42 ngày đêm, 

sự của nhà Tống bị giáng nhiều 


quân ta đã làm chủ 

đòn nặng nề. 


thành Ung Châu, 

Hỏi: Tại sao nói đây là cuộc 

-Vì: 

tướng giặc phải tự 

tử. 

tấn công để tự vệ mà không 

+ Ta chỉ tấn công các 


phải là cuộc tấn công xâm 

căn cứ quân sự, kho 


lược? 

lương thảo đó là 


Hỏi: Việc chủ động tấn công 

những nơi quân Tống 
tập trung lực lượng, 
lương thực, vũ khí để 
xâm lược Đại Việt. 

+ Khi hoàn thành 

mục đích, quân ta rút 
về nước. 

- Làm thay đổi kế 

d) Ý nghĩa 

có ý nghĩa như thế nào? 

hoạch và làm chậm 

Làm thay đổi kế 


lại cuộc tấn công 

hoạch và làm 


xâm lược của nhà 

chậm lại cuộc tấn 


Tống. 

công xâm lược của 



nhà Tống vào nước 

ta. 


67 





4. Củng cố 

Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: 

• Âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống? 

• Nhà Lý đã dùng cách nào để đối phó trước âm mưu của nhà Tống? 

• Kết quả và ý nghĩa của việc chủ động tiến công của nhà Lý? 


Bài 11 


CUỘC KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG QUÂN XÂM LUỢC TỐNG (1075-1077) 

(Tiếp theo) 


II. GIAI ĐOẠN THỨ HAI (1076 - 1077) 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

Diễn biến sơ lược cuộc kháng chiến chống Tống ở giai đoạn hai và thắng lợi 
to lớn của quân dân Đại Việt. 

2. Tư tưởng 

Giáo dục lòng tự hào về tinh thần bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc ta 
thời Lý. 

3. Kĩ nãng 

Sử dụng lược đồ để thuật lại cuộc chiến trên sông Như Nguyệt. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

• Lược đồ trận chiến tại phòng tuyến Như Nguyệt. 

• Tư liệu về Lý Thường Kiệt. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ốn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 


68 


Trình bày âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống? 

Trước âm mưu xâm lược của quân Tống triều Lý đã làm gì? 




3. Bài mối 


Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng 

Gọi HS đọc bài. 1) Kháng chiến 

bùng nổ 

Hỏi: Sau khi rút quân khỏi Ung - Hạ lệnh cho các địa Lý Thường Kiệt hạ 
Châu, Lý Thường Kiệt đã làm phương chuẩn bị bố lệnh cho các địa 
gì? phòng. phương ráo riết 

chuẩn bị bố phòng. 

Giảng: Dự kiến địch kéo vào 
nước ta theo hai hướng, Lý 
Thường Kiệt đã bố trí (sử dụng 
lược đồ): 

+ Một đạo quân chặn giặc ở 
vùng biển Quảng Ninh, không 
cho thủy quân địch vượt qua. 

+ Đường bộ được bố trí dọc 
chiến tuyến sông Cầu qua đoạn 
Như Nguyệt và xây dựng chiến 
tuyến Như Nguyệt không cho 
giặc vào sâu. 

+ Ngoài ra các tù trưởng dân 
tộc ít người ở gần biên giới đã 
cho quân mai phục những vị 
trí chiến lược quan trọng. 

Hỏi: Tại sao Lý Thường Kiệt - Vì: - Chọn phòng 

chọn sông Cầu làm phòng + Đây là vị trí chặn tuyến sông Cầu là 
tuyến chống quân Tống? ngang các hướng tấn nơi đối phó với 

công của địch từ quân Tống. 

Quảng Tây (Trung 
Quốc) đến Thăng 
Long. 

+ Được ví như chiến 
hào tự nhiên khó vượt 
qua. 


69 







Hỏi: Phòng tuyến sông Cầu 
được xây dựng như thế nào? 


- Được đắp bằng đất 
cao vững chắc, nhiều 
giậu tre dày đặc. 


Hỏi: Sau thất bại ở Ung Châu 
nhà Tống đã làm gì? 

Giảng: 

- Cuối năm 1076, 10 vạn bộ 
binh tinh nhuệ, 1 vạn ngựa 
chiến, 20 vạn dân phu do 
Quách Quỳ, Triệu Tiết chỉ huy 
tiến vào nước ta. Một đạo quân 
do Hòa Mâu dẫn đầu tiếp ứng 
theo đường biển. 

- Năm 1077, quân dân Đại Việt 
đã đánh những trận nhỏ để cản 
bước tiến của chúng. Khi đến 
phòng tuyến Như Nguyệt, quân 
Tống phải đóng quân ở bên bờ 
Bắc chờ thủy quân đến. Trước 
mặt chúng là sông và bờ bên 
kia là chiến lũy kiên cố. 

- Thủy quân của chúng đã bị 
Lý Kế Nguyên chặn đánh 10 
trận tại Quảng Ninh không thể 
hỗ trợ được. 


- Cho quân xâm lược 
Đại Việt. 

Nghe. 


* Dùng lược đồ trận chiến tại 
phòng tuyến Như Nguyệt để 
miêu tả trận chiến đấu: 

Chờ mãi không thấy thủy quân 
đến, Quách Quỳ đã cho quân 
đóng bè vượt sông đánh vào 
phòng tuyến của ta. 


a) Diễn biến 
Cuối năm 1076, 
quân Tống kéo vào 
nước ta. 

Năm 1077, nhà Lý 
đã đánh nhiều trận 
nhỏ cản bước tiến 
của quân giặc. 

- Lý Kế Nguyên 
đã mai phục và 
đánh 10 trận liên 
tiếp ngăn bước tiến 
đạo quân thủy của 
giặc. 


b) Kết quả 
Quân Tống đóng 
quân ở bờ bắc 
sông Cầu không 
lọt vào sâu được. 

2) Cuộc chiến 
đấu trên phòng 
tuyến Như Nguyệt 
a) Diễn biến 
Quách Quỳ cho 
quân vượt sông 
đánh phòng tuyến 


70 



Quân nhà Lý đã kịp thời phản 
công làm cho chúng không tiến 
vào được. Vào buổi đêm khi 
hai bên ngừng chiến, từ đền thờ 
2 vị thần Trưong Hống và 
Trưong Hát (tướng của Triệu 
Quang Phục) trên bờ sông vang 
lên những câu tho "Nam quốc 
son hà ..." Bài tho được nhắc 
lại nhiều lần mạnh mẽ vang xa 
làm tăng sức mạnh quyết 
chiến, quyết thắng cho quân ta. 
Quân giặc sợ hãi chán nản 
khiến cho Quách Quỳ phải hạ 
lệnh cho các tướng sĩ "Ai còn 
bàn đánh sẽ chém". 

Trước tình thế đó, Lý Thường 
Kiệt không cho mở các cuộc 
phản công ngay mà đến tận 
cuối mùa xuân năm 1077, đang 
đêm Lý Thường Kiệt cho quân 
lặng lẽ vượt sông Như Nguyệt 
bất ngờ đánh vào các doanh 
trại của giặc. 

Quân Tống thua to và lâm vào 
tình thế khó khăn tuyệt vọng. 
Lý Thường Kiệt kết thúc chiến 
tranh bằng biện pháp thưong 
lượng giảng hòa. Quách Quỳ 
chấp nhận ngay và rút quân về 
nước. 


của ta nhưng bị 
quân ta phản công 
quyết liệt. 


- Một đêm cuối 
xuân 1077, nhà Lý 
cho quân vượt 
sông bất ngờ đánh 
vào đồn giặc. 


b) Kết quả 
+ Quân giặc "mười 
phần chết đến năm 
sáu phần". 

+ Quách Quỳ chấp 
nhận "giảng hòa" 
và rút quân về 
nước. 


71 



Hỏi: Vì sao đang ở thế thắng 

Vì: 


mà Lý Thường Kiệt lại cử 

+ Để đảm bảo mối 


người đến thưong lượng giảng 

quan hệ bang giao 


hòa với giặc? 

hòa hiếu giữa hai 
nước. 

+ Để không làm tổn 
thưong danh dự của 
nước lớn đảm bảo nền 
hòa bình lâu dài. 


Hỏi: Nêu những nét độc đáo 

- Cách tấn công. 


trong cách đánh giặc của Lý 

+ Phòng thủ. 


Thường Kiệt? 

+ Cách k ết t hức 

chiến tranh. 


Hỏi: Trận chiến trên phòng 

+ Tinh thần đoàn kết 


tuyến Như Nguyệt thắng lợi 

và chiến đấu anh 


là do đâu? 

dũng của nhân dân ta. 

+ Sự chỉ huy tài tình 
của Lý Thường Kiệt. 


Hỏi: Chiến thắng ở phòng 

- Là trận đánh tuyệt 

- Ý nghĩa: 

tuyến Như Nguyệt có ý nghĩa 

vời trong lịch sử 

+ Là trận đánh 

gì? 

chống giặc ngoại xâm 

tuyệt vòi trong lịch 


của dân tộc. 

sử chống giặc 


+ Nền độc lập tự chủ 

ngoại xâm của dân 


của Đại Việt được 

tộc. 


củng cố. 

+ Nền độc lập tự 


+ Buộc nhà Tống phải 

chủ của Đại Việt 


từ bỏ mộng xâm lược 

được củng cố. 


Đại Việt. 

+ Nhà Tống từ bỏ 
mộng xâm lược 
Đại Việt. 


4. Củng cố 

• Tại sao Lý Thường Kiệt chọn sông Như Nguyệt để lập phòng tuyến? 

• Trình bày diễn biến trận chiến Như Nguyệt bằng bản đồ? 

• Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng chống quân Tống xâm lược lần thứ 2 
(1076- 1077)? 


72 




ĐÒI SỐNG KINH TỂ, VẢN HÓA 

I. ĐỜI SỐNG KINH TẾ 


Bài 12 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Dưới thời Lý, đất nước được ổn định lâu dài, nông nghiệp thủ công 
nghiệp đã có chuyển biến và đạt được một số thành tựu nhất định. 

• Việc buôn bán với nước ngoài được phát triển. 

2. Tư tưởng 

Khâm phục ý thức vươn lên trong công cuộc xây dựng đất nước độc lập của 
dân tộc ta vào thời Lý. 

3. Kĩ nãng 

Quan sát và phân tích các nét đặc sắc của một công trình nghệ thuật. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

• Các tranh ảnh mô tả các hoạt động kinh tế thời Lý. 

• Tư liệu về thành tựu kinh tế, văn hoá thời Lý. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

Câu 1: Trình bày diễn biến trận chiến trên phòng tuyến Như Nguyệt bằng 
lược đồ? 

Câu 2: Vì sao nhân dân ta chống Tống thắng lợi? 

Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng này? 


3. Bài mói 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Khẳng định: Nông nghiệp là 


1) Sự chuyển biến 

ngành kinh tế chủ yếu và quan 


của nền nông 

trọng nhất dưới thời Lý. 


nghiệp 


73 







- Của nhà vua. 


Hỏi: Ruộng đất trong cả nước 
thuộc quyền sở hữu của ai? 
Giảng: Thực tế, ruộng đất đều 
do nông dân canh tác. Hằng 
năm, nhân dân các địa phưong 
theo tục lệ chia ruộng đất để 
cày cấy và nộp thuế cho vua. 
Tuy nhiên, trong xã hội thời 
Lý, sự phân hóa ruộng đất diễn 
ra khá mạnh. Vua Lý lấy một 
số đất công làm noi thờ phụng, 
tế lễ... 


Ruộng đất đều 
thuộc quyền sở 
hữu của vua, do 
nông dân canh tác. 


Vua Lý rất quan tâm tới sản 
xuất nông nghiệp. 

Gọi HS đọc phần in nghiêng 
trong SGK. 

Hỏi: Trong lễ tịch điền nhà vua 
tự cày mấy đường thể hiện điều 


Đọc. 


- Để khuyến khích 
nhân dân sản xuất. 


gì? 

Hỏi: Những biện pháp nhà Lý 
khuyến khích phát triển nông 
nghiệp? 


Giảng: Do vậy, dưới thời Lý 
nhiều năm mùa màng bội thu. 
Hỏi: Tại sao nông nghiệp thời 
Lý phát triển mạnh như vậy? 


- Khai hoang, đào 
kênh mương, đắp đê 
phòng lụt. 

- Ban hành luật cấm 
giết hại trâu bò bảo 
vệ sức kéo cho nông 
nghiệp. 


- Nhà nước quan tâm 
tới sản xuất nông 
nghiệp. 

- Nhân dân chăm lo 
sản xuất. 


Nhà Lý rất quan 
tâm tới nông 
nghiệp và đề ra 
nhiều biện pháp 
khuyến khích nông 
nghiệp phát triển. 


74 



Giảng: Nông nghiệp phát triển 
tạo điều kiện cho các ngành thủ 
công nghiệp và thưong nghiệp 
phát triển. 

Gọi HS đọc phần in nghiêng 
SGK. 

Hỏi: Nội dung trong đoạn in 
nghiêng trên cho thấy nghề thủ 
công nào phát triển. 


Nghề dệt. 


Hỏi: Tại sao vua Lý không 
dùng gấm vóc của nhà Tống? 

Giảng: Ngoài nghề dệt, có 
nhiều nghề thủ công khác: chăn 
tằm ưom to, nghề gốm, xây 
dựng đền đài cung điện... đó là 
các nghề dân gian. Ngoài ra các 
nghề: làm đồ trang sức, làm 
giấy, đúc đồng, rèn sắt... đều 
phát triển. 

- Cho HS xem các hình đồ gốm 
tráng men. 

- Yêu cầu HS nhận xét về chúng. 


Bởi nhà Lý muốn 
nâng cao giá trị hàng 
trong nước. 


2) Thủ công 
nghiệp và thương 
nghiệp 


Thủ công nghiệp 
có rất nhiều ngành 
nghề tạo ra các sản 
phẩm có chất lượng 
cao. 


Giảng: Bên cạnh đó, bàn tay 
người thủ công Đại Việt đã tạo 
dựng nhiều công trình nổi tiếng 
như: vạc Phổ Minh, chuông 
Quy Điền... (Sưu tầm: tranh 
ảnh về các công trình trên). 

Hỏi: Bước phát triển mới của 
thủ công nghiệp thời Lý là gì? 


Tạo ra nhiều sản 
phẩm mới, kĩ thuật 
ngày càng cao. 


75 



Giảng: Thương nghiệp: Việc 


Hoạt động trao đổi 

buôn bán trong ngoài nước 


buôn bán ở trong 

càng được mở mang phát triển. 

Vùng biên giới hải đảo giữa 2 
nước đã được chính quyền 2 
bên cho lập nhiều chợ để trao 
đổi buôn bán. 

- Gọi HS đọc phần chữ nhỏ in 
nghiêng. 


và ngoài nước diễn 
ra rất mạnh. 

Giảng: Vân Đồn thuộc Quảng 


Vân Đồn được coi 

Ninh là một hải đảo, nơi thương 


là nơi buôn bán rất 

nhân nước ngoài thường đến 


thuận tiện với 

buôn bán. 


thương nhân nước 
ngoài. 

Hỏi: Tại sao nhà Lý chỉ cho 

- Thể hiện ý thức 


người nước ngoài buôn bán ở 

cảnh giác tự vệ đối 


hải đảo, vùng biên giới mà 
không cho họ tự do đi lại ở nội 
địa? 

vói nhà Tống. 


Hỏi: Sự phát triển của thủ công 

- Nhân dân Đại Việt 


nghiệp và thương nghiệp thời 

đã có đủ khả năng để 


Lý chứng tỏ điều gì? 

xây dựng nền kinh tế 
tự chủ phát triển. 



4. Củng cố 

1. Nhà Lý làm gì để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp? 

2. Trình bày những nét chính của sự phát triển thủ công nghiệp và thương 
nghiệp? 

3. Mối quan hệ giữa nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp? 


76 





ĐÒI SỐNG KINH TỂ, VẢN HOÁ 

(Tiếp theo) 


Bài 12 


II. SINH HOẠT XÃ HỘI VÀ VẢN HÓA 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Thời Lý có sự phân hoá mạnh về giai cấp và các tầng lớp trong xã hội. 

• Văn hoá giáo dục phát triển mạnh, hình thành văn hoá Thăng Long. 

2. Tư tưởng 

Giáo dục lòng tự hào truyền thống vãn hiến của dân tộc, ý thức xây dựng 
nền vãn hoá dân tộc. 

3. Kĩ nãng 

Rèn luyện kĩ năng lập bảng so sánh, vẽ so đồ. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

Tranh ảnh các thành tựu văn hoá thời Lý. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

Câu 1: Nhà Lý đã làm gì để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp? 

Câu 2: Nêu tình hình thủ công nghiệp và thuơng nghiệp thời Lý? 

Mối quan hệ giữa nông nghiệp, thủ công nghiệp và thuơng nghiệp. 

3. Bài mói 

Bên cạnh việc phát triển đời sống kinh tế thì vãn hóa xã hội thời Lý cũng đạt 
đuợc nhiều thành tựu rực rỡ. Bài học ngày hôm nay cho thấy rõ điều đó. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Thời Lý, xã hội chia làm 


1) Những thay 

nhiều tầng lóp: 


đổi vê mạt xã hội 


77 






Hỏi: So với thời Đinh - Tiền 
Lê, sự phân biệt giai cấp ở 
thời Lý như thế nào? 


Hỏi: Đời sống các tầng lóp 
trong giai cấp thống trị như 
thế nào? 


- Sự phân biệt giai cấp 
sâu sắc hon. Địa chủ 
ngày càng tăng, nông 
dân tá điền bị bóc lột 
càng nhiều. 

Đầy đủ, sung túc. 


Hỏi: Nêu đời sống của các - Thợ thủ công và 
tầng lóp trong giai cấp bị trị? thưong nhân sống rải 

rác ở các làng. Họ sản 
xuất các đồ dùng hàng 
ngày và trao đổi buôn 
bán cho nhau. Họ phải 
nộp thuế làm nghĩa vụ 
với nhà vua. 

- Nông dân: Là lực 
lượng sản xuất chính 
của xã hội. Đinh nam 
được chia ruộng đất 
theo tục lệ và làm 
nghĩa vụ cho Nhà 
nước. 


78 








Gọi HS đọc từ đầu đến “1000 
người ở Thăng Long làm sư”. 
Hỏi: Vãn Miếu được xây 
dựng năm nào? 


Nông dân nghèo phải 
cày ruộng nộp tô cho 
địa chủ. Có những 
người phải bỏ đi noi 
khác sinh sống. 

- Nô tì: Tầng lớp thấp 
nhất trong xã hội. Họ 
phục vụ các nhà quan 
làm công việc nặng. 
Họ vốn là những tù 
binh, nợ nần hoặc tự 
bán thân, cuộc sống 
không bảo đảm. 

Đọc. 

Năm 1070. 


2) Giáo dục và 
văn hóa 

Năm 1070, nhà Lý 
xây dựng Vãn 
Miếu và đến năm 


Giảng: Văn Miếu chính thức 
xây dựng vào tháng 9-1070. 
Đây là miếu thờ tổ đạo Nho 
(do Khổng Tử sáng lập) và là 
noi dạy học cho các con vua. 
Vãn Miếu dài 350m, ngang 
75m. Năm 1075, khoa thi đầu 
tiên được mở tại đây. Năm 
1076, nhà Quốc tử giám được 
dựng lên trong khu Văn Miếu 
được coi là trường đại học đầu 
tiên của Đại Việt. Lúc đầu ở 
đây chỉ dành cho các con vua, 
sau đó nhà Lý mở rộng cho 


1075, khoa thi đầu 
tiên được mở. 

Quốc tử giám 
được thành lập 
năm 1076. 


79 



con em quan lại và những 
người giỏi trong nước. 

Giảng: Nhà Lý rất quan tâm 
đến giáo dục song chế độ thi 
cử chưa quy củ, nền nếp. 

- Thời Lý, vãn học chữ Hán 
bước đầu phát triển và đặc 
biệt các vua nhà Lý đều sùng 
đạo Phật. 

Hỏi: Nêu những dẫn chứng 
thời Lý, đạo Phật được sùng 
bái? 

- Gọi HS đọc phần in nghiêng 
trang 48. 

- Giới thiệu cho HS xem các 
công trình của nhà Lý H.24 - 
H.25 trong SGK: 

+ Tượng Phật Adiđà nằm 
trong chùa Phật Tích thuộc 
Bắc Ninh được xây dựng ở thế 
kỉ VII - X. Bức tượng này 
được vua Lý Thánh Tông cho 
đúc bằng vàng năm 1057. 

+ Chùa Một Cột có tên là 
Diên Hựu (phúc lành dài lâu) 
được xây dựng năm 1049 thời 
vua Lý Thái Tông. (Chuyện 
kể khi vua về già chưa có con 
trai, nên nhà vua thường đến 
chùa cầu tự. Một đêm vua mo 
thấy Đức Phật Quan Âm hiện 
trên đài hoa sen ở một hồ 
nước hình vuông phía tây 


- Vua Lý sai người 
dựng chùa tháp, tô 
tượng, đúc chuông, 
dịch kinh Phật, soạn 
sách Phật. 


- Đạo Phật rất phát 
triển. 


80 



Thăng Long, tay bế con trai 
đưa cho nhà vua). 

Hỏi: Nêu vị trí đạo Phật thời 
Lý? 

Giảng: Thời Lý, nhân dân ưa 
thích ca hát nhảy múa. 


Các ngành nghệ 
thuật: kiến trúc, 
điêu khắc, ca nhạc, 
lễ hội ... rất phát 
triển. 


Hỏi: Kể tên các hoạt động 
văn hóa dân gian và các môn 
thể thao dược nhân dân ưa 
thích? 

Giảng: 

- Các hoạt động vãn hóa đó 
đều được đưa vào những lễ 
hội được tổ chức vào mùa 
xuân hằng năm ở khắp noi. 

- Kiến trúc và điêu khắc rất 


- Hát chèo, múa rối, 
dàn nhạc có các nhạc 
cụ trống, kèn. 

+ Đá cầu, vật, đua 
thuyền... 


phát triển (Kết hợp giới thiệu 
tranh ảnh về các công trình 
kiến trúc giới thiệu cho HS: 
tháp Báo Thiên, tháp Chuông 
Sơn, chuông chùa Trùng 
Quang ...). 

Giảng: Các công trình kiến 
trúc có quy mô lớn, trình độ 
điêu khắc ngày càng tinh vi, 
thanh thoát. 

Giới thiệu cho HS quan sát 
hình rồng thời Lý. 


81 



Yêu cầu HS nhận xét. 

- Mình tron, toàn thân 
uốn khúc uyển chuyển. 


Hình rồng thời Lý được coi là 
hình tượng nghệ thuật độc 
đáo. 

* Tổng kết: Các tác phẩm 


Nền văn hóa mang 

nghệ thuật của nhân dân ta 
thời Lý đã đánh dấu sự ra đời 
của nền văn hóa riêng của dân 
tộc - văn hóa Thăng Long. 


tính dân tộc. 


4. Củng cố 

• Trình bày những thay đổi xã hội dưới thòi Lý? 

• Nêu những thành tựu, vãn hóa thời Lý? 

• Kể tên một vài công trình kiến trúc thời Lý? 


82 






Chương III 

NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRAN 
(Thế kỉ XIII - XIV) 

Bài 13 NƯỎC ĐẠI VIỆT Ỏ THẾ KỈ XIII 

I. NHÀ TRẦN THÀNH LẬP 

A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

Nguyên nhân làm cho nhà Lý sụp đổ và nhà Trần thành lập. Việc nhà Trần 
thành lập đã góp phần củng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền vững 
mạnh thông qua việc sửa đổi pháp luật thời Lý. 

2. Tư tưởng 

Tự hào về lịch sử dân tộc, về ý thức tự lập tự cường của ông cha ta thời Trần. 

3. Kĩ nãng 

Đánh giá các thành tựu xây dựng nhà nước, pháp luật thời Trần. 

B. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

1. Xã hội thời Lý có những tiến bộ gì so với thời Đinh - Tiền Lê? 

2. Nêu những đặc điểm về tình hình văn hóa xã hội thời Lý? 

83 




3. Bài mối 

Nhà Lý khi mới thành lập, vua quan rất chăm lo đến việc phát triển đất 
nước, chăm lo tới đời sống của nhân dân. Vì vậy, nhân dân hăng hái tham 
gia sản xuất và đạt nhiều thành tựu rực rõ nhưng đến cuối thế kỉ XII, nhà Lý 
đã đi xuống đến mức trầm trọng. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Gọi HS đọc SGK. 

- Đọc. 

1) Nhà Lý sụp đổ 

Hỏi: Nhà Lý lên ngôi năm 
nào? 

- Năm 1009. 


Giảng: Nhà Lý được thành lập 
từ năm 1009 trải qua 8 đời vua, 
nhưng đến đời vua thứ 9, nhà 
Lý ngày càng suy yếu trầm 
trọng. 

- Nghe. 


Hỏi: Nguyên nhân nào dẫn đến 

- Quan lại ăn choi sa 

Cuối thế kỉ XII, 

nhà Lý suy yếu như vậy? 

đọa, chính quyền 

quan lại nhà Lý ăn 


không quan tâm đến 

choi sa đọa, không 


đời sống của nhân 

chăm lo đời sống 

Giảng: Đời vua thứ 8, Lý Huệ 
Tông chỉ sinh được con gái và 
mắc bệnh cuồng nên phải 
nhường ngôi cho con gái Lý 
Chiêu Hoàng. Lợi dụng cơ hội 
đó, các đại thần trong triều 
tranh chấp quyền hành. Quan 
lại bên dưới quấy nhiễu bóc lột 
nhân dân không chăm lo đến 
sản xuất nông nghiệp và đời 
sống của dân. 

dân 

của nhân dân. 

Gọi: HS đọc phần chữ nhỏ 
"Bấy giờ... nghĩ đến việc gì?" 

Đọc. 



84 




Hỏi: Việc làm trên của vua 
quan nhà Lý đã dẫn đến hậu 
quả gì? 


Giảng: Một số thế lực phong 
kiến ở các địa phương đánh giết 
lẫn nhau chống lại triều đình, 
một số nước phía nam thỉnh 
thoảng đem quân vào cướp phá 
Đại Việt => nhà Lý càng khó 
khăn. 

Hỏi: Trước tình hình đó nhà Lý 
đã làm gì? 


Giảng: Nhân cơ hội đó, nhà 
Trần buộc vua nhà Lý phải 
nhường ngôi cho Trần Cảnh 
vào tháng 12-1226 (Trần Cảnh 
là chồng của Lý Chiêu Hoàng). 
Hỏi: Sau khi lên nắm chính 
quyền, nhà Trần đã làm gì? 

Hỏi: Bộ máy quan lại thời Trần 
được tổ chức như thế nào? 
Giảng: Đứng đầu triều đình là 
vua, các vua thường truyền 
ngôi sớm cho con và xưng là 
Thái thượng hoàng. 

Các chức đại thần văn võ do 
người họ Trần nắm giữ. 


- Lụt lội hạn hán mất 
mùa liên tiếp xảy ra. 
Dân nghèo phải bán 
con đi làm nô tì cho 
người giàu hay bỏ 
vào chùa kiếm sống. 
Nông dân nhiều nơi 
nổi dậy đấu tranh. 


- Nhà Lý phải dựa 
vào các thế lực họ 
Trần để chống lại các 
lực lượng nổi loạn. 


- Dẹp yên rối loạn, 
xây dựng bộ máy nhà 
nước. 

- Theo chế độ quân 
chủ trung ương tập 
quyền gồm 3 cấp: 

+ Triều đình. 

+ Các đơn vị hành 
chính trung gian. 

+ Các cấp hành 
chính cơ sở. 


Hạn hán lụt lội 
xảy ra liên miên, 
nhân dân khổ cực, 
nhiều nơi nổi dậy 
đấu tranh. 


Tháng 12-1226, 
Lý Chiêu Hoàng 
nhường ngôi cho 
Trần Cảnh. 

2) Nhà Trần củng 
cô chê độ phong 
kiến tập quyền 

Bộ máy nhà nước 
được tổ chức theo 
chế độ quân chủ 
trung ương tập 
quyền được phân 
làm 3 cấp. 


85 



Cả nước chia 12 lộ, đứng đầu 
các lộ có các chức chánh phó 
An phủ sứ. Dưới lộ là phủ do 
chức tri phủ cai quản, châu 
huyện do các chức tri châu, tri 
huyện trông coi. Dưới cùng là 
xã, người đứng đầu xã do dân 
bầu ra. 

Hỏi: Nhận xét về tổ chức hệ 
thống quan lại thời Trần? 
Giảng: Nhà Trần còn đặt thêm 
một số co quan như: Quốc sử 
viện, Thái y viện... và một số 
chức quan: 

Hà đê sứ: Trông coi việc sửa, 
đắp đê điều. 

Khuyến nông sứ: Chăm lo, 
khuyến khích nông dân sản 
xuất. 

Đồn điền sứ: Chuyên mộ người 
đi khai hoang. 

Hỏi: So với bộ máy nhà nước 
thời Lý, bộ máy nhà nước thời 
Trần có đặc điểm gì khác? 


- Có quy củ và đầy đủ 
hơn. 


- Vua nhường ngôi 
cho con, sớm tự xưng 
là Thái thượng hoàng, 
cùng con cai quản 
đất nước. 

- Các chức quan đại 
thần do những người 
trong họ nắm giữ. 

- Đặt thêm một số cơ 
quan và một số chức 
quan để trông coi sản 
xuất. 

- Cả nước chia thành 
12 lộ. 


- Đặt thêm một số 
cơ quan: Quốc sử 
viện, Thái y viện... 
và một số chức 
quan. 


86 



Gọi HS đọc. 


3) Pháp luật thời 

Giảng: Thời Trần, nhà nước rất 


Trần 

chú trọng sửa sang luật pháp và 


- Ban hành bộ luật 

đã ban hành bộ luật mới là 


mới gọi là Quốc 

Quốc triều hình luật. 


triều thông chế, 

Hỏi: Nhận xét Hình luật thời 

- Xác định lại những 

sau sửa chữa và bổ 
sung thành Quốc 
triều hình luật. 

Trần so với Hình thư thời Lý. 

điều ban dưới thời Lý 


Giảng: Nhà Trần đã đặt co 

và có bổ sung: 

+ Xác nhận và bảo vệ 
quyền tư hữu tài sản. 

+ Quy định cụ thể 
việc mua bán ruộng 
đất. 

- Đặt co quan 

quan Thẩm hình viện để xét xử 


Thẩm hình viện để 

kiện cáo. Mối quan hệ giữa vua 


xử kiện. 

quan và nhân dân thời Trần tuy 
có sự khác biệt nhưng chưa sâu 
sắc vì vua Trần vẫn để chuông 
lớn ở thềm cung điện cho dân 
đến gõ khi cần. Những lúc vua 
đi thăm các địa phưong, nhân 
dân có thể đón rước thậm chí 
xin vua dừng lại xem một vụ 
kiện oan... 




4. Củng cố 

• Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào? 

• Vẽ so đồ bộ máy nhà nước thời Trần. 

• Bộ máy nhà nước thời Trần có nét gì khác so với thời Lý? 


87 




Bài 13 


NƯÓC ĐẠI VIỆT Ỏ THỂ KỈ XIII 

(Tiếp theo) 

II. NHÀ TRẦN XÂY DựNG QUÂN ĐỘI 
VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

Thế kỉ XIII, nhà Trần đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực để xây dựng 
quân đội và củng cố quốc phòng, phục hồi và phát triển kinh tế. Do đó quân 
đội và quốc phòng của Đại Việt thời đó hùng mạnh, kinh tế phát triển. 

2. Tư tưởng 

Bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc đối với công cuộc xây dựng, củng 
cố và phát triển đất nước dưới triều Trần. 

3. Kĩ nãng 

Làm quen với phương pháp so sánh. 


B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

Sưu tầm một số tranh ảnh tư liệu liên quan tới thành tựu thủ công nghiệp 
thời Trần. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

1. Bộ máy quan lại thời Trần được tổ chức như thế nào? 

2. Pháp luật thời Trần có đặc điểm gì? 


3. Bài mói 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Gọi HS đọc SGK. 

Hỏi: Vì sao khi mới thành lập, 
nhà Trần rất quan tâm tới việc 
xây dựng quân đội và củng cố 
quốc phòng? 


1) Nhà Trần xây 
dựng quân đội và 
củng cô quốc 
phòng 


88 





Giảng: Nước ta luôn đứng 
trước nguy cơ ngoại xâm (nhất 
là thời kì đế quốc Mông - 
Nguyên đang mở rộng xâm 
lược). 

Hỏi: Tổ chức quân đội của nhà 
Trần như thế nào? 

Giảng: Cấm quân: đạo quân 
bảo vệ kinh thành, triều đình, 
nhà vua và chỉ chọn trai tráng 
khỏe mạnh ở quê hương nhà 
Trần. 

Quân các lộ: ở đồng bằng gọi 
là chính binh, ở miền núi gọi là 
phiên binh. 

Hỏi: Vì sao nhà Trần chỉ kén 
chọn những thanh niên khỏe 
mạnh ở quê họ Trần để vào 
cấm quân? 


Hỏi: Quân đội nhà Trần được 
tuyển dụng theo chính sách và 
chủ trương nào? 


Giảng: Nhân dân ta dưới thời 
Trần rất chuộng võ nghệ, các lò 
vật được mở khắp nơi, vì vậy 
quân đội thời Trần luôn được 
học tập binh pháp và luyện tập 
võ nghệ. Nhà Trần thực hiện 


- Quân đội của nhà 
Trần gồm có cấm 
quân và quân ở các 
lộ. 


- Vì để tăng độ tin 
cậy trong việc bảo vệ 
triều chính, cấm quân 
có nhiệm vụ bảo vệ 
vua, hoàng thành, 
triều đình. 

- Chủ trương: Quân 
lính cốt tinh không 
cốt đông. 

- Chính sách: Ngụ 
binh ư nông (tiếp tục 
chính sách của triều 
Lý). 


- Quân đội của nhà 
Trần gồm có cấm 
quân và quân ở các 
lộ. 


89 



chủ trương chọn quân lính 
không thiên về lấy số lượng mà 
cần những người giỏi. 

Sử dụng hình 27 SGK để minh 
chứng cho việc tăng cường 
củng cố quốc phòng của triều 
Trần. 

Hỏi: Bên cạnh việc xây dựng 
quân đội, nhà Trần đã làm gì để 
củng cố quốc phòng? 


Hỏi: Việc xây dựng quân đội 
nhà Trần có gì khác và giống so 
với thời Lý. 


- Cử các tướng giỏi 
đóng giữ các vị trí 
hiểm yếu. 

- Vua Trần thường 
xuyên đi tuần tra việc 
phòng bị ở nơi này. 

- Giống: 

+ Quân đội gồm 2 bộ 
phận. 

+ Được tuyển dụng 
theo chính sách "Ngụ 
binh ưnông". 


- Khác: 


Gọi HS đọc. 

Hỏi: Nhà Trần đã làm gì để 
phát triển nông nghiệp? 


+ Cấm quân: Tuyển 
những người khỏe 
mạnh ở quê hương 
nhà Trần. 

+ Quân đội theo chủ 
trương: "Cốt tinh 

nhuệ không cốt 
đông". 

- Đẩy mạnh khai 
hoang để mở rộng 
diện tích sản xuất. 


2) Phục hồi và 
phát triển kinh tê 

Nông nghiệp: Chú 
trọng việc khai 


90 



Đắp đê phòng lụt, 
nạo vét kênh mương. 

- Hà đê sứ. 


hoang, đắp đê, nạo 
vét kênh mương. 


Hỏi: Tên của chức quan nhà 
Trần đặt để trông coi việc sửa 
chữa đắp đê? 

Giảng: Vua Trần hạ lệnh đắp 
đê từ đầu nguồn các con sông 
đến bãi biển. Những người đảm 
nhiệm chức Hà đê sứ luôn phải 
đốc thúc việc đắp đê. 

Bên cạnh đó, việc nạo vét các 
kênh đào được chú trọng để 
đảm bảo giao thông tưới tiêu 
cho đồng ruộng. 

Hỏi: Nhận xét gì về những chủ 
trương phát triển nông nghiệp 
của nhà Trần? 

Giảng: Nhờ các chính sách và 
cùng với sự cố gắng của người 
dân, nông nghiệp thời Trần 
nhanh chóng được phục hồi 
và phát triển. 

Nhà Trần khuyến khích các 
xưởng thủ công nhà nước sản 
xuất các đồ gốm, dệt, chế tạo 
vũ khí. 

Hỏi: Kể tên các nghề thủ công 
trong nhân dân? 

- Giới thiệu hình 28 SGK cho 
HS. 


- Các chủ trương đó 
rất phù hợp, kịp thời 
để phát triển nông 
nghiệp. 


Làm gốm tráng men, 
đúc đồng, làm giấy... 


Thủ công nghiệp, 
thương nghiệp buôn 
bán với nước ngoài 
rất phát triển. 


Giảng: Do vậy, các làng xã 
mọc lên nhiều nơi. Kinh thành 


91 



Thăng Long đã có tới 61 
phường hoạt động tấp nập. 

Hỏi: Nhận xét về tình hình thủ 

Đang từng bước được 


công nghiệp thời Trần thế kỉ 

khôi phục và phát 


XIII? 

triển mạnh, trình độ 


Giảng: Việc buôn bán với 
thương nhân nước ngoài diễn ra 
rất sôi nổi ở các cửa biển: 

Hội Thống, Vân Đồn. 

ngày càng cao. 



4. Củng cố 


• Nêu các chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội củng cố quốc phòng 
của nhà Trần. 

• Nhà Trần đã làm gì để phục hồi và phát triển kinh tế sau những năm suy 
thoái của nhà Lý. 


Bài 14 


BA LẨN KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG - NGUYÊN 

(THẾ KỈ XIII) 


I. CUỘC KHÁNG CHIẾN LAN THỨ NHẤT 
CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG cổ (1258) 


A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 

• Âm mưu xâm lược Đại Việt của quân Mông cổ 

• Chủ trương chính sách và những việc làm của vua quan nhà Trần để đối 
phó với quân Mông cổ. 


92 





2. Tư tưởng 

• Giáo dục cho HS ý chí kiên cường, bất khuất, mưu trí dũng cảm của quân 
và dân ta trong cuộc kháng chiến. 

• Giáo dục lòng tự hào về truyền thống của dân tộc ta. 

3. Kĩ nãng 

• Học diễn biến các trận đánh bằng cách chỉ lược đồ. 

• Đọc và vẽ lược đồ. 

• Phân tích, đánh giá, nhận xét các sự kiện lịch sử. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

Lược đồ diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông cổ 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Nhà Trần đã làm gì để xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng? 

• Để phục hồi và phát triển kinh tế nhà Trần đã làm gì? 

3. Bài mói 

Sau khi nắm chính quyền, nhà Trần đã bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng 
bộ máy nhà nước, phục hồi sản xuất. Vua tôi nhà Trần còn phải chuẩn bị 
nhiều mặt để đối phó với những âm mưu xâm lược của bọn phong kiến 
Mông - Nguyên. Đầu năm 1258, 3 vạn quân Mông cổ tràn vào nước ta. 
Vậy, cuộc chiến này sẽ diễn ra như thế nào? 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

- Gọi HS đọc bài. 

- Chỉ đất nước Mông cổ trên 
bản đồ thế giới và giới thiệu về 


1) Am mưu xâm 
lược Đại Việt của 
Mông Cổ 


93 






Mông Cổ: Từ xưa các bộ lạc 
du mục Mông cổ sống ở những 
vùng thảo nguyên. Đầu thế kỉ 
XIII nhà nước phong kiến 
Mông Cổ được thành lập. Vua 
Mông Cổ mang quân xâm lược 
khắp noi và xây dựng một đế 
quốc rộng lớn từ Thái Bình 
Dưong đến bờ Hắc Hải. Người 
xưa đã nhận xét "Vó ngựa của 
quân Mông cổ đi đến đâu cỏ 
không mọc được đến đó". 

- Giới thiệu HS quan sát H.29 
SGK. 

- Yêu cầu HS nhận xét H.29. 
(Hình 29 giúp em hiểu dược gì 
về quân Mông cổ?) 

Giảng: Năm 1257, vua Mông 
Cổ mở cuộc xâm lược Nam 
Tống để chiếm toàn bộ Trung 
Quốc rộng lớn. Nhưng để đạt 
tham vọng đó, chúng cho tướng 
Ngột Lưong Hợp Thai chỉ huy 
quân xâm chiếm Đại Việt. 


Quân đội rất lớn 
mạnh có tổ chức, 
trang bị tốt 


Hỏi: Tại sao Vua Mông cổ cho - Vì sau khi chiếm 
quân đánh Đại Việt trước? Đại Việt, quân Mông 

Cổ sẽ đánh lên phía 
nam Trung Quốc, 
trong khi đó một số 
lượng rất đông quân 
Mông Cổ sẽ ồ ạt tấn 
công từ phía Bắc, tạo 
nên gọng kìm tiêu 
diệt Nam Tống. 


Vua Mông cổ cho 
quân xâm lược Đại 
Việt để đánh lên 
phía nam Trung 
Quốc, thực hiện 
kế hoạch gọng kìm 
tiêu diệt Nam 
Tống. 


94 



Hỏi: Trước khi kéo vào nước 
ta, tướng Mông cổ đã làm gì? 

Hỏi: Vua Trần đã làm gì khi 
các sứ giả Mông Cổ đến? 


- Cho sứ giả đưa thư 
đe dọa và dụ hàng 
vua Trần. 

- Bắt tống giam vào 
ngục. 


Hỏi: Khi được tin quân Mông 
Cổ xâm lược nước ta vua Trần 
đã làm gì? 


- Ban lệnh cho cả 
nước sắm sửa vũ khí. 

- Quân đội dân binh 
dược thành lập và 
ngày đêm luyện tập. 


- Dùng lược đồ để trình bày 
diễn biến. 

Tháng 1-1258, quân Mông cổ 
tiến vào nước ta theo đường 
sông Thao xuống Bạch Hạc rồi 
đến vùng Bình Lệ Nguyên và 
bị chặn lại. Tại đây quân ta đặt 
phòng tuyến do vua Thái Tông 
chỉ huy và đánh một trận quyết 
liệt . Do quân giặc mạnh, vua 
Trần phải cho quân rút lui về 
Thăng Long để bảo toàn lực 
lượng. Theo lệnh triều đình, 
nhân dân Thăng Long thực 
hiện chủ trương "vườn không, 
nhà trống", vua Trần cho quân 
xuôi về Thiên Mạc. Khi Ngột 
Lương Hợp Thai cho quân tiến 
vào Thăng Long thì trước mắt 
chúng là vườn không nhà 


2) Nhà Trần 
chuẩn bị kháng 
chiến và đánh bại 
quân Mông cổ 
à) Nhà Trần chuẩn 
bị: Vua Trần ban 
lệnh sắm sửa vũ 
khí, quân đội ngày 
đêm luyện tập. 
b) Diễn biến 


Tháng 1-1258, 3 
vạn quân Mông cổ 
tiến vào nước ta 
theo đường sông 
Thao qua Bạch 
Hạc đến Bình Lệ 
Nguyên và bị chặn 
lại, sau đó tiến vào 
Thăng Long. 

Ta thực hiện kế 
sách "Vườn không 
nhà trống" khiến 
cho giặc vào 
Thăng Long bị 
thiếu lương thực, 
thực phẩm. 


95 



trống, không lương thực... 
Quân Mông cổ điên cuồng giết 
hại những người còn ở lại. 
Trước tình thế đó Vua Trần rất 
lo lắng, Thái sư Trần Thủ Độ 
đã tâu: "Đầu thần chưa rơi 
xuống đất, xin bệ hạ đừng lo". 
Câu nói thể hiện niềm tin 


chiến thắng của quân và dân ta. 
Chỉ trong vòng chưa đầy một 
tháng, quân giặc đã gặp phải 
nhiều khó khăn vì thiếu lương 
thực, một vài cánh quân đã đi 
ra khỏi thành vào cướp bóc các 
làng xung quanh và bị nhân 
dân đánh theo lối du kích. 

Nhân cơ hội này, nhà Trần đã 
mở cuộc phản công lớn ở 
Đông Bộ Đầu. 

Bị bất ngờ, ngày 29-1-1258, quân 
Mông Cổ đã rút khỏi Thăng 
Long về nước. Trên đường rút 
chạy, chúng đã bị dân binh ở Quy 
Hóa chặn đánh tan tác. 

Hỏi: Vì sao quân ta đánh bại 
quân Mông cổ? 


Hỏi: Bài học kinh nghiệm về 
cách đánh giặc của dân tộc ta 
trong cuộc kháng chiến chống 
quân Mông cổ lần thứ 1 ? 


- Vì quân ta biết sử 
dụng cách đánh giặc 
thông minh, biết chớp 
thời cơ. 

Khi thế giặc mạnh ta 
chủ trương không dốc 
ngay lực lượng để đối 
phó mà khôn khéo 
giữ lực lượng nhử 
chúng vào sâu trận 
địa, đánh lâu dài. Khi 
giặc gặp khó khăn ta 


Ta mở cuộc phản 
công lớn ở Đông 
Bộ Đầu 
c) Kết quả: 

Quân Mông cổ 
phải rút khỏi 
Thăng Long chạy 
về nước. 


96 




mới phản công lại. 
Đó là kế "lấy yếu 
đánh mạnh, lấy ít 
_ đánh nhiều". _ 

4. Củng cố 


HS trả lời các câu hỏi sau: 

• Quân Mông cổ xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì? 

• Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Mông cổ bằng lược đồ. 

• Suy nghĩ về cách đánh giặc của dân tộc ta qua cuộc kháng chiến đó? 


Bài 14 


BA LẨN KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG - NGUYÊN 

(Tiếp theo) 


II. CUỘC KHÁNG CHIẾN LAN THỨ HAI 
CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1285) 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Việc chuẩn bị cho cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ hai của nhà Nguyên 
chu đáo hon so với lần một. 

• Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, đường lối đánh giặc đúng đắn và với quyết tâm 
cao, quân dân Đại Việt đã giành thắng lợi vẻ vang. 

2. Tư tưởng 

Bồi dưỡng cho HS lòng căm thù giặc ngoại xâm, niềm tự hào dân tộc và 
lòng biết ơn tổ tiên đã kiên cường, mưu trí bảo vệ chủ quyền đất nước. 

3. Kĩ nãng 

Rèn kĩ năng sử dụng lược đồ để thật lại sự kiện lịch sử. 


97 





B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

• Lược đồ kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên(1285). 

• Tranh minh họa Thoát Hoan nằm trong ống đồng trốn về nước. 

• Đoạn trích "Hịch tướng sĩ". 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 


1. Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Mông cổ? 

2. Vì sao quân giặc mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bại? 

3. Bài mói 


Hoạt động dạy 

Giảng: Sau thất bại năm 1258, 
quân Mông cổ không chịu từ 
bỏ âm mưu xâm lược nước Đại 


Hoạt động học 


Việt. 

Năm 1279, sau khi thôn tính 
được nhà Tống, vua Mông cổ 
lập ra nhà Nguyên đặt nền 
thống trị toàn bộ Trung Quốc. 
Vua Nguyên lúc bấy giờ là Hốt 


Ghi bảng 

1) Am mưu xâm 
lược Champa và 
Đại Việt của nhà 
Nguyên 

Sau khi thống trị 
hoàn toàn Trung 
Quốc, vua Nguyên 
ráo riết chuẩn bị 
xâm lược Đại Việt 


Tất Liệt ráo riết chuẩn bị xâm 


và Champa. 


lược Champa và Đại Việt. 

Hỏi: Hốt Tất Liệt cho quân 
xâm lược Champa và Đại Việt 
nhằm mục đích gì? 

Giảng: Hốt Tất Liệt đã cho 
quân xâm lược Champa trước. 
Hỏi: Nhà Nguyên cho quân 
đánh Champa trước nhằm mục 
đích gì? 

Giảng: Năm 1283, 10 vạn quân 
Nguyên do tướng Toa Đô chỉ 


- Làm cẩu nối thôn 
tính các nước ở phía 
nam Trung Quốc. 

- Làm bàn đạp tấn 
công vào Đại Việt. 


1283, tướng Toa 
Đô cho quân xâm 


98 






huy xâm lược Champa nhưng 
đã bị nhân dân Champa tiến 
hành chiến tranh du kích đánh 
trả nên quân Nguyên bị thất bại 
và phải cố thủ phía bắc chuẩn 
bị xâm lược Đại Việt. 


Gọi HS đọc SGK. 

Hỏi: Sau khi biết tin quân 
Nguyên có ý định xâm lược 
Đại Việt, vua Trần đã làm gì? 

Hỏi: Hội nghị này có ý nghĩa 
rất quan trọng, vì sao? 


Giảng: HS đọc đoạn in nghiêng 
SGK (T 58) 

Giảng: Hoài Vãn Hầu Trần 
Quốc Toản có lòng yêu nước 
sâu sắc, đã đến bến Bình Than 
nhưng không được dự họp (vì 
tuổi mới 15). Quốc Toản tức 
giận bóp nát quả cam trong tay 
lúc nào không biết. Sau đó về 
quê, Quốc Toản đã tổ chức đạo 
quân lớn giưong cao lá cờ thêu 
6 chữ vàng "Phá cường địch, 
báo hoàng ân", ngày đêm 
luyện tập sẵn sàng cùng nhân 
dân đánh giặc. 

Năm 1285, vua Trần triệu tập 
hội nghị Diên Hồng và mời 
toàn bộ các bô lão có uy tín để 
bàn cách đánh giặc. 


- Triệu tập hội nghị 
các vưong hầu ở bến 
Bình Than bàn kế 
đánh giặc. 

- Vì hội nghị tập hợp 
các vưong hầu quan 
lại nhà Trần để bàn 
kế sách đánh giặc. 


lược Champa nhưng 
bị thất bại. 


2) Nhà Trần 
chuẩn bị kháng 
chiến 


Vua Trần đã triệu 
tập hội nghị ở bến 
Bình Than, bàn kế 
phá giặc. 


Năm 1285, các bô 
lão có uy tín trong 
cả nước về dự hội 
nghị Diên Hồng. 


99 



Hỏi: Hội nghị Diên Hồng có 
tác dụng gì đến việc chuẩn bị 
kháng chiến? 

Giảng: Nhà Trần đã tổ chức 
cuộc tập trận lớn ở Đông Bộ 
Đầu. Trần Quốc Tuấn đã đọc 
"Hịch tướng sĩ". Bài hịch đã 
khơi dậy lòng yêu nước và 
khích lệ tinh thần cứu nước. 

Sau đợt tập trận, cả nước được 
lệnh sẵn sàng đánh giặc. Quân 
sĩ đều thích hai chữ "Sát Thát" 
vào cánh tay. 

Hỏi: Việc thích 2 chữ "Sát 
Thát" có ý nghĩa gì? 


Đây là Hội nghị thể 
hiện ý chí kiên trung 
của nhân dân Đại 
Việt. 


- Thể hiện quyết tâm 
cao độ của quân sĩ 
thà chết không chịu 
mất nước. 


- Cuộc tập trận lớn 
và duyệt binh được 
tổ chức ở Đông Bộ 
Đầu. 


* Dùng lược đồ cuộc kháng 
chiến lần hai chống quân 
Nguyên để trình bày diễn biến: 
Thángl-1285, 50 vạn quân 
Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy 
tiến vào nước ta (gấp gần 20 lần 
so với trước). 

Sau một vài trận quyết chiến với 
giặc, Trần Quốc Tuấn cho quân 
lui về Vạn Kiếp để bảo toàn lực 
lượng. Vua Trần rất lo nhưng 
Trần Quốc Tuấn đã khảng khái 
trả lời: "Nếu bệ hạ muốn hàng 
giặc thì trước hết hãy chém đầu 
thần rồi hãy hàng". 


3) Cuộc kháng 
chiến bùng nổ và 
thắng lợi 

Tháng 1-1285, 50 
vạn quân Nguyên 
do Thoát Hoan chỉ 
huy tiến vào xâm 
lược nước ta. 

Quân ta sau một 
vài trận chặn đánh 
địch ở biên giới đã 
rút về Vạn Kiếp, 
và cuối cùng rút về 
Thiên Trường để 
bảo toàn lực 
lượng. 


100 



Thoát Hoan tập trung lực lượng 
lớn tấn công vào Vạn Kiếp. 
Trước thế giặc, quân ta lui về 
Thăng Long và rút về Thiên 
Trường (Nam Định). Để bảo vệ 
cho cuộc rút quân, quân ta đã 
bố trí nhiều điểm chặn đánh 
quân giặc. Trong một trận kìm 
chân giặc ở Thiên Mạc, Trần 
Bình Trọng đã bị giặc bắt. Khi 
bị giặc dụ dỗ, ông trả lời "Ta 
thà làm ma nước Nam còn hơn 
làm vương đất Bắc". Quân 
Nguyên tức giận, chém ông. Ở 
Thăng Long, nhân dân lại thực 
hiện chủ trương "Vườn không 
nhà trống" đối phó với giặc. 
Quân Thoát Hoan kéo vào 
chiếm Thăng Long trống không 
buộc chúng phải dựng trại ở 
phía bắc sông Hồng. 

Tiếp đó, Toa Đô được lệnh từ 
Champa đánh ra Nghệ An, 
Thanh Hóa. Thoát Hoan mở 
cuộc tấn công xuống phía nam 
nhằm tạo thế gọng kìm tiêu diệt 
quân chủ lực của ta và bắt sống 
toàn bộ đầu não cuộc kháng 
chiến. 


Cùng một lúc Toa 
Đô từ Champa 
đánh ra Nghệ An, 
Thanh Hóa, quân 
của Thoát Hoan 
mở cuộc tấn công 
xuống phía nam 
hòng tạo thế gọng 
kìm để tiêu diệt 
quân ta. 


Trước thế nguy cấp, một số quý 
tộc nhà Trần đã đầu hàng giặc, 


101 



Trần Quốc Tuấn phải rút lui để 
chuẩn bị lực lượng tiêu diệt địch. 

Gọi HS đọc SGK. 

Hỏi: Không thực hiện được âm - Cho quân rút về 
mưu bắt sống vua Trần và quân Thăng Long chờ tiếp 
chủ lực, Thoát Hoan đã làm gì? viện. 

Giảng (Dựa vào lược đồ). 

Dựa vào thời cơ đó, quân Trần 
tổ chức phản công đánh bại 
quân giặc ở nhiều noi: Tây Kết, 
cửa Hàm Tử, bến Chưong 
Dương sau đó vào giải phóng 
Thăng Long. 

Quân giặc hoảng loạn bỏ chạy, 
nhiều tên bị giết, Thoát Hoan 
phải chui vào ống đồng về 
nước. Quân giặc của Toa Đô ở 
Tây Kết cùng bị tiêu diệt, tướng 
Toa Đô bị chém đầu. Sau 2 
tháng, quân dân nhà Trần đã 
đánh bại hơn 50 vạn quân 
Nguyên. 

Hỏi: Nêu cách đánh của quân - Lúc đầu khi giặc 
và dân ta trong cuộc kháng mạnh, nhà Trần 
chiến chống quân Nguyên - không dốc toàn bộ 
Mông lần thứ 2? lực lượng để đối phó 

với chúng mà khôn 
khéo biết rút lui chờ 
thời cơ, quyết giành 
thắng lợi. 

- Cách đánh "Vườn 
không nhà trống". 


4) Cuộc kháng 
chiến thắng lợi 


Nhân lúc quân 
giặc gặp khó khăn, 
nhà Trần cho quân 
tổ chức phản công 
đánh bại quân giặc 
ở nhiều nơi. 

- Kết quả: 

Quân giặc phần bị 
chết, phần còn lại 
chạy về nước. 
Thoát Hoan chui 
vào ống đồng về 
nước, Toa Đô bị 
chém đầu. 


102 





4. Củng cố 

1. Nhà Trần chuẩn bị chống quân Nguyên xâm lược ra sao? Tác dụng của sự 
chuẩn bị đó 

2. Sự kiện nào thể hiện ý chí quyết chiến của quân dân nhà Trần? 

3. Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến lần hai bằng lược đồ? 

4. Nếu cách đánh của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên - 
Mông lần 2? 


Bài 14 


BA LẨN KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG - NGUYÊN 

(Tiếp theo) 


III. CUỘC KHÁNG CHIẾN LAN THỨ BA CHốNG 
QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1287 - 1288) 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Âm mưu quyết xâm lược Đại Việt lần thứ ba của quân Nguyên. 

• Vua tôi nhà Trần quyết tâm tiến hành cuộc kháng chiến chống lại nhà 
Nguyên với các trận đánh lớn: Vân Đồn, Bạch Đằng và giành thắng lợi vẻ 
vang. 

2. Tư tưởng 

Bồi dưỡng cho HS lòng căm thù giặc và niềm tự hào về truyền thống hào 
hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống giặc Mông - Nguyên. 

3. Kĩ nãng 

Rèn kĩ năng sử dụng lược đồ để tóm tắt sự kiện lịch sử. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

Lược đồ kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên. 


103 




c. TIEN TRINH DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

1. Nêu những công việc nhà Trần chuẩn bị chống quân xâm lược? Qua đó 
nêu ý chí của dân tộc ta? 

2. Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân 
Nguyên của nhà Trần? 

Cách đánh độc đáo của nhà Trần là gì? 


3. Bài mói 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Gọi HS đọc. 


1) Nhà Nguyên 
xâm lược Đại Việt 

Hỏi: Hai lần xâm lược Đại Việt 

- Quyết tâm đánh 

- Hoàn cảnh: 

đều thất bại, vua Nguyên đã 

chiếm Đại Việt lần 

+ Vua Nguyên 

làm gì? 

nữa. 

quyết tâm cho 

Giảng: Vua Nguyên khi nghe 


quân xâm lược Đại 

tin con trai là Thoát Hoan phải 


Việt lần ba. 

chui vào ống đồng về nước, đã 


+ Nhà Trần khẩn 

quyết tâm xâm lược nước ta lần 


trương chuẩn bị 

ba. Lần này nhà Nguyên rất 
thận trọng, chuẩn bị chu đáo. 


kháng chiến. 

Hỏi: Nêu những dẫn chứng về 

- Đình chỉ cuộc xâm 


việc quân Nguyên chuẩn bị chu 

lược Nhật Bản, tập 


đáo cho cuộc xâm lược? 

Giảng: Mặc dù chuẩn bị rất 
chu đáo, nhưng chúng đã bắt 
đầu run sợ. Vua Nguyên là Hốt 
Tất Liệt đã phải dặn con: 

trung hàng chục vạn 
quân, hàng trăm 
chiến thuyền, thuyền 
lương và hàng chục 
vạn thạch thóc. 



104 




"Không được cho Giao Chỉ là 
nước nhỏ mà khinh thường". 
Hỏi: Trước nguy co đó, vua tôi 
nhà Trần đã làm gì? 


Giảng: Cuối tháng 12-1287, 
quân Nguyên ồ ạt tiến vào nước 
ta theo hai đường (dùng lược 
đồ): 


- Chuẩn bị kháng 
chiến: cử Trần Quốc 
Tuấn làm tổng chỉ 
huy. 


- Diễn biến: 

Tháng 12-1287, 
quân Nguyên ồ ạt 
tấn công Đại Việt. 


+ Đường bộ do Thoát Hoan chỉ 
huy vượt biên giới đánh vào 
Lạng Sơn, Bắc Giang. 

+ Đường biển do Ô Mã Nhi chỉ 
huy ngược sông Bạch Đằng hội 
quân với Thoát Hoan. 

Đầu năm 1288, Thoát Hoan 
cho quân chiếm đóng Vạn 
Kiếp. 

Về phía ta, sau một vài trận 
chặn giặc ở cửa ải, Trần Quốc 
Tuấn đã cho quân rút khỏi Vạn 
Kiếp về vùng sông Đuống để 
chặn giặc ở Thăng Long. 


Gọi HS đọc. 

Hỏi: Ô Mã Nhi được giao bảo 
vệ đoàn thuyền lương, nhưng 
tại sao lại tiến về Vạn Kiếp với 
Thoát Hoan? 


- Ô Mã Nhi cho rằng 
quân ta yếu không 
cản được chúng, nên 
Ô Mã Nhi đã không 


Đầu năm 1288 
Thoát Hoan chọn 
Vạn Kiếp để xây 
dựng căn cứ. 


2) Chiến thắng 
Vân Đồn tiêu diệt 
đoàn thuyên lương 
của Trương Văn 

Hổ 


105 



bảo vê đoàn thuyền 
lương. 


Giảng: Trần Khánh Dư là một 
viên tướng có tài, sau thất bại ở 
Vân Đồn, ông đã chịu tội với 
vua Trần. Ông xin nhà vua cho 
lập công chuộc tội. Vì vậy, khi 
đoàn thuyền của Ô Mã Nhi 
kéo quân đến Vạn Kiếp, ông 
không nản chí chờ bằng được 
thuyền lương của Trương Vãn 
Hổ. Khi đoàn thuyền lương của 
giặc đi qua Vân Đồn, Trần 
Khánh Dư cho quân đánh dữ 
dội nhiều phía. Số lương thực 
của giặc phần lớn là bị đắm, 
còn lại quân ta chiếm. 


- Trần Khánh Dư 
cho quân mai phục 
ở Vân Đồn đợi 
đoàn thuyền lương 
của địch. 

- Khi đoàn thuyền 
lương qua Vân 
Đồn, bị quân của 
Trần Khánh Dư từ 
nhiều phía đánh ra 
dữ dội. 

- Kết quả: Phần 
lớn thuyền lương 
bị đắm, số còn lại 
bị quân Trần 
chiếm. 


Hỏi: Chiến thắng Vân Đồn có 
ý nghĩa gì? 


Làm cho quân giặc 
rơi vào tình trạng 
khốn đốn, tinh thần 
của giặc hoang mang. 


Hỏi: Sau trận Vân Đồn tình thế 
của quân Nguyên như thế nào? 

Hỏi: Đợi mãi không thấy đoàn 
thuyền lương đến, Thoát Hoan 
đã làm gì? 

Giảng: Nhân dân Thăng Long 
đã thực hiện kế hoạch "vườn 


- Tinh thế của giặc rất 
khó khăn, thiếu lương 
thực trầm trọng. 

- Cho quân vào chiếm 
thành Thăng Long. 


3) Chiến thắng 
Bạch Đằng 

- Hoàn cảnh: 

+ Tháng 1-1288, 
Thoát Hoan cho 
quân chiếm đóng 
Thăng Long. 

+ Kế hoạch "Vườn 
không nhà trống" 
của triều đình làm 


106 



không nhà trống" để đối phó 
với giặc. Thoát Hoan điên 
cuồng cho quân đánh các căn 
cứ của nhà Trần, đuổi bắt hai 
vua Trần. 

(Thái thượng hoàng và vua) 
Hỏi: Trước tình thế đó quân 
Nguyên đã làm gì? 


Giảng: Quân lính đi đến đâu 
nhân dân rất căm ghét đuổi 
đánh. Thoát Hoan tuyệt vọng, 
cho quân rút về Vạn Kiếp và 
từ đây rút về nước. 

Hỏi: Trước tình hình đó, vua 
tôi nhà Trần đã làm gì? 


Hỏi: Dựa vào đâu mà vua Trần 
và Trần Quốc Tuấn đã chọn 
sông Bạch Đằng là noi mai 
phục? 

(Gợi ý về địa thế, kinh nghiệm 
lịch sử). 


- Binh lính tàn phá 
cướp bóc lưong thực 
của dân. 

- Cho khai quật lăng 
mộ họ Trần. 


- Quyết định mở cuộc 
phản công và mai 
phục trên sông Bạch 
Đằng. 

Dựa vào địa thế hiểm 
trở, là noi đã từng 
diễn ra chiến thắng 
năm 938 của Ngô 
Quyền, chiến thắng 
năm 981 của Lê 
Hoàn. 


Giảng: Trần Quốc Tuấn đã cho 
đóng những cọc gỗ xuống lòng 
sông. Khi thủy triều lên, bãi 
cọc ngầm được che lấp. 

Giảng: Dùng lược đồ chiến 
thắng Bạch Đằng để trình bày 
diễn biến: 


quân Nguyên tuyệt 
vọng. Nhà Trần 
quyết định chọn 
sông Bạch Đằng 
làm trận quyết 
chiến. 


- Diễn biến: 

+ Tháng 4-1288 
đoàn thuyền của Ô 


107 



Ngày 9-4-1288, đoàn thuyền do 
Ô Mã Nhi có kị binh hộ tống 
rút về theo sông Bạch Đằng, 
bấy giờ nước triều dâng cao che 
lấp các cọc trên sông, một số 
thuyền nhẹ của quân nhà Trần 
ra khiêu chiến rồi giả vờ thua 
chạy, giặc cho quân đuổi theo, 
lọt vào trận địa mai phục. Đợi 
đến lúc nước triều xuống, từ hai 
bờ, quân ta đổ ra đánh phá, 
giặc bị đánh bất ngờ hốt hoảng 
tranh nhau tháo chạy, nhiều 
thuyền bị vỡ và bị đắm. Giữa 
lúc đó, hàng loạt bè lửa xuôi 
nhanh theo nước triều đang 
xuống, lao vào giặc. Tướng Ô 
Mã Nhi bị bắt sống. 

Cánh quân bộ do Thoát Hoan 
chỉ huy rút chạy đã bị quân ta 
tập kích liên tiếp, sau hơn chục 
ngày mới tới Quảng Tây. 

Hỏi: Hãy nêu ý nghĩa của trận 
Bạch Đằng năm 1288? 


- Đập tan mộng xâm 
lăng của giặc 
Nguyên. 


Mã Nhi rút về theo 
sông Bạch Đằng. 

+ Ta nhử địch vào 
sâu trận địa khi 
nước dâng cao. 

+ Lúc nước rút, 
thuyền địch xô vào 
cọc và bị quân ta 
đánh từ hai bên 
bờ. 


- Kết quả: 

Nhiều tên giặc bị 
chết, Ô Mã Nhi bị 
bắt sống. 


4. Củng cố 

HS trả lời các câu hỏi sau: 

1. Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần ba 
bằng lược đồ? 

2. Nêu cách đánh giặc của nhà Trần lần ba? Có gì giống và khác so với hai 
lần trước. 

3. Suy nghĩ của bản thân sau khi dược học về 3 lần dân tộc ta kháng chiến 
chống giặc Mông - Nguyên ở thế kỉ XIII? 


108 





Bài 14 


BA LẨN KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG QUÂN XÂM Lược MÔNG - NGUYÊN 

(Tiếp theo) 


IV. NGUYÊN NHÂN THANG LƠI và 
Ý NGHĨA LỊCH sử CỦA BA LAN KHÁNG CHIẾN 
CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG - NGUYÊN 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Hiểu được vì sao ở thế kỉ XIII, trong ba lần kháng chiến chống quân xâm 
lược Mông - Nguyên, quân dân Đại Việt đều giành thắng lợi. 

• Ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên. 

2. Tư tưởng 

• Bồi dưỡng niềm tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc. 

• Bài học kinh nghiệm lịch sử về tinh thần đoàn kết dân tộc. 

3. Kĩ nãng 

Phân tích, so sánh, sự kiện và nhân vật lịch sử qua 3 lần kháng chiến để rút 
ra nhận xét chung. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

• Bản đồ đế quốc Mông - Nguyên thế kỉ XI II. 

• Bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn. 

• Tư liệu về nhân vật tiêu biểu trong 3 lần kháng chiến chống giặc Mông - 
Nguyên. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Tường thuật trận Vân Đồn. Nêu ý nghĩa của trận thắng đó. 


109 




• Trình bày diễn biến chiến thắng Bạch Đằng lần thứ 3. Nêu cách đánh 
giặc của nhà Trần trong trận này? 

3. Bài mói 

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên của quân dân nhà 
Trần đã diễn ra trong điều kiện vô cùng gian khó, nhưng đã giành thắng lợi. 
Vì sao có những thắng lợi đó? 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Gọi HS đọc bài. 


1) Nguyên nhân 
thắng lợi 

Hỏi: Những nguyên nhân nào 

Trình bày các 


làm cho cả 3 lần kháng chiến 

nguyên nhân trong 


chống quân Nguyên dân tộc ta 

SGK. 


đều giành thắng lợi? 

- Phân tích từng nguyên nhân. 
Hỏi: Hãy nêu một số dẫn 

- Theo lệnh triều 

- Trong ba lần 

chứng về tinh thần đoàn kết dân 

đình, nhân dân Thăng 

kháng chiến, tất 

tộc 

Long nhanh chóng 

cả các tầng lớp 


thực hiện chủ trưong 

nhân dân đều tham 


"vườn không nhà 

gia. 

Hỏi: Nêu những việc làm của 

trống". 

- Trong lần thứ hai, 
các vị bô lão thể hiện 
ý chí của muôn dân 
quyết "đánh" (hội 
nghị Diên Hồng). 

- Quân sĩ thích vào 
cánh tay hai chữ "Sát 
Thát". 

- Vua Trần thường về 

- Nhà Trần đã 

nhà Trần chuẩn bị cho 3 lần 

các địa phưong tìm 

chuẩn bị rất chu 

kháng chiến? 

hiểu cuộc sống của 

đáo về mọi mặt. 


dân. 



110 






Giảng: Trần Quốc Tuấn là anh 
hùng dân tộc, có nhiều công 
lớn trong ba lần kháng chiến 
chống quân Nguyên. 

Hỏi: Trình bày những đóng 
góp của Trần Quốc Tuấn trong 
cuộc kháng chiến chống quân 
Mông - Nguyên? 


- Giải quyết những 
bất hòa trong vưong 
triều Trần, tạo nên sự 
đoàn kết dân tộc. 


- Nghĩ ra cách đánh 
độc đáo, sáng tạo, 
phù hợp với hoàn 
cảnh từng giai đoạn. 

- Là tác giả của bài 
"Hịch tướng sĩ'. 


Hỏi: Cách đánh sáng tạo của 
nhà Trần trong 3 lần kháng 
chiến? 


- Gọi HS nêu lại những nguyên 
nhân thắng lợi của quân ta. 

- Tổng kết: Đó là những 
nguyên nhân co bản dẫn đến 
thắng lợi của quân và dân ta 
trong 3 lần kháng chiến. 


- Kế hoạch "vườn 
không nhà trống". 

+ Tránh chỗ mạnh, 
đánh chỗ yếu của kẻ 
thù. 

+ Biết phát huy lợi 
thế của quân ta, buộc 
địch phải theo. 

+ Buộc địch từ thế 
mạnh chuyển sang 
thế yếu, ta từ bị động 
chuyển sang chủ 
động 


- Thắng lợi của 3 
lần chống quân 
Mông - Nguyên 
gắn liền với tinh 
thần hi sinh của 
toàn dân ta, đặc 
biệt là quân đội 
Trần. 

- Thắng lợi đó 
không tách rời với 
những chiến lược 
chiến thuật đúng 
đắn, sáng tạo của 
những người chỉ 
huy. 


111 



2) Ý nghĩa lịch sử 


Giảng: Năm 1257, vua Mông 
Cổ đưa 3 vạn quân sang xâm 
lược Đại Việt, đến lần thứ hai 
lực lượng của chúng lên tới 50 
vạn quân và đến năm 1288, Hốt 
Tất Liệt phải đình chỉ cuộc xâm 
lược Nhật Bản và đưa 30 vạn 
quân sang nước ta. Với lực 
lượng mạnh như vậy, nhung 
sau ba lần xâm lược quân 
Nguyên đều thất bại. 

Hỏi: Những thắng lợi đó của 
quân ta trong hoàn cảnh như 
vậy có ý nghĩa gì? 

Giảng: Quân Nguyên lúc bấy 
giờ là một đất nước hùng mạnh, 
lần đầu xâm lược Đại Việt, 
chúng chỉ nhằm mục đích để 
đánh lên phía nam Tống. 

Nhưng đến lần ba, vua Nguyên 
đã phải nói rằng: "Không coi 
Giao Chỉ là nước nhỏ mà khinh 
thường". Sức mạnh của Đại 
Việt được khẳng định rõ rệt. 

Hỏi: Bài học lịch sử từ 3 lần Một nước nhỏ luôn 
chiến thắng quân xâm lược phải đưong đầu với 
Mông - Nguyên? những nước lớn. 

GV giảng: Dùng mưu trí mà 
đánh giặc. Lấy đoàn kết toàn 
dân làm sức manh. 


- Đập tan tham 
vọng và ý chí xâm 
lược Đại Việt của 
đế chế Nguyên, 
bảo vệ độc lập dân 
tộc và toàn vẹn 
lãnh thổ. 

- Thắng lợi đó góp 
phần xây đắp 
truyền thống quân 
sự Việt Nam. 

- Để lại bài học vô 
cùng quý giá. 

- Ngăn chặn những 
cuộc xâm lược của 
quân Nguyên đối 
với các nước khác. 


4. Củng cố 

• Nêu những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của ba lần kháng chiến chống 
quân xâm lược Mông - Nguyên. 

• Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên. 

• Bài học về kinh nghiệm "lấy yếu chống mạnh" trong lịch sử chống ngoại 
xâm của dân tộc ta ở thế kỉ XIII. 


112 




sự PHÁT TRIỂN KINH TỂ 
VẢ VĂN HÓA THÒI TRẦN 

I. Sự PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Biết được một số nét chủ yếu về tình hình kinh tế, xã hội của nước ta sau 
chiến thắng chống Mông - Nguyên lần thứ 3. 

• Biết được một số thành tựu phản ánh sự phát triển của vãn hóa, giáo dục, 
khoa học kĩ thuật thời Trần. 

2. Tư tưởng 

• Tự hào về nền vãn hóa dân tộc thời Trần. 

• Bồi dưỡng ý thức gìn giữ và phát huy nền văn hóa dân tộc. 

3. Kĩ nãng 

• Nhận xét, đánh giá các thành tựu kinh tế, văn hóa. 

• So sánh sự phát triển giữa thời Lý và thời Trần. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

• Tranh ảnh các thành tựu vãn hóa thời Trần. 

• Bản đồ làng nghề dưới thời Trần. 

• Phiếu học tập (nếu có). 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 

Câu 1: Vì sao cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên của 
nhà Trần lại giành thắng lợi? 

Câu 2: Ý nghĩa của ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên? 


Bài 15 


113 




3. Bài mối 


Nền kinh tế, văn hóa thời Lý đạt những thành tựu rực rỡ. Song đến thời Trần, 
mặc dù bị chiến tranh tàn phá, nhưng những thành tựu đó luôn được gìn giữ 
và phát triển hơn trước. 


Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


Hỏi: Nói tới sự phát triển kinh 
tế là nói tới những mặt sản xuất 
nào? 

Hỏi: Sau chiến tranh, nhà Trần 
đã thực hiện các chính sách gì 
để phát triển nông nghiệp? 


Giảng: Vì vậy, nền nông 
nghiệp thời Trần được phục hồi 
và phát triển nhanh chóng. 

Dưới thời Trần, công cuộc khai 
hoang, lập làng xã ngày càng 
mở rộng, các vương hầu quý tộc 
vẫn chiêu mộ dân nghèo khai 
hoang, lập điền trang. 

+ Sau kháng chiến, vua Trần lấy 
đất hoang hoặc đất của làng xã 
phong cho những người có công 
lớn. 

+ Nhà Trần còn bán ruộng công 
cho dân làm ruộng tư => số địa 
chủ càng đông (Trần Hưng Đạo 
dựa chủ yếu vào ruộng tư để lấy 
lương thực nuôi quân). 

+ Sau kháng chiến nhiều quý 
tộc có điền trang rất lớn. 


Trả lời: Nông nghiệp, 
thủ công nghiệp, 
thương nghiệp. 

Trả lời: 

+ Chính sách khuyến 
khích sản xuất. 

+ Mở rộng diện tích 
trồng trọt. 


1) Nền kinh tê 
sau chiến tranh 

Nông nghiệp 
được phục hồi và 
phát triển. 

Ruộng đất công, 
làng xã chiếm 
phần lớn diện tích 
ruộng đất trong 
nước. 


114 







Hỏi: So với thời Lý, ruộng tư 
dưới thời Trần có gì khác? 


Giảng: Thời Trần ruộng tư của 
địa chủ ngày càng nhiều. 

Hỏi: Tại sao ruộng tư dưới thời 
Trần lại phát triển nhanh? 


Giảng: Mặc dù ruộng đất tư 
hữu càng nhiều, nhưng ruộng 
đất công, làng xã vẫn chiếm 
phần lớn ruộng đất trong nước 
và là nguồn thu của cả nước. 
Hỏi: Em nhận xét gì về tình 
hình kinh tế nông nghiệp của 
Đại Việt sau chiến tranh? 

Gọi HS đọc SGK. 

Giảng: Thủ công nghiệp thời 
Trần do Nhà nước quản lí và 
đang được mở rộng. 

Hỏi: Kể tên các nghề thủ công 
nghiệp dưới thời Trần. 


- Ruộng tư có nhiều 
hình thức: ruộng tư 
của nông dân, địa 
chủ, quý tộc. 


Do chính sách 
khuyến khích khai 
h o ang. 

- Nhà nước quan tâm 
cấp đất. 


- Ngày càng phát 
triển mạnh mẽ hon 
trước. 


Trả lời: Nghề dệt, 
nghề gốm, nghề đúc 
đồng, nghề đóng tầu, 
chế tạo vũ khí. 


Thủ công nghiệp 
rất phát triển do 
Nhà nước trực tiếp 
quản lí gồm nhiều 
ngành nghề khác 
nhau. Các sản 
phẩm làm ra ngày 
càng nhiều, trình 
độ kĩ thuật càng 
cao. 


- Cho HS quan sát hình 35, 36; 
đối chiếu với hình 23 ở bài rồi 
nhận xét. 

Giảng: Thời Trần, ngoài các 
ngành thủ công truyền thống 


Nhận xét: Trình độ, 
kĩ thuật thời Trần tinh 
xảo hon. 


115 



phổ biến, còn có hai ngành thủ 
công đặc sắc: 

+ Đóng thuyền bè lớn để đi biển 
hoặc chiến đấu. Thuyền có hai 
lớp, lóp dưới từ 20 đến 25 người 
chèo, lóp trên dành cho 
người đánh cá hoặc chiến sĩ. 

+ Chế tạo các loại súng lớn. 

Hỏi: Nhận xét gì về tình hình 
thủ công nghiệp thời Trần? 

Giảng: Nông nghiệp và thủ 
công nghiệp phát triển mạnh mẽ 
đã làm cho thương nghiệp phát 
triển. 

Buôn bán tấp nập, chợ mọc lên 
ở mọi nơi: 

+ Thăng Long là trung tâm kinh 
tế khá sầm uất của cả nước. 

Dẫn chứng: "Trên sông san sát 
thuyền bè. Mỗi thuyền có tới 30 
người chèo, có khi tới hàng trăm 
người lướt nhanh như bay". 

+ Vân Đồn là nơi trao đổi buôn 
bán với thương nhân nước 
ngoài. 

* Kết luận: Mặc dù bị chiến 
tranh tàn phá nhưng nền kinh tế 
dưới thời Trần luôn được chăm 
lo phát triển và đạt nhiều kết 
quả rực rỡ. 

- Gọi HS đọc SGK. 

-Yêu cầu HS nhắc lại các tầng 
lóp xã hội thời Lý. 


Ngày càng phát triển 
mạnh, kĩ thuật càng 
nâng cao. 


Việc trao đổi 
buôn bán trong 
nước và các 
thương nhân nước 
ngoài được đẩy 
mạnh. 

Nhiều trung tâm 
kinh tế được mở 
ra trong cả nước, 
tiêu biểu là Thăng 
Long, Vân Đồn... 


2) Tình hình xã 
hội sau chiến 
tranh 


116 



Hỏi: Thời Trần có các tầng lớp 
xã hội nào? 


Hỏi: So sánh giữa thời Lý và 
Trần về các tầng lớp xã hội? 


Trả lời: 

- Vua. 

- Vưong hầu quý tộc. 

- Địa chủ quan lại. 
-Thợ thủ công và 
thưong nhân. 

- Nông dân tá điền. 

- Nông nô và nô tì. 

- Các tầng lớp xã hội 
như nhau nhưng mức 
độ tài sản và cách 


Xã hội ngày càng 
phân hóa sâu sắc. 


Hỏi: Phân hóa các tầng lớp xã 
hội dưới thời Trần có nét gì 
khác so với thời Lý? 


thức bóc lột có khác. 
Trả lời: Phân hóa sâu 
sắc hon: địa chủ ngày 
càng đông, nông nô 
và nô tì ngày càng 
nhiều. 


Vua - Vương hầu 
- quý tộc 


> 


Quan lại 
Địa chủ 


Hướng dẫn HS vẽ so đồ phân 
hóa các tầng lớp trong xã hội. 




Thợ thủ công 
Thương nhân 



Nông dân 

Tá điền 



Nông nô 

Nô tì 



O) 

c 

'O 


Q_ 

p 

ơ) 

c 

'<03 


'n' 

Q_ 

p 

ơ) 

c 

'<03 


4. Củng cố 


Trình bày một vài nét tình hình kinh tế thời Trần sau chiến tranh. 
Phân tích tình hình xã hội thời Trần sau chiến tranh. 


Bài 15 


Sự PHÁT TRIỂN KINH TỂ VẢ VĂN HÓA THÒI TRẦN 

(Tiếp theo) 

II. Sự PHÁT TRIỂN VẢN HÓA 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Đời sống vãn hóa tinh thần của nhân dân ta dưới thời Trần rất phong phú, 
đa dạng. 

• Một nền vãn học phong phú mang đậm bản sắc dân tộc làm rạng rỡ cho 
nền vãn hóa Đại Việt. 

• Giáo dục, khoa học kĩ thuật thời Trần đạt tới trình độ cao, nhiều công 
trình nghệ thuật tiêu biểu. 

2. Tư tưởng 

Bồi dưỡng ý thức dân tộc và niềm tự hào về một thời lịch sử có nền văn hóa 
riêng mang đậm bản sắc dân tộc. 

3. Kĩ nãng 

• Giúp HS nhìn nhận sự phát triển về xã hội và vãn hóa qua phưong pháp so 
sánh với thời kì trước. 

• Phân tích đánh giá nhận xét những thành tựu vãn hóa đặc sắc. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

• Tranh ảnh các thành tựu vãn hóa thời Trần. 

• Sử dụng các H.35,36,37 - SGK. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 


118 


Nêu đặc điểm kinh tế thời Trần sau chiến tranh? 
Trình bày một vài nét về tình hình xã hội thời Trần? 




3. Bài mối 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Giảng: Thời Trần, các tín 

HS đọc SGK. 

1) Đời sống văn 

ngưỡng cổ truyền vẫn phổ biến 


hóa 

trong nhân dân. 


- Các tín ngưỡng 

Hỏi: Kể tên một vài tín ngưỡng 

- Thờ tổ tiên, thờ các 

cổ truyền phổ biến 
trong nhân dân 

trong nhân dân? 

anh hùng dân tộc có 


Hỏi: - Đạo Phật thòi Trần so 

công với đất nước... 

- Có phát triển, nhưng 


với thời Lý như thế nào? 

không mạnh bằng 


- Nêu những dẫn chứng chứng 

thời Lý. 


tỏ đạo Phật phát triển? 

+ Nhiều người đi tu 


Gọi HS đọc phần in nghiêng. 
Giảng: Đạo Phật không trở 

kể cả những người 
thuộc giai cấp thống 
trị. 

+ Chùa chiền mọc lên 
khắp noi. 

Cả đạo Phật và 

thành quốc giáo và không ảnh 


Nho giáo đều phát 

hưởng tới chính trị. Chùa chiền 


triển, Nho giáo 

không là noi dạy học mà trở 


phát triển mạnh do 

thành trung tâm sinh hoạt văn 


nhu cầu xây dựng 

hóa. Thời kì này, Nho giáo 


bộ máy Nhà nước. 

cũng được sử dụng phổ biến. 
Hỏi: So với đạo Phật, Nho giáo 

Nho giáo ngày càng 


phát triển như thế nào? 

được nâng cao và 



được chú ý hơn do 
nhu cầu xây dựng bộ 
máy nhà nước của 
giai cấp thống trị. 



119 






Giảng: Các nhà Nho giữ vị trí 
cao trong bộ máy nhà nước, 
nhiều nhà Nho được triều đình 
trọng dụng: Trưong Hán Siêu, 
Chu Văn An... Từ vua đến 
người dân lao động đều yêu 
thích các hoạt động vãn nghệ, 
thể thao.... 

Hỏi: Nêu những dẫn chứng về 
tập quán sống giản dị của nhân 
dân. 

Giảng: Bên ngoài rất giản dị, 
nhưng ẩn chứa bên trong con 
người họ là tinh thần thượng 
võ, lòng yêu quê hưong đất 
nước. 

Hỏi: Nhận xét về các hoạt động 
sinh hoạt vãn hóa dưới thời 
Trần? 


- Đi chân đất, quần 
áo đon giản, áo đen 
hoặc áo tứ thân, cạo 
trọc đầu. 


- Các hoạt động vãn 
hóa phong phú, đa 
dạng, nhiều vẻ mang 
đậm tính dân tộc. 


Các hình thức sinh 
hoạt văn hóa: ca 
hát, nhảy múa... 
dược phổ biến. 


2) Văn học 


Hỏi: Vãn học thời Trần có đặc 
điểm gì? 


- Kể tên một số tác phẩm mà 
em biết? 


Tổng kết: Vãn học thời kì này 
rất phát triển bao gồm cả vãn 
học chữ Hán và chữ Nôm. Các 


- Phong phú, mang 
bản sắc dân tộc, chứa 
đựng lòng yêu nước, 
tự hào của nhân dân. 

- Hịch tướng sĩ 

- Phò giá về kinh 

- Phú sông Bạch 
Đằng. 


Bao gồm cả vãn 
học chữ Hán và 
văn học chữ Nôm. 
Chứa đựng nhiều 
nội dung phong 
phú và làm rạng rỡ 
vãn hóa Đại Việt. 


120 



tác phẩm phản ảnh niềm tự hào 
dân tộc về một thời hào hùng 
lịch sử. 

Giảng: Do yêu cầu ngày càng 
cao của nhân dân và nhu cầu 
tăng cường đội ngũ trí thức cho 
đất nước, giáo dục thời Trần rất 
được quan tâm: Quốc tử giám 
được mở rộng cho con em các 
quan lại, các trường công và tư 
mở ra càng nhiều, các kì thi tổ 
chức thường xuyên hon. 

Hỏi: - Co quan viết sử của 

- Quốc sử viện có nhiệm vụ gì? nước ta. 

- Quốc sử viện do ai đứng đầu - Lê Văn Hưu đứng 

và điều hành? đầu. 

Giảng: Năm 1272, ông biên 
soạn bộ "Đại Việt sử kí" gồm 
30 quyển và được coi là bộ sử 
đầu tiên ở nước ta. 

Hỏi: Trong cuộc kháng chiến - Trần Hưng Đạo. 
lần hai, ba chống quân Nguyên, 
ai là người chỉ huy các cuộc 
kháng chiến? 

Giảng: Ông là một nhà quân sự 
tài ba, đã viết "Binh thư yếu 
lược". 


3) Giáo dục và 
khoa học kĩ thuật 

Giáo dục: trường 
học mở ra ngày 
càng nhiều, các kì 
thi chọn người giỏi 
được tổ chức 
thường xuyên. 


Lập ra Quốc sử 
viện. 


Năm 1272, bộ 
"Đại Việt sử kí"m 
đời. 


Quân sự, y học, 
khoa học kĩ thuật 
cũng đạt nhiều 
thành tựu. 


121 



Các lĩnh vực như y học, thiên 
văn học, khoa học... cũng phát 
triển. Cuối thế kỉ XIV, Hồ 
Nguyên Trừng đã chế tạo được 
súng thần co và biết đóng các 
loại thuyền lớn. 

Hỏi: Nhận xét gì về tình hình 

- Phát triển mạnh trên 


giáo dục, khoa học, kĩ thuật 

mọi lĩnh vực và có 


thời Trần? 

nhiều đóng góp cho 


- Giới thiệu cho HS các tranh 

nền vãn hóa dân tộc, 
tạo bước phát triển 
cao cho nền vãn minh 
Đại Việt. 

4) Nghệ thuật 
kiến trúc và điêu 

khắc 

- Nhiều công trình 

ảnh về Tháp Phổ Minh, thành 


kiến trúc có giá trị 

Tây Đô... 


ra đời: Tháp Phổ 

Giảng: Ở lăng mộ vua và quý 


Minh, thành Tây 

tộc Trần có nhiều tượng các 


Đô... 

con vật làm bằng đá. 


- Nghệ thuật chạm 

Giới thiệu cho HS H.38 SGK. 


khắc tinh tế. 

Yêu cầu HS nhận xét về hình 

- Nghệ thuật ngày 


đầu rồng so với các thời trước? 

càng đạt đến trình độ 


(đối chiếu với hình 26 ở bài 12) 

tinh xảo rõ nét. 



4. Củng cố 

1. Sinh hoạt vãn hóa thời Trần được thể hiện như thế nào? 

2. Nêu một dẫn chứng về sự phát triển của vãn học, giáo dục, khoa học kĩ 
thuật thời Trần? 

3. Nét độc đáo của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Trần? 


122 





5. Tư liệu tham khảo 

Chu Vân An đậu Thỏi học sinh (tiến sĩ) nhưng ông không làm quan, 
mở trường dạy học truyền bỏ đạo Nho, bài trử mê tín dị đoan. Đến đòi 
vua Trần Anh Tông, ông được giữ chức quan Tư nghiệp trưòng Quốc 
tử giám, ngoài ra còn dqy thêm các Hoàng tử. Thòi Trân Dụ Tông, 
chính sự đổ nát, ông viết số dâng lên vua xin chém 7 tên gian thổn. 
Không được châ'p nhộn, ông về quê ở đn tại Chí Linh- Hài Dưong, lấy 
hiệu là Tiều đn. 

Mạc Đĩnh Chi(l280-1350) nhà nghèo, ham học tử nhỏ, phải đi 
kiếm củi về bán lấy tiền học.ông đỗ Trạng nguyên năm 24 tuổi, do 
tướng mqo xấu xí, vua thấy có ý chê, ông làm bài phú "Ngọc tỉnh liên" 
dâng lên vua, vua rốt khâm phục, ông làm quan dưới 3 triều vua Anh 
Tông, Minh Tông và Dụ Tông. Tính ông liêm khiết, cưong trực được vua 
Minh Tông thăng chức Nhập nội hành khiển, ông được đi sứ sang 
Trung Quốc nhiều lổn. 


Bài 16 


Sự SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN cuối THẾ KỈ XIV 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Tình hình kinh tế - xã hội cuối thời Trần: vua quan ăn chơi sa đọa không 
quan tâm tới sản xuất làm cho đời sống của người dân ngày càng cực 
khổ. 

• Các cuộc đấu tranh của nông nô, nô tì diễn ra càng rầm rộ. 

2. Tư tưởng 


Bồi dưỡng tình cảm yêu thương người dân lao động. 

Thấy được vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử. 


123 




3. Kĩ nãng 

Phân tích, đánh giá, nhận xét về các sự kiện lịch sử. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

Lược đồ khởi nghĩa nông dân nửa cuối thế kỉ XIV. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Tình hình kinh tế - xã hội. 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

1. Trình bày một số nét về tình hình văn hóa, giáo dục, khoa học dưới thời 
Trần? Em có nhận xét gì? 

2. Tại sao văn hóa giáo dục khoa học thời Trần phát triển? 

3. Bài mói 

Sau các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên, tình hình 
kinh tế xã hội thời Trần đạt nhiều thành tựu rực rõ đóng góp cho sự phát 
triển đất nước. Nhưng đến cuối thế kỉ XIV, nhà Trần sa sút nghiêm trọng tạo 
tiền đề cho một triều đại mới lên thay. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Gọi HS đọc SGK. 


1) Tình hình kinh 
tế 

Giảng: Đầu thế kỉ XIV, nền 


Cuối thế kỉ XIV, 

kinh tế phát triển trở lại, xã hội 


Nhà nước không 

tương đối ổn định. Để bù lại 


quan tâm tới sản 

trong chiến tranh phải chịu 


xuất nông nghiệp, 

nhiều khó khăn, các vương hầu 


làm cho đời sống 

quý tộc tìm mọi cách gia tăng 


của dân gặp nhiều 

tài sản của mình. Vì vậy, vua 
quan ăn chơi xa xỉ không quan 


khó khăn. 


124 






tâm tới sản xuất nông nghiệp và 
đời sống của nhân dân. 

Hỏi: Hậu quả của những việc 
làm trên của vua quan nhà Trần 
cuối thế kỉ XIV? 


- Nhiều năm sản xuất 
bị mất mùa, đói kém. 
Nông dân phải bán 
ruộng đất, vợ con và 
biến thành nô tì. 


Gọi HS đọc phần in nghiêng. 


Giảng: Nêu một số dẫn chứng: 
Vua Trần Dụ Tông bắt dân đào 
hồ lớn trong hoàng thành, chất 
đá giữa hồ làm núi, bắt dân chở 
nước mặn từ biển đổ vào hồ 
nhỏ nuôi hải sản. Tướng Trần 
Khánh Dư nói: "Tướng là chim 
ưng, dân là vịt, lấy vịt nuôi 
chim ưng có gì là lạ". Nguyễn 
Phi Khanh đã viết lên những 
câu thơ mô tả sự thật. 

Hỏi: Cuộc sống của người dân 
ở cuối thế kỉ XIV? 


Làng xã tiêu điều xơ 
xác, cuộc sống người 
dân đói khổ, họ phải 
đi nơi khác hoặc làm 
nô tì. 


Hỏi: Trước tình hình đời sống 
của người dân như vậy, vua 
quan nhà Trần đã làm gì? 
Giảng: Lợi dụng tình hình đó, 
nhiều kẻ nịnh thần làm rối loạn 
kỉ cương phép nước. Chu Vãn 
An, quan Tư nghiệp ở Quốc tử 


- Vua quan vẫn lao 
vào cuộc sống ăn 
chơi sa đọa. 


2) Tình hình xã 
hội 

Vua quan vẫn ăn 
chơi sa đọa. 


125 



giám dâng sớ đề nghị chém 7 
tên nịnh thần nhưng vua không 
nghe, ông đã bỏ quan. 

Hỏi: Việc làm của Chu Vãn An 
đã chứng tỏ điều gì? 


Ông là vị quan thanh 
liêm, không vụ lợi, 
biết đặt lợi ích của 
nhân dân lên trên hết. 


Giảng: Nhà Trần ngày càng 
suy sụp hơn. Dụ Tông chết, 
Dương Nhật Lễ lên cầm quyền. 
Yêu cầu HS đọc về Dương 
Nhật Lễ. 

Giảng: Trước tình hình trong 
nước như vậy, Champa nhòm 
ngó xâm lược nước ta, nhà 
Minh đưa những yêu sách 
ngang ngược. Trong điều kiện 
đó, người nông dân càng chịu 
nhiều khổ cực và họ đã vùng 
dậy đấu tranh. 

- Chỉ lược đồ địa điểm những 
cuộc khởi nghĩa của nông dân 
và nô tì. 

- Tình bày 3 cuộc khởi nghĩa 
tiêu biểu: 

Khởi nghĩa Ngô Bệ nổ ra vào 
năm 1344 ở Hải Dương. Cuộc 
khỏi nghĩa đã nêu cao khẩu 
hiệu "Chẩn cứu dân nghèo". 
Điều này chứng tỏ nông dân ta 
đã ý thức cuộc sống của mình 
và vì không được ai cứu giúp 
nên họ tự đứng lên giành quyền 


Đọc. 


Bên ngoài Champa 
xâm lược, nhà 
Minh yêu sách. 

Đời sống nhân dân 
khổ cực. 


Các cuộc khởi 
nghĩa tiêu biểu: 
a) Khởi nghĩa của 
Ngô Bệ 

Diễn ra từ năm 
1344 đến 1460 ở 
Hải Dương. 

Kết quả: Bị đàn 
áp. 


126 



lợi cho mình. Cuộc khởi nghĩa 
kéo dài 16 năm (từ năm 1344 
đến 1360), do thiếu tổ chức, 
thiếu sự ủng hộ của nông dân ở 
các noi nên đã bị quân đội 
triều đình đàn áp. 

Năm 1379, Nguyễn Thanh tập 
hợp nông dân khỏi nghĩa ở 
sông Chu và tự xưng là Linh 
đức vưong. Cùng lúc đó, 
Nguyễn Kỵ ở Nông Cống cũng 
xưng vưong tiến hành khởi 
nghĩa nhưng các cuộc khởi 
nghĩa đó đã bị thất bại. 

Nhà sư Phạm Sư Ôn đã hô hào 
nông dân nổi dậy ở Quốc Oai 
vào năm 1390, và hoạt động 
mạnh ở Son Tây, sau đó kéo 
quân chiếm kinh thành Thăng 
Long. Lực lượng của nghĩa 
quân rất mạnh làm cho vua 
Trần phải bỏ thành chạy sang 
Bắc Giang. Nhưng cuối cùng 
cuộc khởi nghĩa bị thất bại. 
Cuộc khỏi nghĩa của Nguyễn 
Nhữ Cái nổ ra ở nhiều noi 
(1399 - 1400), sau 1 nãm bị 
đàn áp. 


Đó là những phản 
ứng mãnh liệt của 
nhân dân đối với nhà 
Trần. 


b) Khởi nghĩa của 
Nguyễn Thanh, 
Nguyễn Kỵ ở 
Thanh Hóa năm 
1379, bị thất bại. 


c) Khởi nghĩa của 
Phạm Sư Ôn năm 
1390 ở Hà Tây 
nhưng cũng bị đàn 
áp. 


d) Khởi nghĩa của 
Nguyễn Nhữ Cái 
nổ ra năm 1399 
tại Sơn Tây, 
Vĩnh Phúc, Tuyên 
Quang. Năm 1400 
bị thất bại. 


Hỏi: Các cuộc khởi nghĩa liên 
tiếp nổ ra vào cuối triều Trần 
báo hiệu điều gì? 


127 



4. Củng cố 

1. Trình bày tóm tắt tình hình kinh tế xã hội nước ta nửa sau thế kỉ XIV? 

2. Nhận xét về nhà Trần nửa cuối thế kỉ XIV? 

3. Kể tên, địa bàn, thời gian các cuộc khởi nghĩa của nông dân và nô tì nửa 
cuối thế kỉ XIV? 


Bài 16 


Sự SUY SỤP CỦA NHẰ TRẦN cuối THỂ KỈ XIV 

(Tiếp theo) 


II. NHÀ HỒ 

VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Nhà Hồ lên thay nhà Trần trong hoàn cảnh, đất nước gặp nhiều khó khăn, 
đói kém. 

• Sau khi lên ngôi, Hồ Quý Ly cho thi hành nhiều chính sách cải cách để 
chấn hưng đất nước. 

2. Tư tưởng 

Thấy được vai trò to lớn của quần chúng nhân dân. 

3. Kĩ nãng 

Phân tích đánh giá nhân vật lịch sử (Hồ Quý Ly). 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

Ảnh di tích thành nhà Hồ ở Thanh Hóa. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 
1. Ổn định tổ chức 


128 




2. Kiểm tra bài cũ 


1. Trình bày tình hình kinh tế xã hội ở nước ta nửa sau thế kỉ XIV? 

2. Kể tên, địa danh, thời gian của các cuộc khỏi nghĩa nông dân, nô tì nửa 
sau thế kỉ XIV? 


3. Bài mói 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 



1) Nhà Hồ thành 
lập 

Hỏi: Cuối thế kỉ XIV, các cuộc 

- Nhà nước suy yếu. 

Năm 1400, nhà 

đấu tranh của nhân dân diễn ra 

Làng xã tiêu điều. 

Trần suy sụp, Hồ 

mạnh mẽ dẫn đến điều gì? 

Dân đinh giảm sút. 

Quý Ly lên ngôi, 
lập ra nhà Hồ. 

Giảng: Nhà Trần không đủ sức 
cai trị, Hồ Quý Ly phế truất 
vua Trần, lên làm vua năm 
1400. 

Đọc đoạn chữ in 
nghiêng. 

2) Những biện 
pháp cải cách của 
Hồ Quý Ly 

Giảng: Xuất thân trong gia 
đình quan lại, có hai người cô 
lấy vua, Hồ Quý Ly giữ chức 
vụ cao cấp nhất trong triều Trần 
(Đại vưong). Trước tình hình 
nhà Trần lung lay, ông đã quyết 
tâm thực hiện các biện pháp cải 
cách trên nhiều lĩnh vực. 

Hỏi: - Về mặt chính trị, Hồ 

- Cải tổ đội ngũ võ 

- Chính trị: Cải tổ 

Quý Ly đã thực hiện biện pháp 

quan thay thế những 

hàng ngũ võ quan, 

nào? 

võ quan nhà Trần 

thay thế các quý 


bằng những người 

tộc nhà Trần bằng 


129 




- Tại sao Hồ Quý Ly lại bỏ 
những quan lại họ Trần? 

- Việc quan triều đình thăm hỏi 
đời sống của nhân dân có ý 
nghĩa gì? 

Giảng: Về kinh tế, nhà Hồ cho 
phát hành tiền giấy thay tiền 
đồng, ban hành chính sách hạn 
điền, quy định biểu thuế đinh, 
thuế ruộng. 


không phải họ Trần. 

- Đổi tên một số đon 
vị hành chính cấp 
trấn, quy định cách 
làm việc của bộ máy 
chính quyền. 

- Cử các quan triều 
đình về thăm hỏi đời 
sống nông dân ở các 
lộ. 

- Vì sợ họ lật đổ ngôi 
vị của Hồ Quý Ly. 

- Chứng tỏ đất nước 
dưới thời Hồ quan 
tâm tới đời sống của 
dân. 


Đọc phần in nghiêng 


những người 
không thuộc họ 
Trần. 


- Kinh tế: Phát 
hành tiền giấy, ban 
hành chính sách 
hạn điền, quy định 
lại thuế đinh, thuế 
ruộng. 


Hỏi: Nhận xét gì về các chính 
sách kinh tế của triều Hồ? 


Hỏi: - Về mặt xã hội, Hồ Quý 
Ly đã ban hành các chính sách 

gì? 

- Nhà Hồ thực hiện chính sách 
hạn nô để làm gì? 


Phần nào làm cho 
kinh tế thoát khỏi 
khủng hoảng và đi 
lên. 

- Hạn chế nô tì được 
nuôi của các vưong 
hầu, quý tộc quan lại. 

- Làm giảm bớt số 
lượng nô tì trong 
nước, tăng thêm số 
người sản xuất cho xã 
hội. 


- Xã hội: Thực 
hiện chính sách 
hạn nô. 


130 



Giảng: Nhà Hồ đã đưa ra 
những chính sách gì về vãn 
hoá, giáo dục. 

Hỏi: Các chính sách đó là gì? - Các nhà sư chưa 

đến 50 tuổi phải hoàn 
tục. 

Dịch sách chữ Hán ra 
chữ Nôm. 

Gọi HS đọc phần in nghiêng. 

Hỏi: Cải cách vãn hóa giáo dục Thay đổi chế độ cũ. 

nói trên có tác dụng như thế 

nào? 

Giảng: Về quốc phòng, nhà Hồ 
đã thực hiện một số chính sách 
để đề phòng giặc ngoại xâm: 

- Làm sổ hộ tịch tăng quân số. 

- Chế tạo nhiều loại súng mới 
và làm ra lâu thuyền. 

- Bố trí phòng thủ ở những noi 
hiểm yếu. 

- Xây dựng một số thành kiên 
cố. 

(Giới thiệu cho HS ảnh thành 
nhà Hồ). 

Hỏi: Nhận xét gì về chính Các chính sách quân 

sách quân sự, quốc phòng của sự quốc phòng của 
Hồ Quý Ly? Hồ Quý Ly thể hiện 

kiên quyết mong 
muốn bảo vệ Tổ quốc. 

Giảng: Trong khoảng 6-7 năm, 

Hồ Quý Ly tiến hành hàng loạt 
cải cách về mọi mặt đối với đất 
nước. 


- Văn hóa giáo 
dục: Dịch sách 
chữ Hán ra chữ 
Nôm . Sửa đổi quy 
chế thi cử học tập. 


Quốc phòng: 
Làm tăng quân số, 
chế tạo nhiều loại 
súng mới, phòng 
thủ noi hiểm yếu, 
xây thành kiên cố. 


131 



Hỏi: Em có nhận xét gì về các 

Có tác dụng làm ổn 


cải cách đó? 

định tình hình đất 
nước. Hạn chế tập 
trung ruộng đất vào 
quý tộc, địa chủ, làm 
suy yếu thế lực họ 
Trần và làm tăng 
nguồn thu nhập của 
Nhà nước. 

Tuy nhiên, một số 
chính sách chưa phù 
hợp với thực tế và 
chưa được lòng dân. 

3) Tác dụng của 
cải cách Hồ Quý 

Ly 

Hỏi: Vì sao các chính sách 

- Các chính sách chưa 

- Góp phần hạn 

không được nhân dân ủng hộ? 

đảm bảo cuộc sống 

chế tập trung 


và quyền tự do của 

ruộng đất của giai 


nhân dân. 

cấp quý tộc địa 


- Đều đụng chạm đến 

chủ. 


quyền lợi của các 

- Làm suy yếu thế 


tầng lớp. 

lực của nhà Trần. 

Giảng: Mặc dù có nhiều hạn 


- Tăng nguồn thu 

chế, nhưng những cải cách của 


nhập cho đất nước. 

Hồ Quý Ly là những cải cách 


- Hạn chế: Các 

lớn, liên quan đến toàn xã hội. 


chính sách đó chưa 
triệt để, phù hợp 
với tình hình thực 
tế và chưa phù hợp 
với lòng dân. 

Hỏi: Tại sao Hồ Quý Ly lại 

- Nhà Trần đã quá 


làm được như vậy? 

yếu, cần có sự thay 
đổi. 

- Trước nguy co giặc 
ngoại xâm, không cải 
cách, không thể 
chống được giặc. 



132 





4. Củng cố 

1. Nhà Hồ thiết lập trong hoàn cảnh nào? 

2. Trình bày tóm tắt các chính sách cải cách của Hồ Quý Ly? 

3. Nêu tác dụng và hạn chế của các chính sách đó? 


Bài 17 


ỒN TẬP CHƯONG II VÀ CHƯONG III 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Củng cố những kiến thức co bản về lịch sử dân tộc thời Lý, Trần, Hồ. 

• Nắm được những thành tựu chủ yếu về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa 
của Đại Việt ở thời Lý, Trần, Hồ. 

2. Tư tưởng 

Giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, biết on tổ tiên. 

3. Kĩ nãng 

• Sử dụng lược đồ. 

• Phân tích tranh ảnh, trả lời câu hỏi. 

• Lập bảng thống kê. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

• Lược đồ nước Đại Việt thời Lý, Trần, Hồ. 

• Lược đồ kháng chiến chống Tống, Mông - Nguyên. 

• Tranh ảnh về các thành tựu vãn hóa nghệ thuật thời Lý, Trần. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 
1. Ổn định lóp 


133 




2. Kiểm tra bài cũ 


• Nêu những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly? 

• Tác dụng của những cải cách đó? 

3. Bài mói 

Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV, ba triều đại Lý, Trần, Hồ thay nhau lên nắm 
chính quyền. Đó là giai đoạn lịch sử hào hùng vẻ vang của dân tộc ta. Nhìn 
lại cả một chặng đường lịch sử, chúng ta có quyền tự hào về truyền thống 
đấu tranh anh dũng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Chúng ta cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng ấy. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Hỏi: Thời Lý - Trần, nhân dân 
ta đã đương đầu với những cuộc 

Xem phụ lục. 


xâm lược nào? 

GV sử dụng bảng phụ thống kê 
các cuộc kháng chiến và gọi 
từng HS lên hoàn thành. 

Hỏi: Thời gian bắt đầu và kết 

- Kháng chiến chống 


thúc của các cuộc kháng chiến 

Tống: Tháng10-1075 


chống Tống thời Lý, chống 

đến tháng 3-1077. 


Mông - Nguyên thời Trần? 

- Kháng chiến chống 
quân xâm lược Mông 
lần thứ nhất: Đầu 

tháng 1-1258-29-1- 

1258. 

- Kháng chiến chống 
quân Nguyên lần 2: 

1-1285 - 6-1285 

- Kháng chiến chống 
quân Nguyên lần 3: 

12-1287 4-1288 



134 




Hỏi: Đường lối chống giặc 
trong mỗi cuộc kháng chiến thể 
hiện như thế nào? 

(Yêu cầu HS nêu được đường 
lối chiến lược cơ bản của nhà 
Lý, nhà Trần ở mỗi giai đoạn). 


- Kháng chiến chống 
Tống 

+ Đường lối chung: 
chủ động đánh giặc, 
buộc giặc đánh theo 
cách đánh của ta. 

+ Giai đoạn 1: "tiến 
công trước để tự vệ" 

+ Giai đoạn 2: chủ 
động xây dựng phòng 
tuyến Như Nguyệt, 
không cho giặc tiến 
vào Thăng Long, tìm 
cách phản công tiêu 
hao lực lượng địch. 

- Kháng chiến chống 
Mông - Nguyên. 

+ Đường lối chung: 
thực hiện chủ trương 
"vườn không nhà 
trống", tạm rút khỏi 
kinh thành Thăng 
Long. 

+ Lần thứ 1: nhân 
dân rút khỏi thành, 
quân Mông cổ thiếu 
lương thực trầm 
trọng, quân nhà Trần 
phản công mạnh vào 
Thăng Long 
Lần thứ 2: làm tiêu 
hao sinh lực địch rồi 
tổ chức phản công, 


- Đường lối chống 
giặc: 

+ Kháng chiến 
chống Tống: chủ 
động đánh giặc, 
buộc giặc đánh 
theo cách đánh 
của ta. 


+ Kháng chiến 
chống Mông 
Nguyên: "vườn 

không nhà trống" 


135 



Hỏi: Những tấm gương tiêu 
biểu qua các cuộc kháng chiến? 
Tấm gương chỉ huy nào em nhớ 
nhất? 

Công lao đóng góp của các vị 
anh hùng tiêu biểu? 


đánh giặc ở nhiều nơi 
và tiến vào giải 
phóng Thăng Long. 
Lần thứ 3: chủ động 
mai phục tiêu diệt 
đoàn thuyền lương, 
mở cuộc phản công 
tiêu diệt giặc trên 
sông Bạch Đằng. 

- Thời Lý: Lý Thường 
Kiệt, Lý Kế Nguyên, 
Tông Đản, hoàng tử 
Hoằng Chân. 

- Thời Trần: Trần 
Thủ Độ, Trần Quốc 
Toản, Trần Quốc 
Tuấn... 


- Tấm gương tiêu 
biểu: Lý Thường 
Kiệt, Trần Quốc 
Tuấn... 


Hỏi: Em có nhận xét gì về tinh 
thần đoàn kết đánh giặc trong 
mỗi cuộc kháng chiến của dân 
tộc? 


Vai trò: 

-Tập hợp quần chúng 
nhân dân, đoàn kết 
chống giặc. 

- Chỉ huy nghĩa quân 
tài tình, sáng suốt. 

- Kháng chiến chống 
Tống: sự đoàn kết 
chiến đấu giữa quân 
đội triều đình với 
đồng bào các dân tộc 
thiểu số ở miền núi. 


- Kháng chiến chống 
Mông - Nguyên: 
nhân dân theo lệnh 


136 



Hỏi: Nguyên nhân thắng lợi 

triều đình thực hiện 
"vườn không nhà 
trống", tự xây dựng 
làng chiến đấu, phối 
hợp với quân triều 
đình để tiêu diệt giặc. 
HS trình bày ý nghĩa 

Nguyên nhân 

của các cuộc kháng chiến? 

như trong SGK. 

thắng lợi: 


GV chốt lại: 

+ Sự ủng hộ của 


- Các tầng lóp nhân 

nhân dân. 


dân đoàn kết, chiến 

+ Sự lãnh đạo tài 


đấu anh dũng. 

tình, sáng suốt của 


- Sự đóng góp của 

các tướng lĩnh 

GV hướng dẫn HS làm bài tập 

1 tại lớp (chia HS làm 4 nhóm, 
mỗi nhóm phụ trách một vấn 
đề, sau đó yêu cầu HS trình bày 
và điền vào phiếu bài tập). 

các vị anh hùng tiêu 
biểu với đường lối 
chiến lược, chiến 
thuật đúng đắn, kịp 
thời, sáng tạo. 



4. Củng cố 


1. Các triều đại phong kiến Việt Nam từ 1009 đến 1407? 

2. Những chiến thắng tiêu biểu trong sự nghiệp chống ngoại xâm của dân 
tộc ta ở thế kỉ XI; thế kỉ XI II? 

3. Dựa vào đâu để có thể nhận định: Thời Lý - Trần, dân tộc ta đã xây 
dựng được nền vãn minh rực rỡ, gọi là văn minh Đại Việt? 

4. Theo em, trách nhiệm của chúng ta đối với những thành quả mà ông 
cha ta đã làm là gì? 


137 





BẢNG THỐNG KÊ 

CÁC CHIẾN THẮNG CHỐNG QUÂN XÂM Lược 
(Thế kỉ XI, thế kỉ XIII) 


Triều đại 

Thời gian 

Kháng chiến 

Lý 

1077 

Lý Thường Kiệt lãnh đạo kháng chiến chống Tống thắng 
lợi. 

Trần 

1258 

Chiến thắng quân xâm lược Mông cổ lần thứ nhất. 

1285 

Chiến thắng quân Nguyên lần thứ hai. 

1288 

Chiến thắng quân Nguyên lần thứ ba. 


PHIẾU BÀI TẬP 

NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ - TRẦN - Hồ 
ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH Tựu Nổl BẬT GÌ? 


Nội dung 

Thời Lý 

Thời Trần - Hồ 

Nông 

nghiệp 

Ruộng đất thuộc quyền sở hữu của 
vua. Hằng năm, các vua Lý tổ chức 
cày tịch điền. 

- Nhà nước khuyến khích khai khẩn 
đất hoang, đào kênh mương. 

-Thực hiện nhiều chính sách 
khuyến khích sản xuất, mở rộng 
diện tích. 

- Ruộng đất công làng xã chiếm 
phần lớn, ruộng tư hữu của địa 
chủ ngày càng nhiều. 

Thủ công 
nghiệp 

Trong dân gian các nghề thủ công 
nghiệp phát triển mạnh:dệt, gốm... 

Nhiều công trình do bàn tay người thợ 
làm ra: chuông Quy Điền, chùa chiến 

-Do nhà nước quản lí và mở rộng 
gồm nhiều ngành nghề khác 
nhau: dệt tơ luạ, làm gốm tráng 
men.... 

Thương 

nghiệp 

Trao đổi buôn bán với nước ngoài 
được mâ rộng 

Nhiều trung tâm kinh tế mọc lên ở 
nhiều nơi: Thăng Long, Vân Đồn. 

Văn hóa 

Đạo Phật được mở rộng. Nhân dân 
ưa thích ca múa, khắp nơi mở hội vào 
mùa xuân 

Tín ngưỡng cổ truyền phát triển. 
Nho giáo được trọng dụng để xây 
dựng bộ máy Nhà nước. 

Giáo dục 

Xây dựng Văn Miếu - Quốc tử giám, 
trường đại học đầu tiên của nước ta 

Trường học ngày càng được mở 
rộng, các kì thi được tổ chức càng 
nhiều. 

Về khoa 
học nghệ 
thuật 

Nhiều công trình có quy mô lớn như: 
Chùa Một Cột, Tháp Báo 
Thiên...Trình độ điêu khắc tinh vi 
thanh thoát được thể hiện trên các 
tượng Phật, các hình trang trí.... 

Thành tựu về y học, quân sự, kiến 
trúc như: Nam hiệu thần dược, 
Binh thư yếu lược, Tháp Phổ 
Minh, Thành Tây Đô, ... 


138 




































Chương IV 

ĐẠI VIỆT THỜI LÊ sơ 
(The kỉ XV - đầu thế kỉ XVI) 


Bài 18 CUỘC KHÀNG CHIẼN CUA NHA Hồ 
VẰ PHONG TRÀO KHỎI NGHĨA 
CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THỂ KỈ XV 

A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Thấy rõ âm mưu và những hoạt động bành trướng của nhà Minh đối với 
các nước xung quanh trước hết là Đại Việt. 

• Nắm được diễn biến, kết quả, ý nghĩa các cuộc khởi nghĩa của quý tộc 
Trần, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi và của Trần Quý 
Khoáng. 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí anh hùng bất khuất của nhân 
dân ta. 

• Vai trò to lớn của quần chúng trong các cuộc khởi nghĩa chống quân 
Minh xâm lược, học tập những tấm gưong anh dũng, bất khuất. 

3. Kĩ nãng 


Lược thuật sự kiện lịch sử. 

Đánh giá công lao nhân vật lịch sử, ý nghĩa sự kiện lịch sử. 


139 




B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

Lược đồ các cuộc khởi nghĩa đầu thế kỉ XV. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 

3. Bài mói 

Từ đầu thế kỉ XV, khi nhà Hồ lên nắm chính quyền, Hồ Quý Ly đã đưa ra 
hàng loạt chính sách nhằm làm thay đổi tình hình đất nước. Tuy nhiên, một 
số chính sách đã không được lòng dân, không được nhân dân ủng hộ vì vậy 
việc cai trị đất nước của nhà Hồ gặp nhiều khó khăn. Giữa lúc đó, nhà Minh 
ồ ạt xâm lược nước ta. Cuộc kháng chiến chống giặc Minh diễn ra như thế 
nào? 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Giới thiệu ảnh thành Tây Đô. 
Giảng: Thành xây dựng có chu 
vi 4km xây bằng đá, các khối 
đá nặng từ 10 đến 16 tấn. Năm 
1405, nạn đói xảy ra, nhà Hồ 
gặp nhiều khó khăn. Nhân co 
hội đó, nhà Minh cho quân 
xâm lược nước ta. 


1. Cuộc xâm lược 
của quân Minh 
và sự thất bại của 
nhà Hồ 

Hỏi: Vì sao nhà Minh kéo vào 

- Quân Minh mượn 

Quân Minh mượn 

xâm lược nước ta? 

cớ khôi phục lại nhà 

cớ khôi phục lại 

Giảng: (Dùng lược đồ mô tả 

Trần để đô hộ nước 

nhà Trần để xâm 

cuộc kháng chiến nhà Hồ). 

Quân Minh đánh nhà Hồ ở một 
số điểm ở Lạng Sơn, quân nhà 
Hồ phải rút lui về bờ Bắc sông 
Hồng lấy thành Đa Bang làm 
nơi cố thủ. Ngày 22-1-1407, 

ta. 

chiếm đô hộ nước 

ta. 


140 






quân Minh đánh tan quân nhà 
Hồ ở Đa Bang và đánh chiếm 
Đông Đô. Quân nhà Hồ do sức 
yếu phải rút lui cố thủ thành 
Tây Đô (Thanh Hóa). Tháng 
4-1407, quân Minh tấn công 
thành Tây Đô và đến 6-1407, 
cha con Hồ Quý Ly bị bắt. 
Cuộc kháng chiến thất bại. 

Hỏi: Vì sao cuộc kháng chiến 
nhà Hồ nhanh chóng thất bại? 


- Nêu câu nói của Hồ Nguyên 
Trừng: “Tôi không sợ đánh mà 
chỉ sợ lòng dân không theo". 


- Vì cuộc kháng 
chiến của nhà Hồ 
không thu hút được 
toàn dân tham gia, 
không phát huy sức 
mạnh toàn dân. 


Sau khi đánh bại nhà Hồ, nhà 
Minh đã thiết lập chính quyền 
thống trị trên đất nước ta, chính 
sách áp bức hà khắc. 

Hỏi: Hãy nêu các chính sách 
cai trị của nhà Minh trên đất 
nước ta? 


- Xóa bỏ quốc 

hiệu nước ta, đổi 
thành quận Giao Chỉ. 

- Thi hành chính sách 
đồng hóa, ngu dân, 
bóc lột tàn bạo. 

- Đặt hàng trăm thứ 
thuế, bắt phụ nữ trẻ 
em làm nô tì. 


Tháng 1 - 1407, 
quân Minh chiếm 
Đông Đô và thành 
Tây Đô. 

Cha con Hồ Quý 
Ly bị bắt. 


2. Chính sách cai 
trị của nhà Minh 

Chính trị: Xóa bỏ 
quốc hiệu nước ta, 
sáp nhập vào 
Trung Quốc. 

Kinh tế: 

- Đặt ra hàng trăm 
thứ thuế. 

- Bắt phụ nữ và trẻ 
em về Trung Quốc 
làm nô tì. 

Văn hóa: 

- Thi hành chính 
sách đồng hóa ngu 
dân. 


141 



- Bắt nhân dân 
phải bỏ phong tục 
tập quán của mình. 


Hỏi: Nhận xét về các chính 
sách cai trị của nhà Minh đối 
với nước ta? 

Hỏi: Tất cả các chính sách cai 
trị đó của nhà Minh nhằm mục 
đích gì? 

Giảng: Ngay sau khi cha con 
họ Hồ bị bắt, phong trào đấu 
tranh của nhân dân diễn ra 
khắp noi, tiêu biểu là hai cuộc 
khởi nghĩa. (Dùng lược đồ khởi 
nghĩa Trần Ngỗi và Trần Quý 
Khoáng). 

* Khởi nghĩa Trần Ngỗi: 

Trần Ngỗi là con của vua Trần 
Nghệ Tông được đưa lên làm 
minh chủ vào tháng 10-1407 và 
tự xưng là Giản Định hoàng đế. 
Nãml408, Trần Ngỗi kéo quân 
vào Nghệ An được Đặng Tất và 
Nguyễn Cảnh Chân hưởng ứng. 
Tháng 12-1408, một trận chiến 
quyết liệt diễn ra ở Bô Cô 
(Nam Định). Nghĩa quân đã 
tiêu diệt được 4 vạn quân Minh. 


- Bắt nhân dân phải 
bỏ phong tục của 
mình. 

- Thiêu hủy và mang 
về Trung Quốc những 
bộ sách có giá trị. 

Đọc phần chữ in 
nghiêng. 

- Các chính sách đó 
vô cùng thâm độc, 
tàn bạo. 

- Chúng muốn dân 
tộc ta phải lệ thuộc 
vào chúng. (Đồng 
hoá, nô dịch) 


3. Cuộc đấu 
tranh của quý tộc 
Trần 


a) Khởi nghĩa 
Trần Ngỗi 

- Tháng 10-1407, 
Trần Ngỗi lên làm 
minh chủ. 

- Tháng 12-1408, 
nghĩa quân đánh 
tan 4 vạn quân 
Minh ở Bô Cô 

- Năm 1409, cuộc 
khởi nghĩa thất 
bại. 


142 



Thanh thế nghĩa quân vang xa. 
Sau chiến thắng Bô Cô, do có 
kẻ dèm pha Trần Ngỗi sinh 
nghi ngờ và đã giết 2 vị tướng 
giỏi Đặng Tất và Nguyễn Cảnh 
Chân. Lợi dụng cơ hội đó, 
tướng giặc Trương Phụ chỉ huy 
5 vạn quân tấn công đại bản 
doanh của Trần Ngỗi. Trần 
Ngỗi bỏ chạy đến Ninh Bình 
thì bị bắt. 


* Khởi nghĩa Trần Quý Khoáng 
Sau khi Trần Ngỗi nghe lời 
gièm pha giết 2 vị tướng giỏi, 
con trai của 2 ông là Đặng 
Dung và Nguyễn Cảnh Dị đưa 
Trần Quý Khoáng lên ngôi lấy 
hiệu là Trùng Quang đế. Dưới 
sự lãnh đạo của Trần Quý 
Khoáng, cuộc khởi nghĩa phát 
triển nhanh chóng từ Thanh 
Hóa đến Hoá Châu. Giữa năm 
1411, quân Minh tăng viện 
binh. Đến năm 1413, quân 
Minh vào Thuận Hóa, Trần 
Quý Khoáng, Nguyễn Cảnh Dị 
và Đặng Dung đều bị bắt —> 
Khởi nghĩa thất bại. 

Hỏi: Các cuộc khởi nghĩa có ý 
nghĩa gì? 


b) Khởi nghĩa của 
Trần Quý Khoáng 

- Năm 1409, Trần 
Quý Khoáng lên 
ngôi lấy hiệu là 
Trùng Quang đế. 

- Cuộc khởi nghĩa 
phát triển nhanh 
chóng từ Thanh 
Hóa đến Hoá 
Châu. 

- Năm 1413, cuộc 
khởi nghĩa thất 
bại. 


Tuy thất bại nhưng 
các cuộc khởi nghĩa 
đó được coi là ngọn 
lửa nuôi dưỡng tinh 
thần yêu nước của 
nhân dân ta. 


143 



4. Củng cố 

1. Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến của nhà Hồ chống quân Minh xâm 
lược? 

2. Nêu các chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta? 

3. Trình bày diễn biến các cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần? Ý nghĩa lịch 
sử của các cuộc khởi nghĩa đó? 


Bài 19 


CUỘC KHỎI NGHĨA LAM SON 
(1418 - 1427 ) 

I. THỜI KÌ ở MIỀN TÂY THANH HÓA 
(1418 -1423) 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, từ một 
cuộc khởi nghĩa nhỏ ở miền rừng núi Thanh Hóa dần dần phát triển trong 
cả nước. 

• Tầng lóp quý tộc Trần, Hồ đã suy yếu không đủ sức lãnh đạo cuộc khởi 
nghĩa, chỉ có tầng lóp địa chủ mới do Lê Lợi lãnh đạo có đủ uy tín tập 
hợp các tầng lóp nhân dân. 

2. Tư tưởng 

Giáo dục HS lòng yêu nước, biết ơn những người có công với đất nước như 

Lê Lợi, Nguyễn Trãi. 

3. Kĩ nãng 

Nhận xét nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử tiêu biểu trong khởi nghĩa Lam Sơn. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 


144 


Lược đồ khỏi nghĩa Lam Sơn. 

Bia Vĩnh Lăng, ảnh Nguyễn Trãi. 




c. TIEN TRINH DẠY - HỌC 

1. Ổn định lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Trình bày cuộc kháng chiến của nhà Hồ chống quân Minh? Nêu rõ 
nguyên nhân thất bại của nhà Hồ? 

• Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần? 

3. Bài mói 

Quân Minh đã đánh bại nhà Hồ và đặt ách thống trị lên đất nước ta. Nhân 
dân khắp nơi đã đứng lên chống giặc Minh. Ngay sau khi cuộc khởi nghĩa 
của Trần Quý Khoáng bị dập tắt, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã bùng lên 
mạnh mẽ, trước hết ở vùng núi miền Tây Thanh Hoá. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Yêu cầu: HS đọc SGK. 

- Đọc. 

1. Lê Lợi dựng cờ 

Giảng: Giới thiệu bia Vĩnh 


khởi nghĩa 

Lăng, trên bia là những lời do 


Lê Lợi là người 

Nguyễn Trãi soạn thảo ghi tiểu 


yêu nước thương 

sử và sự nghiệp của Lê Lợi. 


dân có uy tín lớn. 

Hỏi: Hãy cho biết một vài nét 

Là một hào trưởng có 


về Lê Lợi? 

Giảng: Ông đã từng nói "Ta 
dấy quân đánh giặc không vì 

uy tín ở vùng Lam 
Sơn. Ông sinh năm 
1385, con một địa 
chủ là người yêu 
nước, cương trực, 
khảng khái.Trước 

cảnh nước mất nhà 

tan, ông đã nuôi chí 
giết giặc cứu nước. 



145 




ham phú quý mà vì muốn cho 
ngàn đời sau biết rằng ta không 
chịu thần phục quân giặc tàn 
ngược". 

Hỏi: 

- Câu nói của ông thể hiện điều 

gì? 


- Lê Lợi đã chọn nơi nào làm 
căn cứ? 

- Hãy cho biết một vài nét về 
căn cứ Lam Sơn? 


Mở rộng: Ở căn cứ Lam Sơn, 
nghĩa quân có thể tỏa xuống 
miền đồng bằng hoạt động khi 
lực lượng lớn mạnh, mặt khác 
khi bị địch bao vây nghĩa quân 
có thể rút lên núi bảo toàn lực 
lượng. 

Ở căn cứ này, chính quyền địch 
còn non yếu không kiểm soát 
được. 

Giảng: Nghe tin Lê Lợi chuẩn 
bị khởi nghĩa, hào kiệt khắp nơi 
về hưởng ứng ngày càng đông 
trong đó có Nguyễn Trãi. 


Thể hiện ý thức tự 
chủ của người dân 
Đại Việt. 

Lam Sơn. 

Là căn cứ đầu tiên 
của cuộc khởi nghĩa 
và là quê hương của 
Lê Lợi. Đó là một 
vùng đồi núi thấp xen 
kẽ những dải rừng 
thưa và thung lũng 
nằm bên tả ngạn sông 
Chu, nơi có các dân 
tộc Mường, Thái; có 
địa thế hiểm trở. 


Nguyễn Trãi là 
người học rộng tài 
cao, giàu lòng yêu 
nước. 


146 



Hỏi: Hãy cho biết Nguyễn Trãi 
là người như thế nào? 


Mở rộng: Nguyễn Trãi là con 
Nguyễn Phi Khanh, đỗ tiến sĩ 
thời Trần, làm quan dưới triều 
Hồ. Bản thân ông đã làm quan 
triều Hồ, khi triều Hồ sụp đổ, 
ông bị giam lỏng ở Đông Quan 
và bỏ trốn theo nghĩa quân Lam 
Sơn. 

Đầu năm 1416, Lê Lợi cùng 
18 người trong bộ chỉ huy tổ 
chức Hội thề ở Lũng Nhai. Tại 
đây, Lê Lợi đã đọc lời thề 
quyết cùng nhau sống chết 
chống giặc Minh. 

Đến tháng 2-1418, Lê Lợi dựng 
cờ khởi nghĩa tự xưng là Bình 
Định Vương. 


Nguyễn Trãi là người 
học rộng tài cao có 
lòng yêu 

nước thương dân hết 
mực. 


Đọc phần in nghiêng 
trong SGK. 


Năm 1416, Lê Lợi 
cùng bộ chỉ huy tổ 
chức hội thề Lũng 
Nhai. 

Năm 1418, Lê Lợi 
dựng cờ khởi 
nghĩa ở Lam Sơn, 
tự xưng là Bình 
Định Vương. 

2. Những năm 
đầu hoạt động 
của nghĩa quân 
Lam Sơn 


Hỏi: Trong thời kì đầu của 
cuộc khởi nghĩa, nghĩa quân 
Lam Sơn đã gặp những khó 
khăn gì? 

Giảng: Tinh hình khó khăn của 
nghĩa quân trong những ngày 


Lực lượng của nghĩa 
quân còn yếu. 

Lương thực thiếu 
thốn. 


147 



đầu đã được Nguyễn Trãi nhận 
xét qua câu nói "cơm ăn thì 
sớm tối không được hai bữa, áo 
mặc đông hè chỉ có một manh, 
quân lính độ vài nghìn, khí giới 
thì thật tay không". 

Năm 1418, nghĩa quân đã phải 
rút lui lên núi Chí Linh, đường 
tiếp tế bị cắt đứt, nghĩa quân 
gặp nhiều khó khăn. Lúc đó, 
quân Minh lại huy động một 
lực lượng mạnh nhằm bắt và 
giết Lê Lợi. 

Hỏi: Trước tình hình đó nghĩa 
quân đã nghĩ ra cách gì để giải 
vây? 

Giảng: Lê Lai cùng toán quân 
cảm tử đã hi sinh anh dũng. 
Quân Minh tưởng giết được Lê 
Lợi nên đã rút quân. 


- Lê Lai đã cải trang 
làm Lê Lợi, dẫn một 
toán quân liều chết 
phá vòng vây giặc. 


Hỏi: Em có suy nghĩ gì trước 
gương hi sinh của Lê Lai? 


Giảng: Để ghi nhớ công lao 
của Lê Lai, Lê Lợi đã phong 
cho Lê Lai làm công thần hạng 


Đọc SGK đoạn in 
nghiêng. 

Đó là tấm gương hi 
sinh anh dũng, nhận 
lấy cái chết cho mình 
để cứu thoát cho 
minh chủ. 


Năm 1418 nghĩa 
quân đã phải rút 
lên núi Chí Linh. 


Quân Minh đã huy 
động lực lượng 
mạnh để bắt và 
giết Lê Lợi, Lê Lai 
cải trang làm Lê 
Lợi liều chết cứu 
chủ tướng. 


148 



nhất và căn dặn con cháu nhà 
Lê làm giỗ Lê Lai vào hôm 
trước ngày giỗ Lê Lợi. Ngày 
nay dân ta vẫn truyền nhau câu 
nói "21 Lê Lai, 22 Lê Lợi". (21 
tháng 8 âm lịch hằng năm đều 
tổ chức tế lễ Lê Lai rồi đến 
ngày 22 mới tế lễ Lê Lợi. Lê 
Lợi mất 22/8 âm lịch, năm 
1433) 

Đến cuối năm 1421, quân Minh 


Năm 1421, quân 

huy động hơn 10 vạn quân mở 


Minh mở cuộc càn 

cuộc vây quét lớn buộc quân ta 


quét buộc quân ta 

phải rút lên núi Chí Linh. 


phải rút lên núi 

Hỏi: Trong lần rút lui này 

Thiếu lương thực 

Chí Linh. 

nghĩa quân đã gặp những khó 

trầm trọng, đói rét, 


khăn gì? 

phải giết cả ngựa 


Giảng: Trước tình hình đó, bộ 
chỉ huy đã quyết định hòa hoãn 
với quân Minh và chuyển 
về căn cứ Lam Sơn vào tháng 
5-1423. 

Hỏi: Tại sao Lê Lợi đề nghị 

chiến và voi chiến để 
nuôi quân. 

- Tránh các cuộc bao 

Năm 1423, Lê Lợi 

tạm hòa hoãn với quân Minh? 

vây của quân Minh. 

quyết định hoà 


- Có thời gian để 

hoãn với quân 


củng cố lực lượng. 

Minh. 

Giảng: Cuối năm 1424, sau 


Năm 1424, quân 

nhiều lần dụ dỗ không được, 


Minh trở mặt tấn 

quân Minh tấn công ta. Giai 


công ta. 

đoạn I kết thúc mở ra một thời 

kì mới. 




149 





4. Củng cố 

1. Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giai đoạn 1418 - 
1423? 

2. Tại sao Lê Lợi tạm hòa hoãn với quân Minh? 


Bài 19 


CUỘC KHỎI NGHĨA LAM SON 
(1418 - 1427 ) 


II. GIẢI PHÓNG NGHỆ AN, TÂN BÌNH, THUẬN HÓA 
VÀ TIẾN QUÂN RA BAC (1424 - 1426) 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Những nét chủ yếu về hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn trong những 
năm cuối 1424 đến cuối 1425. 

• Qua đó thấy được sự phát triển lớn mạnh của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 
trong thời gian này từ chỗ bị động đối phó với quân Minh ở miền Tây 
Thanh Hóa tiến đến làm chủ một vùng rộng lớn ở miền Trung và bao vây 
được Đông Quan (Thăng Long). 

2. Tư tưởng 

Giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất kiên cường và lòng tự 

hào dân tộc. 

3. Kĩ nãng 

• Sử dụng lược đồ để thuật lại sự kiện lịch sử. 

• Nhận xét các sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

• Lược đồ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 

• Lược đồ tiến quân ra Bắc của nghĩa quân Lam Sơn. 


150 




c. TIEN TRINH DẠY - HỌC 

1. Ổn định lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Trình bày diễn biến giai đoạn 1418 - 1423 của cuộc khỏi nghĩa Lam Sơn. 

• Tại sao quân Minh chấp nhận tạm hòa với Lê Lợi? 


3. Bài mói 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Giảng: Nguyễn Chích đề nghị 


1. Giải phóng 

chuyển hướng hoạt động của 


Nghệ An (1424) 

nghĩa quân vào Nghệ An. 


Nguyễn Chích đưa 

Hỏi: Tại sao Nguyễn Chích đề 

- Nghệ An là vùng 

ra kế hoạch 

chuyển địa bàn 
vào Nghệ An. 

nghị chuyển quân vào Nghệ 

đất rộng, người đông, 


An? 

địa hình hiểm trở, xa 


- Hãy cho biết một vài nét về 

trung tâm địch. 

- Là nông dân nghèo, 


Nguyễn Chích? 

có tinh thần yêu nước 


- Việc thực hiện kế hoạch đó 

cao, từng lãnh đạo 
các cuộc khỏi nghĩa 
chống quân Minh ở 
Nghệ An Thanh Hóa. 

- Thoát khỏi thế bao 


sẽ đem lại kết quả gì? 

vây, mở rộng địa bàn 


Giảng: Dùng lược đồ chỉ 
đường tiến quân và những trận 
đánh lớn của nghĩa quân Lam 
Sơn: 

hoạt động trên phạm 
vi từ Nghệ An, Tân 
Bình, Thuận Hóa. 



151 






- Ngày 12-10-1424, quân ta bất 
ngờ tập kích đồn Đa Căng và 
hạ thành Trà Lân sau 21 tháng 
bao vây. 

- Sau khi thất bại thành Trà 
Lân, địch tập trung ở ải Khả 
Lưu (bên bờ sông Lam), ta 
bằng kế nghi binh đã tiêu diệt 
địch ở đó. 

- Được sự ủng hộ của nhân dân, 
quân ta tiến vào Nghệ An, 
đánh chiếm Diễn Châu, Thanh 
Hóa. 


Hỏi: Nhận xét kế hoạch 
Nguyễn Chích? (chủ động 
chuyển địa bàn để đánh vào 
Nghệ An, làm bàn đạp giải 
phóng phía Nam) 

Giảng: Tháng 8-1425, Lê Lợi 
cử Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân 
chỉ huy lực lượng từ Nghệ An 
đến Thuận Hóa và nhanh chóng 
giải phóng vùng đất đó trong 
vòng 10 tháng. Quân Minh ở 
trong một số thành lũy bị cô lập 
và bị nghĩa quân vây hãm. 


Kế hoạch phù hợp với 
tình hình thời đó nên 
đã thu nhiều thắng lợi. 


Gọi HS đọc SGK. 

Dùng lược đồ H.41 - SGK trình 
bày cuộc tiến công này. 


- Đọc. 


- Hạ thành Trà 
Lân. 


- Trận tập kích ở ải 
Khả Lưu. 


- Giải phóng Nghệ 
An, Diễn Châu, 
Thanh Hóa. 


2. Giải phóng 
Tân Bình, Thuận 
Hóa (năm 1425) 

Tháng 8-1425, 
Trần Nguyên Hãn, 
Lê Ngân chỉ huy ở 
Nghệ An. 

- Trong 10 tháng 
nghĩa quân giải 
phóng từ Thanh 
Hóa đến đèo Hải 
Vân. 

3. Tiến quân ra 
Bắc, mở rộng 
phạm vi hoạt 
động (năm 1426) 


152 



9-1426, Lê Lợi chia quân làm 3 


Tháng 9-1426, Lê 

đạo tiến ra Bắc: 


Lợi chia làm 3 đạo 

Đạo 1: Giải phóng miền Tây 
Bắc. 

Đạo 2: Giải phóng vùng hạ luu 
sông Nhị Hà. 

Đạo 3: Tiến thẳng ra Đông 
Quan. 

Nhiệm vụ của cả 3 đạo: Đánh 
vào vùng địch chiếm đóng, 
cùng nhân dân bao vây đồn 
địch, giải phóng đất đai, thành 
lập chính quyền mới. 

Đọc phần in nghiêng 
SGK. 

tiến quân ra Bắc. 

Giảng: Được sự ủng hộ của 


Kết quả: Quân ta 

nhân dân, nghĩa quân đã đánh 


nhiều trận thắng 

thắng 


lớn. Địch cố thủ 

nhiều trận buộc địch cố thủ 


trong thành Đông 

thành Đông Quan. Cuộc khởi 
nghĩa chuyển sang giai đoạn 
mới. 


Quan. 


4. Củng cố 


1. Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giai đoạn 1424 đến 1426 
(bằng lược đồ). 

2. Nêu những dẫn chứng về sự ủng hộ của nhân dân trong giai đoạn này của 
cuộc khỏi nghĩa. 


153 





Bài 19 


CUỘC KHỚI NGHĨA LAM SON 

(1418 - 1427) 


III. KHỞI NGHĨA LAM SƠN TOÀN THANG 
(CUỐI NĂM 1426 - CUỐI NĂM 1427) 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Những sự kiện tiêu biểu trong giai đoạn cuối của khởi nghĩa Lam Sơn: 
chiến thắng Tốt Động - Chúc Động và chiến thắng Chi Lãng - Xương 
Giang. 

• Ý nghĩa của những sự kiện đó đối với việc kết thúc thắng lợi cuộc khởi 
nghĩa Lam Sơn. 

2. Tư tưởng 

Giáo dục lòng yêu nước, tự hào về những chiến thắng oanh liệt của dân tộc 
ta ở thế kỉ XV. 

3. Kĩ nãng 

• Sử dụng lược đồ. 

• Học diễn biến các trận đánh bằng lược đồ. 

• Đánh giá các sự kiện có ý nghĩa quyết định một cuộc chiến tranh. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

• Lược đồ trận Tốt Động - Chúc Động. 

• Lược đồ trận Chi Lãng - Xương Giang. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 


154 


Trình bày tóm tắt các chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn từ cuối 1424 
đến cuối 1425? 

Trình bày kế hoạch tiến quân ra Bắc của Lê Lợi? 




• Nêu dẫn chứng về sự ủng hộ của nhân dân trong cuộc khởi nghĩa Lam 
Sơn giai đoạn từ 1424 đến 1426. 

3. Bài mói 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Chỉ lược đồ các vị trí Tốt Động, 


1. Trận Tốt Động 

Chúc Động cho HS. 


Chúc Động 

Giảng: Với mong muốn giành 


(cuối năm 1427) 

thế chủ động tiến quân vào 


a) Hoàn cảnh: 

Thanh Hóa đánh tan bộ chỉ huy 


Tháng 10 - 1426, 

của quân ta, nhà Minh cử 


Vương Thông cùng 

Vương Thông tăng thêm 5 vạn 


5 vạn quân đến 

quân kéo vào Đông Quan phối 
hợp với số quân còn lại. Nhưng 
chúng chỉ để lại Đông Quan 
một lực lượng nhỏ còn lại tiến 
vào Thanh Hóa. Trên đường 
tiến quân, chúng tập trung địch 
ở Cổ Sở tiến đánh Cao Bộ. 


Đông Quan. 

Ta: Phục binh ở Tốt Động, 


Ta đặt phục binh 

Chúc Động. 


ở Tốt Động, Chúc 
Động 

b) Diễn biến: 

Tháng 11-1426, Vương 


Tháng 11-1426, 

Thông cho quân đánh Cao Bộ, 


quân Minh tiến về 

quân ta từ mọi hướng tấn công 


Cao Bộ. 

khi địch lọt vào trận địa. 


Quân ta từ mọi 

- 5 vạn quân địch bị tử thương, 


phía xông vào 

1 vạn tên bị bắt sống, Vương 


địch. 

Thông chạy về Đông Quan. 


c) Kết quả: 

Trận thắng này được coi là trận 


5 vạn quân địch tử 

thắng có ý nghĩa chiến lược. 


thương, Vương 

Thông chạy về 
Đông Quan. 


155 




Hỏi: Vì sao được coi là có ý 
nghĩa chiến lược? 


Giảng: Trong "Bình Ngô đại 
cáo" Nguyễn Trãi đã tổng kết 
trận chiến Tốt Động, Chúc 
Động bằng 2 câu tho trong 
SGK. 


- Làm thay đổi tưong 
quan lực lượng giữa 
ta và địch. 

- Ý đồ chủ động phản 
công của địch bị thất 
bại. 


- Gọi HS đọc hai câu tho. 


Trên đà thắng lợi, nghĩa quân 
Lam Son tiến đến vây hãm 
thành Đông Quan, giải phóng 
châu, huyện lân cận. 

Tháng 10-1427, 15 vạn viện 
binh từ Trung Quốc kéo vào 
nước ta chia làm 2 đạo: 

Một đạo do Liễu Thăng chỉ 
huy. 

Một đạo do Mộc Thạnh chỉ 
huy. 

Hỏi: Trước tình hình đó bộ chỉ 
huy nghĩa quân đã làm gì? 

Hỏi: Tại sao ta lại tập trung 
tiêu diệt đạo quân của Liễu 
Thăng trước mà không tập 
trung lực lượng giải phóng 
Đông Quan? 

(Dùng lược đồ kết hợp với 
giảng) 

+ Ngày 8-10-1427, Liễu Thăng 


-Tập trung lực lượng 
xây dựng quân đội 
mạnh. 

- Vì diệt quân của 
Liễu Thăng sẽ diệt số 
lượng địch lớn hon 
10 vạn sẽ buộc 
Vưong Thông phải 
đầu hàng. 


2. Trận Chi Lăng 
- Xương Giang 
(tháng 10 -1427) 


a) Chuẩn bị: 

-15 vạn viện binh 
từ Trung Quốc kéo 
vào nước ta. 

- Ta: Tập trung lực 
lượng tiêu diệt 
quân Liễu Thăng 
trước. 

b) Diễn biến: 

Ngày 8-10-1427, 
Liễu Thăng dẫn 


156 



dẫn quân vào biên giới nước ta. 

Quân Lam Sơn do tướng Trần 
Lựu chỉ huy vừa đánh vừa rút 
lui nhử địch vào trận địa. Quân 
mai phục của ta diệt 1 vạn tên, 

Liễu Thăng bị giết. 

+ Tướng Lương Minh lên thay 
cho quân tiến xuống Xương 
Giang, trên đường tiến quân 
chúng bị quân ta mai phục ở 
Cần Trạm, Phố Cát tiêu diệt 3 
vạn tên, tướng Lương Minh bị 
giết. Số quân địch còn lại phải 
co cụm giữa cánh đồng ở 
Xương Giang và cũng bị nghĩa 
quân Lam Sơn tấn công bao 
vây, bắt sống. 

HS đọc đoạn 

nghiêng. 

Mộc Thạnh biết Liễu Thăng 
thất bại đã rút chạy về Trung 
Quốc. 

Gọi HS trình bày lại diễn biến 
bằng lược đồ (nếu có thời 
gian). 

Giảng: Khi hai đạo quân đã bị 
tiêu diệt, Vương Thông vội xin 
hòa chấp nhận mở hội thề 
Đông Quan vào tháng 12-1427 
và rút về nước. Đến tháng 1- 
1428, quân Minh rút khỏi nước 
ta. 


quân vào nước ta 
đã bị phục kích và 
bị giết ở ải Chi 
Lăng. 

- Lương Minh lên 
thay dẫn quân 
xuống Xương 
Giang liên tiếp bị 
phục kích ở Cần 
Trạm, Phố Cát. 


- Biết Liễu Thăng 
tử trận, Mộc 
Thạnh vội vã rút 
quân về nước 

c) Kết quả: 

Liễu Thăng, 
Lương Minh bị tử 
trận, hàng vạn tên 
địch bị chết. 

- Vương Thông 
xin hòa, mở hội 
thề Đông Quan, 
rút khỏi nước ta. 


157 



Giảng: Sau khi đất nướcgiải 


3. Nguyên nhân 

phóng Nguyễn Trãi đã viết 


thắng lợi và ý 

"Bình Ngô đại cáo" tuyên bố 
với toàn dân về việc đánh đuổi 
giặc Minh (Ngô) của nghĩa 
quân Lam Sơn và đó được coi 


nghĩa lịch sử 

là bản Tuyên ngôn độc lập của 


a) Nguyên nhân 

nước Đại Việt ở thế kỉ XV. 

HS đọc phần in 
nghiêng. 

thắng lợi 

Hỏi: Tại sao cuộc khởi nghĩa 

- Khởi nghĩa Lam 

-Cuộc khởi nghĩa 

Lam Sơn giành thắng lợi? 

Sơn thắng lợi là do 

dược nhân dân 


dân ta đồng lòng 
đánh giặc. 

khắp nơi ủng hộ 

Hỏi: Ngoài tinh thần yêu nước 

- Sự tài tình của bộ 

- Sự lãnh đạo tài 

đoàn kết của nhân dân, còn 

tham mưu dưa ra 

tình của Bộ tham 

nguyên nhân nào làm cho cuộc 

đường lối chiến lược 

mưu đứng đầu là 

khởi nghĩa thắng lợi. 

đúng đắn. 

Lê Lợi và Nguyễn 
Trãi. 

b) ý nghĩa lịch sử 

Hỏi: Khởi nghĩa Lam Sơn 

- Kết thúc 20 năm đô 

- Kết thúc 20 năm 

thắng lợi có ý nghĩa gì? 

hộ của nhà Minh. 

đô hộ của nhà 


- Mở ra thời kì phát 

Minh. 


triển mới cho đất 

- Mở ra thời kì 


nước. 

phát triển mới cho 
đất nước. 


4. Củng cố 

1. Dựa vào lược đồ trình bày diễn biến trận Tốt Động - Chúc Động. 

2. Trình bày diễn biến trận Chi Lãng - Xương Giang ( bằng lược đồ). 

3. Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam 
Sơn? 

4. Cho biết công lao của Lê Lợi, Nguyễn Trãi? 


158 





Bài 20 


NƯÓC ĐẠI VIỆT THÒI LÊ so 
(1428 - 1527 ) 

I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, 
QUÂN Sự, PHÁP LUẬT 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Bộ máy chính quyền thời Lê sơ, chính sách đối với quân đội thời Lê, 
những điểm chính của bộ luật Hồng Đức. 

• So sánh với thời Trần để chứng minh dưới thời Lê sơ, nhà nước tập quyền 
tương đối hoàn chỉnh, quân đội hùng mạnh, có luật pháp để đảm bảo kỉ 
cương, trật tự xã hội. 

2. Tư tưởng 

Giáo dục cho học sinh niềm tự hào về thời thịnh trị của đất nước, có ý thức 
bảo vệ Tổ quốc. 

3. Kĩ nãng 

Phát triển khả năng đánh giá tình hình phát triển về chính trị, quân sự, pháp 
luật ở một thời kì lịch sử (Lê sơ). 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

1. Bảng phụ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ. 

2. Bảng phụ một số ý kiến đánh giá về luật Hồng Đức. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Thuật lại chiến thắng Chi Lãng - Xương Giang? Nêu ý nghĩa lịch sử? 

• Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khỏi nghĩa Lam Sơn? 

159 




3. Bài mối 


Sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi biên giới, Lê Lợi lên ngôi vua. 
Nhà Lê bắt tay ngay vào việc tổ chức lại bộ máy chính quyền, xây dựng 
quân đội, luật pháp nhằm ổn định tình hình xã hội, phát triển kinh tế. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Sau khi đất nước được hoàn 
toàn giải phóng, Lê Lợi lên 
ngôi Hoàng đế (xưng là Lê 
Thái Tổ), khôi phục lại quốc 
hiệu Đại Việt, xây dựng bộ 
máy chính quyền. 

Hỏi: Bộ máy chính quyền thời 
Lê so được thể hiện như thế 
nào? 


Phụ lục I. 

- Đứng đầu là ai? 

- Đứng đầu triều đình 
là vua. 


- Giúp việc cho vua có những 

Các quan đại thần. 


bộ và cơ quan nào? 

- Ở triều đình có 6 
bộ, giúp việc 6 bộ có 

6 tự, 6 khoa giám sát. 


Yêu cầu: HS nhắc lại tên 6 bộ 

- Các cơ quan chuyên 


(Binh, Hình, Công, Lễ, Lại, 

môn: Hàn lâm viện, 


Hộ) và giải thích chức năng của 

Quốc sử viện, Ngự sử 


các cơ quan chuyên môn dựa 
vào phần in nghiêng trong SGK. 

đài. 


Hỏi: Bộ máy chính quyền ở địa 

- Thời Lê Thái Tổ: 5 


phương được chia như thế nào? 

đạo. 


+ Dưới đạo là gì? 

- Thời Lê Thánh 

Tông: 13 đạo thừa 
tuyên. 



160 






+ Thời Lê Thánh Tông, việc - Đứng đầu mỗi đạo 
trông coi quản lý 13 đạo có có 3 ti phụ trách 3 
điểm gì mới? mặt hoạt động khác 

nhau ở mỗi thừa 
tuyên (Đô ti- Hiến ti 
-Thừa ti). 

Yêu cầu: HS nói rõ công việc 
mỗi ti phụ trách. 

- Cho HS quan sát lược đồ hành 
chính nước Đại việt thời Lê so 
và tên 13 đạo thừa tuyên. 

Hỏi: So sánh tổ chức nhà nước HS thảo luận: 
thời Lê với thời Trần, nhiều - Vua nắm mọi 
người cho rằng tổ chức nhà quyền, Lê Thánh 
nước thời Lê so tập quyền hon Tông bãi bỏ một số 
(Tập quyền là sự thống nhất tập chức vụ cao cấp: tể 
trung quyền hành vào triều tướng, đại tổng quản, 
đình trung ưong) —> điều này hành khiển, 
được thể hiện như thế nào trong - Vua trực tiếp làm 
chính sách thời Lê? tổng chỉ huy quân đội. 

Hỏi: Nhìn vào lược đồ, em - Quyền lực nhà vua 
thấy nước Đại Việt thời Lê so ngày càng được củng 
khác gì thời Trần? (bộ máy cố. 
quan lại, sự phân chia khu vực - Các co quan và 
hành chính). chức vụ giúp việc cho 

vua ngày càng được 
sắp xếp quy củ và bổ 
sung đầy đủ. 

- Đất nước được chia 
nhỏ thành các khu 
vực hành chính (13 
đạo). 


161 



Hỏi: Em có nhận xét gì về tổ 
chức bộ máy chính quyền thời 
Lê sơ? 

Hỏi: Nhà Lê tổ chức quân đội 
như thế nào? 

(Yêu cầu HS liên hệ với thời Lý 
giải thích chế độ "ngụ binh ư 
nông") 


Hỏi: Tại sao nói trong hoàn 
cảnh lúc đó, chế độ "ngụ binh ư 
nông "là tối ưu? 

Hỏi: Nhà Lê quan tâm phát 
triển quân đội như thế nào? 


Hỏi: Em có nhận xét gì về chủ 
trương của nhà nước Lê sơ đối 
với lãnh thổ của đất nước qua 
đoạn trích trên? 


Việc tổ chức bộ máy 
chính quyền như vậy 
sẽ dễ dàng quản lí, 

- Tiếp tục chế độ 
"ngụ binh ưnông" 

- Quân đội có 2 bộ 
phận chính: 

+ Quân triều đình. 

+ Quân ở các địa 
phương. 

Vì thường xuyên có 
giặc ngoại xâm —> 
vừa kết hợp sản xuất 
với quốc phòng. 

- Quân lính luyện tập 
võ nghệ. 

- Bố trí quân đội vùng 
biên giới. 

HS đọc phần in 
nghiêng trong SGK. 

- Quyết tâm củng cố 
quân đội, bảo vệ đất 
nước. 

- Thực thi chính sách 
vừa cương, vừa nhu 
với kẻ thù. 

- Đề cao trách nhiệm 
bảo vệ Tổ quốc đối 
với mỗi người dân, 
trừng trị thích đáng 
kẻ bán nước. 


Nhà nước tập 
quyền chuyên chế 
hoàn chỉnh. 

2) Tổ chức quân 
đội 

- Thực hiện chính 
sách "ngụ binh ư 
nông ." 

- Quân đội có 2 bộ 
phận. 


162 



Hỏi: Vì sao thời Lê, nhà nước 

- Giữ gìn kỉ cương, 

3) Luật pháp 

quan tâm đến luật pháp? (Liên 

trật tự xã hội. 

Lê Thánh Tông 

hệ thời Lý - Trần) 

- Ràng buộc nhân 

ban hành luật 

Giảng: Lê Thánh Tông ban 
hành bộ luật "Quốc triều hình 
luật" (Luật Hồng Đức). Đây là 
bộ luật lớn nhất, có giá trị nhất 
của thời phong kiến nước ta. 

dân với chế độ phong 
kiến để triều đình 
quản lí chặt chẽ hơn. 

Hồng Đức. 

Hỏi: Nội dung chính của bộ 

- Bảo vệ quyền lợi 

- Bảo vệ quyền lợi 

luật? 

của vua, hoàng tộc. 

của vua, hoàng 


- Bảo vệ quyền lợi 

tộc. 


giai cấp thống trị. 

- Bảo vệ quyền lợi 


- Bảo vệ người phụ 

giai cấp thống trị. 


nữ. 

- Bảo vệ người 
phụ nữ. 

Hỏi: Khi đánh giá về bộ luật 

Học sinh thảo luận 


Hồng Đức có một số ý kiến 

theo nhóm —> cử đại 


khác nhau. Hãy đánh dấu vào ý 
kiến đúng nhất. 

(Phụ lục II) 

diện trả lời. 


Hỏi: Luật Hồng Đức có điểm 

- Quyền lợi, địa vị 


gì tiến bộ? 

của người phụ nữ 
dược tôn trọng. 



4. Củng cố 

• Gọi 2HS lên vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền. 

• Qua đó em có nhận xét gì? 

• Nhận xét về vua Lê Thánh Tông? 


163 




Phụ lục I 

Sơ ĐỒ TỔ CHỨC BỔ MÁY CHÍNH QUYỀN THỜI LÊ sơ 



Phụ lục II 

• Bộ luật bảo vệ quyền lợi của giai cốp phong kiến. 

• Báo vệ quyền lợi cho nhân dân lao động. 

• Bào vệ quyền lợi cho nhân dân lao động, nhốt là người phụ nữ. 

• Giúp nhà nước quàn lý xã hội tốt. 

• Vừa báo vệ quyền lợi của giai cốp phong kiến, vùa phồn nào 
thỏa mãn được yêu cầu của nhân dân. 


164 



















Bài 20 


NƯÓC ĐẠI VIỆT THÒI LÊ so 
(1428 - 1527 ) 

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Sau khi nhanh chóng khôi phục sản xuất, thời Lê sơ nền kinh tế phát triển 
về mọi mặt. 

• Sự phân chia xã hội thành 2 giai cấp chính: địa chủ phong kiến và nông 
dân. Đời sống các tầng lóp khác ổn định. 

2. Tư tưởng 

Giáo dục ý thức tự hào về thời kì thịnh trị của đất nước. 

3. Kĩ nãng 

Bồi dưỡng khả năng phân tích tình hình kinh tế - xã hội theo các tiêu chí cụ 
thể để từ đó rút ra nhận xét chung. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

• Sơ đồ để trống về các giai cấp, tầng lóp trong xã hội thời Lê sơ. 

• Tư liệu phản ánh sự phát triển kinh tế - xã hội thời Lê sơ. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Kiểm tra bài cũ 

Công lao của vua Lê Thánh Tông trong việc xây dựng chính quyền, bảo vệ 
tổ quốc? 

2. Bài mói 

Song song với việc xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước, nhà Lê có nhiều 
biện pháp khôi phục và phát triển kinh tế. Nền kinh tế và xã hội thời Lê sơ 
có điểm gì mới? 


165 




Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Hỏi: Để khôi phục và phát triển 

Vấn đề đầu tiên cần 

1) Kinh tê 

sản xuất nông nghiệp, nhà Lê 

giải quyết là ruộng 

a) Nông nghiệp 

đã làm gì? 

đất. 

Giải quyết ruộng 

Hỏi: Tại sao? 

Đất nước vừa trải qua 

đất. 

Hỏi: Nhà Lê giải quyết vấn đề 

nhiều năm chiến 
tranh, bị nhà Minh đô 
hộ, làng xóm điêu 
tàn, ruộng đồng bỏ 
hoang. 

- Cho 25 vạn lính về 


ruộng đất bằng cách nào? 

quê làm ruộng. 


Giảng: Khuyến nông sứ: có 
trách nhiệm chiêu tập dân 
phiêu tán về quê làm ăn. 

- Đồn điền sứ: Tổ chức khai 
hoang. 

- Hà đê sứ: Quản lí và xây dựng 
đê điều. 

Phép quân điền (cứ 6 năm chia 

- Kêu gọi nhân dân 
phiêu tán về quê cũ. 

- Đặt ra một số chức 
quan chuyên trách. 

- Thực hiện phép 

lại ruộng đất công làng xã, các 


quân điền. 

quan được nhiều ruộng, phụ nữ 
và người có hoàn cảnh khó 
khăn cũng được chia ruộng...) 
—» nhiều điểm tiến bộ, đảm bảo 

HS đọc phần in 


sự công bằng xã hội. 

nghiêng trong SGK. 


Hỏi: Vì sao nhà Lê quan tâm 

- Chống thiên tai lũ 

- Khuyến khích 

đến việc bảo vệ đê điều? 

lụt hàng năm. 

bảo vệ sản xuất. 


- Khai hoang lấn 
biển. 



166 





Hỏi: Nhận xét về những biện 
pháp của nhà nước Lê Sơ đối 
với nông nghiệp? 


Quan tâm phát triển 
sản xuất. 

Nền sản xuất được 
khôi phục, đời sống 
nhân dân được cải 
thiện. 


Hỏi: Ở nước ta thời kì đó có 
những ngành thủ công nào tiêu 
biểu? 


- Các ngành nghề thủ 
công truyền thống ở 
các làng xã: kéo tơ, 
dệt lụa... 

- Các phường thủ 
công ở Thăng Long: 
phường Nghi Tàm, 
Yên Thái.... 

- Các công xưởng nhà 
nước quản lí (Cục 
bách tác) được quan 
tâm. 


Hỏi: Em có nhận xét gì về tình 
hình thủ công nghiệp thời Lê 
sơ? 


Hỏi: Nông nghiệp và thủ công 
nghiệp có mối quan hệ với 
nhau như thế nào? 


Hỏi: Triều Lê đã có biện pháp 
gì để phát triển buôn bán trong 
nước? 


- Xuất hiện nhiều 
ngành nghề thủ công. 

- Các phường thủ 
công ra đời và phát 
triển mạnh. 

- Xuất hiện các công 
xưởng mới. 

- Giao lưu trao đổi 

hàng hóa: nông 

nghiệp phát triển, 
nhiều ngành nghề thủ 
công phát triển. 


b) Công thương 
nghiệp 

- Phát triển nhiều 
ngành nghề thủ 
công ở làng xã, 
kinh đô Thăng 
Long. 


- Thương nghiệp. 

+ Trong nước: Chợ 
phát triển. 

167 



Nhấn mạnh việc nhà vua 
khuyến khích lập chợ, ban hành 
điều lệ cụ thể (chợ mới không 
được trùng ngày với chợ cũ, 
không tranh giành khách hàng). 
Hỏi: Hoạt động buôn bán với 
nước ngoài như thế nào? 


Hỏi: Em có nhận xét gì về 
tình hình kinh tế thời Lê sơ? 
Hỏi: Xã hội thời Lê sơ có 
những giai cấp, tầng lớp nào? 


Hoạt động vẫn được 
duy trì, chủ yếu buôn 
bán ở một số cửa 
khẩu 

Ôn định, ngày càng 
phát triển. 


+ Ngoài nước: hạn 
chế buôn bán với 
nước ngoài. 


2) Xã hội 

Sơ đồ giai cấp, 
tầng lóp trong xã 
hội. 



Hỏi: Quyền lợi, địa vị của các 
giai cấp, tầng lớp ra sao? 


- Giai cấp địa chủ: 
nhiều ruộng đất, nắm 
chính quyền. 

- Giai cấp nông dân: 
ít ruộng đất, cày thuê 
cho địa chủ, nộp tô. 


168 










Hỏi: So sánh với thòi Trần? 

- Các tầng lớp khác 
phải nộp thuế cho 
nhà nước. Nô tì là 
tầng lóp thấp kém 
nhất. 

2 tầng lóp: thống trị 


Hỏi: Nhận xét về chủ trương 

(vua, vương hầu quan 
lại), bị trị (nông dân, 
thợ thủ công, nô tì...) 

khác nhà Lê hình 

thành giai cấp, tầng 
lóp nô tì giảm dần rồi 
bị xóa bỏ. 

- Tiến bộ, có quan 


hạn chế việc nuôi và mua bán 

tâm đến đời sống của 


nô tì của nhà nước thời Lê sơ? 

nhân dân. 


Do vậy, nền độc lập và thống 
nhất của đất nước được củng 
cố. Quốc gia Đại Việt là quốc 
gia cường thịnh nhất ở khu vực 
Đông Nam Á thời bấy giờ. 

- Thỏa mãn phần nào 
yêu cầu của nhân 
dân, giảm bớt bất 
công. 



4. Củng cố 

• Tại sao có thể nói thời Lê sơ là thời thịnh đạt? 

• Vẽ sơ đồ các giai cấp, tầng lóp trong xã hội thời Lê sơ? 


169 




Bài 20 


NƯÓC ĐẠI VIỆT THÒI LÊ so 
(1428 - 1527 ) 

III. TÌNH HÌNH VĂN HÓA, GIÁO DỤC 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Chế độ giáo dục, thi cử thời Lê sơ rất được coi trọng. 

• Những thành tựu tiêu biểu về vãn học, khoa học, nghệ thuật thời Lê sơ. 

2. Tư tưởng 

Giáo dục HS niềm tự hào về thành tựu vãn hoá, giáo dục của Đại Việt thời 
Lê sơ, ý thức giữ gìn và phát huy vãn hóa truyền thống. 

3. Kĩ nãng 

Nhận xét về những thành tựu tiêu biểu về vãn hoá, giáo dục thời Lê sơ. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

Các ảnh về nhân vật và di tích lịch sử thời này. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Nhà Lê sơ đã làm gì để phục hồi và phát triển nông nghiệp? 

• Xã hội thời Lê sơ có những giai cấp, tầng lớp nào? 

3. Bài mói 

Sự phát triển kinh tế, đời sống nhân dân ổn định làm cho đất nước giàu 
mạnh, nhiều thành tựu vãn hóa, khoa học được biết đến. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Hỏi: Nhà nước quan tâm phát 
triển giáo dục như thế nào? 

- Dựng lại Quốc tử 
giám ở Thăng Long. 

1) Tình hình giáo 
dục và khoa cử 


170 







Hỏi: Vì sao thời Lê sơ hạn chế 
Phật giáo, Đạo giáo, tôn sùng 
Nho giáo? 

GV bổ sung: Thời Lê sơ, nội 
dung học tập thi cử là các sách 
của đạo Nho, chủ yếu có "Tứ 
thư" và "Ngũ kinh". 

Hỏi: Giáo dục thời Lê sơ rất 
quy củ và chặt chẽ (Biểu hiện 
như thế nào?) 


- Em hiểu biết gì về 3 kì thi 
này? 

GV nhấn mạnh: thi cử thời Lê 
sơ, mỗi thí sinh cũng phải làm 
4 môn thi: - kinh nghĩa 

- chiếu, chế, biểu. 

- thơ phú. 

- vãn sách. 

Hỏi: Để khuyến khích học tập 
và kén chọn nhân tài, nhà Lê có 
biện pháp gì? 

H45: Bia tiến sĩ trong Văn 
Miếu, hiện nay còn 81 bia. Mỗi 
bia khắc tên những người đỗ 
tiến sĩ trong mỗi khoá thi. 


- Mở nhiều trường 
học ở các lộ, đạo, 
phủ. 

- Mọi người dân đều 
có thể đi học, đi thi. 
Nho giáo đề cao 
trung - hiếu (trung 
với vua - hiếu với cha 
mẹ), tất cả quyền lực 
nằm trong tay vua. 


- Muốn làm quan 
phải qua thi rồi mới 
được cử (bổ nhiệm) 
vào các chức trong 
triều hoặc ở địa 
phương. 

- Thi 3 kì: 

Hương - Hội - Đình. 


Vua ban mũ áo, vinh 
quy bái tổ, khắc tên 
vào bia đá. 


- Dựng lại Quốc tử 
giám, mở nhiều 
trường học. 


- Nho giáo chiếm 
địa vị độc tôn. 


- Thi cử chặt chẽ 
qua 3 kì. 


171 



Hỏi: Chế độ khoa cử thời Lê sơ 
được tiến hành thường xuyên 
như thế nào, kết quả ra sao? 


Hỏi: Em có nhận xét gì về tình 
hình thi cử, giáo dục thời Lê 
sơ? 


- Thi theo 3 cấp: 
Hương - Hội - Đình. 
Tổ chức được 26 
khoa thi Tiến sĩ, lấy 
đỗ được 989 Tiến sĩ, 
20 Trạng nguyên. 

- Thời Lê Thánh 
Tông có 501 Tiến sĩ, 
9 Trạng nguyên. 

HS đọc in nghiêng 
SGK "Khoa cử..." 

- Quy củ chặt chẽ. 

- Đào tạo được nhiều 
quan lại trung thành, 
phát hiện nhiều nhân 
tài đóng góp cho đất 
nước. 


Hỏi: Những thành tựu nổi bật 
về vãn học thời Lê sơ? 


Hỏi: Nêu một vài tác phẩm tiêu 
biểu? 


-Văn học chữ Hán 
được duy trì. 

-Vãn học chữ Nôm 
rất phát triển. 


Hỏi: Các tác phẩm vãn học tập 
trung phản ánh nội dung gì? 


Hỏi: Thòi Lê sơ có những thành 
tựu khoa học tiêu biểu nào? 


- Có nội dung yêu 
nước sâu sắc. 

- Thể hiện niềm tự 
hào dân tộc, khí 
phách anh hùng. 

- Sử học: Đại Việt sử 
kí toàn thư... 


2) Văn học, khoa 
học, nghệ thuật 
a) Văn học 


Vãn học có nội 
dung yêu nước sâu 
sắc. 

b) Khoa học 


172 



Hỏi: Em có nhận xét gì về 

- Địa lí học: Dư địa 

chí. 

- Y học: Bản thảo 
thực vật toát yếu. 

- Toán học: Lập 
thành toán pháp. 

Nhiều tác phẩm 

những thành tựu đó? 


khoa học thành 

Hỏi: Những nét đặc sắc về 

- Nghệ thuật ca, múa, 

vãn phong phú, đa 
dạng 

c) Nghệ thuật 

nghệ thuật sân khấu? 

nhạc đuợc phục hồi. 

- Sân khấu: chèo, 


- Luong Thế Vinh đã 

tuồng. 

Hỏi: Nghệ thuật điêu khắc có 

biên soạn bộ "Hí 
phường phả lục" nêu 
nguyên tắc biểu diễn 
hát, múa... 

- Phong cách đồ sộ, 

gì tiêu biểu? 

kĩ thuật điêu luyện. 


Hỏi: Vì sao quốc gia Đại Việt 

- Công lao đóng góp 


đạt đuợc những thành tựu trên? 

xây dựng đất nuớc 



của nhân dân. 

- Triều đại phong 
kiến thịnh trị, có cách 
trị nuớc đúng đắn. 

- Sự đóng góp của 
nhiều nhân vật tài 
năng (Lê Lợi, Nguyễn 
Trãi, Lê Thánh Tông) 



4. Củng cố 

• Kể tên một số thành tựu văn hóa tiêu biểu. 

• Em hãy nêu công lao của những danh nhân có trong bài? 

• Vì sao Đại Việt ở thế kỉ XV lại đạt đuợc những thành tựu rực rõ nhu vậy? 


173 





Bài 20 


NƯÓC ĐẠI VIỆT THÒI LÊ so 
(1428 - 1527 ) 


IV. MỘT SỐ DANH NHÂN VĂN HÓA DÂN TỘC 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

Hiểu biết sơ lược cuộc đời và những cống hiến to lớn của một số danh nhân 
văn hóa, tiêu biểu là Nguyễn Trãi và Lê Thánh Tông đối với sự nghiệp của 
nước Đại Việt ở thế kỉ XV. 

2. Tư tưởng 

Tự hào và biết ơn những bậc danh nhân thời Lê, từ đó hình thành ý thức 
trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống vãn hoá dân tộc. 

3. Kĩ nãng 

Kĩ năng phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

Chân dung Nguyễn Trãi; Sưu tầm câu chuyện dân gian về các danh nhân 
văn hóa. 

c. TIẾN TRÌNH DẠYHỌC 

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Giáo dục và thi cử thời Lê sơ có đặc điểm gì? 

• Nêu một số thành tựu văn hóa tiêu biểu? 

3. Bài mói 

Tất cả những thành tựu tiêu biểu về vãn học, khoa học, nghệ thuật mà các 
em vừa nêu, một phần lớn phải kể đến công lao đóng góp của những danh 
nhân vãn hóa. 


174 




Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Hỏi: Trong cuộc khởi nghĩa 

Là nhà chính trị, 

1) Nguyễn Trãi 

Lam Sơn, Nguyễn Trãi có vai 

quân sự đại tài; 

(1380-1442) 

trò như thế nào? 

những đóng góp của 
ông là một trong 
những nguyên nhân 
quan trọng dẫn đến 
thắng lợi của khởi 
nghĩa Lam Sơn. 


Hỏi: Sau khởi nghĩa Lam Sơn, 

- Viết nhiều tác phẩm 

- Là nhà chính trị, 

ông có những đóng góp gì đối 

có giá trị: 

quân sự đại tài, 

với đất nước? 

+ Vãn học: Bình Ngô 

danh nhân vãn hóa 


đại cáo... 

+ Sử học, địa lý học: 
Quân trung từ mệnh 
tập , Dư địa chí... 

thế giới. 

Hỏi: Các tác phẩm của ông tập 

-Thể hiện tư tưởng 

- Thể hiện tư tưởng 

trung phản ánh nội dung gì? 

nhân đạo sâu sắc. 

nhân đạo, yêu 


- Tài năng đức độ 
sáng chói của ông: 
yêu nước, thương dân. 
HS đọc phần in 
nghiêng trong SGK. 

nước thương dân. 

Hỏi: Qua nhận xét của Lê 

- Là anh hùng dân 


Thánh Tông, em hãy nêu những 

tộc, là bậc mưu lược 


đóng góp của Nguyễn Trãi? 

Giảng: H47. Trong nhà thờ 
Nguyễn Trãi ở làng Nhị Khê 

trong khởi nghĩa Lam 
Sơn. 

- Là nhà vãn hóa kiệt 
xuất, là tinh hoa của 
thời đại bấy giờ, tên 
tuổi của ông rạng rỡ 
trong lịch sử. 



175 





còn lưu giữ nhiều di vật quý 
trong đó có bức chân dung 
Nguyễn Trãi mà nhiều nhà 
nghiên cứu cho là khá cổ. Bức 
tranh thể hiện khá đạt tấm lòng 
yêu nước, thưong dân của 
Nguyễn Trãi (những nét hiền 
hòa đượm vẻ ưu tư sâu lắng, 
mái tóc bạc pho và đôi mắt tinh 
anh của Nguyễn Trãi). 


Hỏi: Trình bày hiểu biết của 
em về vua Lê Thánh Tông? 


Hỏi: Ông có những đóng góp 
gì cho việc phát triển kinh tế, 
văn hóa? 


Hỏi: Kể những đóng góp của 
Lê Thánh Tông trong lĩnh vực 
văn học? 


- Con thứ tư của Lê 
Thái Tông, mẹ là 
Ngô Thị Ngọc Giao. 

- Năm 1460, được lên 
ngôi khi 18 tuổi. 

- Quan tâm phát triển 
kinh tế (phát triển 
nông nghiệp - công 
thưong nghiệp, đê 
Hồng Đức, luật Hồng 
Đức), phát triển giáo 
dục và vãn hoá. 

- Hội Tao đàn. 

- Nhiều tác phẩm vãn 
học có giá trị gồm 
văn tho chữ Hán (300 
bài), vãn tho chữ 
Nôm. 


2) Lê Thánh Tông 
(1442 - 1497) 


- Lập Hội Tao đàn. 


Giảng: Tho văn của Lê Thánh 
Tông và hội Tao Đàn phần lớn 
ca ngợi nhà Lê, ca ngợi phong 
cảnh đất nước, đậm đà tinh 
thần yêu nước. 


176 



— > Ông là nhân vật xuất sắc về 
nhiều mặt. 



Hỏi: Hiểu biết của em về Ngô 

- Là nhà sử học nổi 

3) Ngô Sĩ Liên 

Sĩ Liên? 

tiếng TK XV. 

(TK XV) 


- 1442 đỗ Tiến sĩ. 

- Là nhà sử học 


- Tác giả cuốn "Đại 
Việt sử kí toàn thư". 

nổi tiếng. 

Hỏi: Tên tuổi của Ngô Sĩ Liên 

- Tên phố. 


còn để lại dấu ấn gì? 

- Tên trường học nổi 
tiếng. 

—» Thể hiện vai trò và 
trách nhiệm học tập 
tốt của giáo viên và 
học sinh, xứng đáng 
với tên tuổi của vị 
danh nhân vãn hóa 
của dân tộc. 

4) Lương Thê 
Vinh (1442 -?) 

Hỏi: Lương Thế Vinh có vai 

Soạn thảo bộ "Hí 

- Bộ "Hí phường 

trò quan trọng như thế nào đối 

phường phả lục". Đây 

phả lục". 

với thành tựu về nghệ thuật? 

là công trình lịch sử 

- Là nhà toán học 


nghệ thuật sân khấu. 

nổi tiếng. 

Hỏi: Ông đỗ Trạng nguyên 

- Bộ "Đại thành toán 


năm 1463. Công trình toán học 
nổi tiếng của ông là gì? 

GV nên kể một số tình tiết 
chuyện về Lương Thế Vinh 
(xem phụ lục). 

pháp". 



4. Củng cố 

• Đánh giá của em về một danh nhân vãn hóa tiêu biểu thế kỉ XV? 

• Những danh nhân được nêu trong bài học đã có công lao gì đối với dân 
tộc? 


177 





PHỤ LỤC 


1. Khi giảng về Nguyễn Trãi, GV có thể giói thiệu thêm về cuộc đòi 
ông nhằm làm nổi bột nhân cách trong sáng, cao thượng của Nguyễn 
Trãi. 

Nguyễn Trãi sinh 1380 tại kinh thành Thăng Long (nhà ông ngoại Tư 
đồ Trân Nguyên Đán). Cha Nguyễn Trãi là Nguyễn ứng Long - một 
ngưòi nổi tiếng hay chữ, đỗ Báng nhãn nãm 1374, làm Tự khanh kiêm 
Trung thư thị lang trong chính quyền nhà Hồ. Nguyễn Trãi là ngưòi học 
rộng tài cao, đỗ Thài học sinh (Tiến sĩ) năm 1400, sau đó giữ chức Ngự 
sử đài chánh chưởng trong chính quyền nhà Hồ. Nhà Hồ thốt bại, 
Nguyễn Trãi bị giam lỏng ở thành Đông Quan. Quân Minh tìm mọi 
cách mua chuộc nhưng không lay chuyển được con ngưòi có tấm 
lòng yêu nước nồng nàn và ý chí bốt khuất của Nguyễn Trãi. Nguyễn 
Trãi có nhiều cống hiến to lốn trong công việc tổ chức và lãnh đqo 
khởi nghĩa Lam San. Với tính tình cưong trực tháng thán, năm 1442, 
ông bị bọn gian thán vu oan là giết vua Lê Thái Tông để rồi sát hqi cá 
nhà ông. Khi Lê Thánh Tông lên ngôi, nhà vua đã giải oan cho Nguyễn 
Trãi. 

2 . ''Du dịa chí" của Nguyễn Trãi: Viết vào TK XV, là một cuốn sách 
địa lí đầu tiên ở nước ta. Sách gồm 54 chưong, viết về địa thế và tài 
nguyên thiên nhiên của các khu vực ở trong nước. 

3. Lưong Thế Vinh 

Ngưòi làng Cao Lưang, huyện Thiên Bán (nay là Vụ Bán, Nam 
Định), tử nhỏ nổi tiếng là thổn đồng, ông thi đậu Trạng Nguyên năm 
22 tuổi, làm quan trong Viện Hàn Lâm dưới thòi Lê Thánh Tông. Tử nhỏ, 
Vinh đã làm mọi ngưòi phải thán phục khi tìm ra cách lấy một quà 
bưởi rai xuống hố hẹp và sâu bằng cách đổ đầy nước vào hố cho 
bưởi nổi lên. Sứ nhà Minh vô cùng kinh ngạc về tài trí của ông khi nghĩ 
ra cách cân voi (cho voi xuống thuyền, đo ngốn nước dâng lên mqn 
thuyền, sau đó cho đá hộc xuống thuyền, đo mực nước như lổn trước 
và cân từng hòn đà, cộng lại là sức nạng của voi). 


178 



Bài 21 


ÔN TẬP CHƯONG IV 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Thấy được sự phát triển toàn diện của đất nước ta ở thế kỉ XV - đầu thế kỉ 

XVI. 

• So sánh điểm giống và khác nhau giữa thời thịnh trị nhất (thời Lê sơ) với 
thời Lý - Trần. 

2. Tư tưởng 

• Lòng tự hào, tự tôn dân tộc về một thời thịnh trị của phong kiến Đại Việt 
ở thế kỉ XV - đầu thế kỉ XVI. 

3. Kĩ nãng 

• Hệ thống các thành tựu lịch sử của một thời đại. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

• Lược đồ lãnh thổ Đại Việt thời Trần và thời Lê sơ. 

• Bảng phụ so đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lý - Trần và thời Lê so. 

• Tranh ảnh về các công trình nghệ thuật, nhân vật lịch sử tiêu biểu thời 
Lê so. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt? 

• Hiểu biết của em về Lê Thánh Tông? 

3. Bài mói 

Chúng ta đã học qua giai đoạn lịch sử Việt Nam ở TK XV - đầu TK XVI, 
cần hệ thống hóa toàn bộ kiến thức về mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội, vãn 
học nghệ thuật của thời kì được coi là thịnh trị của chế độ phong kiến Việt 
Nam. 


179 




Hoạt động dạy 


Hoạt động học 


Ghi bảng 

Giảng: Xét về mặt chính trị, 1) về mặt chính 

chủ yếu tập trung vào tổ chức trị 

bộ máy Nhà nước. 

- GV đưa 2 sơ đồ tổ chức bộ 
máy nhà nước thời Lý Trần và 
thời Lê sơ. 

Hỏi: Nhận xét sự giống và - Các triều đình Bộ máy nhà nước 
khác nhau của 2 tổ chức bộ phong kiến đều xây ngày càng hoàn 
máy nhà nước đó? dựng nhà nước tập chỉnh, chặt chẽ. 

- Triều đình? quyền. 

- Các đơn vị hành chính? - Thòi Lý - Trần : bộ 

máy nhà nước đã 
hoàn chỉnh trên danh 
nghĩa nhưng thực 
chất vẫn còn đơn 
giản, làng xã còn 
nhiều luật lệ. 

Thời Lê sơ: Bộ máy 
nhà nước tập quyền 
chuyên chế đã kiện 
toàn ở mức hoàn 
chỉnh nhất. 

Thời Lê Thánh Tông, 
một số cơ quan và 
chức quan cao cấp 
nhất và trung gian 
được bãi bỏ, tăng 
cường được tính tập 
quyền. Hệ thống 
thanh tra, giám sát 
hoạt động của quan 
lại được tăng cường 


180 





Hỏi: Cách đào tạo, tuyển chọn 
bổ dụng quan lại? 


Hỏi: Nhà nước thời Lê so khác 
Nhà nước thời Lý - Trần ở điểm 

gì? 


Hỏi: Ở nước ta pháp luật có từ 
bao giờ? 


từ trung ương đến tận 
đơn vị xã. Các đơn vị 
hành chính tổ chức 
chặt chẽ hơn, đặc biệt 
là cấp Thừa tuyên và 
cấp xã. 

Nhà nước thời Lê 
Thánh Tông lấy 
phương thức học tập, 
thi cử làm phương 
thức chủ yếu, đồng 
thời là nguyên tắc để 
tuyển lựa, bổ nhiệm 
quan lại. 

Các cơ quan và chức 
vụ giúp việc nhà vua 
ngày càng được sắp 
xếp quy củ và bổ 
sung đầy đủ (6 Bộ, 
Hàn Lâm Viện, Quốc 
sử viện, Ngự sử đài...) 

- Thời Lý - Trần: Nhà 
nước quân chủ quý 
tộc. 

- Thời Lê sơ: Nhà 
nước quân chủ quan 
liêu chuyên chế. 

- Thời Đinh - Tiền 
Lê, mặc dù nhà nước 
tồn tại hơn 30 năm, 
nhưng chưa có điều 
kiện xây dựng pháp 
luật. 


2) Luật pháp 


181 



Hỏi: Ý nghĩa của pháp luật? 


Hỏi: Luật pháp thời Lê sơ có 
điểm gì giống và khác luật 
pháp thời Lý- Trần? 


Hỏi: Tình hình kinh tế thời Lê 
sơ có gì giống và khác thời 
Lý - Trần? 

Hỏi: Nông nghiệp? 


- 1042, sau khi nhà 
Lý thành lập 32 năm, 
bộ luật thành vãn đầu 
tiên ở nước ta ra đời 
(Luật Hình thư). 

- Đến thời Lê sơ, luật 
pháp dược xây dựng 
tương đối hoàn chỉnh 
(Luật Hồng Đức). 
Đảm bảo trật tự an 
ninh, kỉ cương trong 
xã hội. 

Giống: 

+ Bảo vệ quyền lợi 
của nhà vua và giai 
cấp thống trị. 

+ Bảo vệ trật tự xã 
hội, bảo vệ sản xuất 
nông nghiệp (cấm 
giết trâu, bò). 

- Khác: Luật pháp 
thời Lê sơ có nhiều 
điểm tiến bộ: bảo vệ 
quyền lợi người phụ 
nữ, đề cập đến vấn đề 
bình đẳng giữa nam 
giới - nữ giới (con gái 
thừa hưởng gia tài 
như con trai). 


- Quan tâm mở rộng 
diện tích đất trồng 
trọt. Thời Lê sơ diện 


Luật pháp ngày 
càng hoàn chỉnh, 
có nhiều điểm tiến 
bộ. 


3) Kinh tê 


a) Nông nghiệp 
- Mở rộng diện 
tích đất trồng. 


182 



tích trồng trọt được 
mở rộng nhanh chóng 
bởi các chính sách 
khai hoang của nhà 
nước. 

- Chú trọng xây dựng - Xây dựng đê 
hệ thống đê điều. điều. 

Thời Lê sơ có đê 
Hồng Đức. 

- Sự phân hóa ruộng - Sự phân hóa 
đất ngày càng sâu chiếm hữu ruộng 
sắc. Thời Lý, ruộng đất ngày càng sâu 
công chiếm ưu thế. sắc, ruộng tư ngày 
Thời Lê sơ, ruộng tư càng phát triển, 
ngày càng phát triển. 

Hỏi: Thủ công nghiệp? Hình thành và phát b) Thủ công nghiệp 

triển các ngành nghề Phát triển ngành 
thủ công truyền nghề truyền thống, 
thống. 

Thời Lê sơ có các 
phường, xưởng sản 
xuất (Cục bách tác). 

Hỏi: Thương nghiệp? Chợ làng ngày càng c) Thương nghiệp 

dược mở rộng. Thăng Chợ phát triển. 
Long, trung tâm 
thương nghiệp hình 
thành từ thời Lý, đến 
Giảng: Đến thời Lê sơ, tình thời Lê sơ trở thành 
hình kinh tế đã phát triển mạnh đô thị buôn bán sầm 
mẽ hơn. uất. 

GV gọi 2HS lên vẽ sơ đồ các - Giống: đều có giai 4) Xã hội 
giai cấp, tầng lớp trong xã hội cấp thống trị và giai 
thời Lý - Trần và thời Lê sơ cấp bị trị với các tầng 


183 



(việc chuẩn bị được tiến hành ở 
nhà). 


Hỏi: Nhận xét về 2 sơ đồ đó? 


Giảng: Vậy, thời Lý - Trần 
quan hệ sản xuất phong kiến đã 
xuất hiện nhưng còn yếu ớt, 
đến thời Lê sơ, quan hệ đó 
được xác lập vững chắc. 

Hỏi: Giáo dục thi cử thời Lê sơ 
đạt những thành tựu nào? Khác 
gì thời Lý - Trần? 


Hỏi: Văn học thời Lê sơ tập 
trung phản ánh nội dung gì? 


lớp: quý tộc, địa chủ 
tư hữu (ở các làng 
xã), nông dân các 
làng xã, nô tì. 

- Khác: 

+ Thời Lý - Trần: 
tầng lóp vương hầu 
quý tộc rất đông đảo, 
nắm mọi quyền lực, 
tầng lóp nông nô, nô 
tì chiếm số đông 
trong xã hội. 

+ Thời Lê sơ: tầng 
lóp nô tì giảm dần về 
số lượng, tầng lóp địa 
chủ tư hữu rất phát 
triển. 

- Khác thòi Lý - 
Trần, thời Lê sơ tôn 
sùng đạo Nho. 

- Nhà nước quan tâm 
phát triển giáo dục 
(nhiều người đỗ Tiến 
sĩ: thời Lê Thánh 
Tông có tới 501 tiến 
sĩ). 

Thể hiện lòng yêu 
nước, niềm tự hào 
dân tộc, ca ngợi thiên 
nhiên cảnh đẹp quê 
hương, ca ngợi nhà 
vua. (Nguyễn Trãi, 
Lê Thánh Tông và 
hội Tao đàn). 


Phân chia giai cấp 
ngày càng sâu sắc. 


5) Văn hóa, giáo 
dục, khoa học 
nghệ thuật 

- Quan tâm phát 
triển giáo dục. 


Vãn học yêu nước. 


184 



Hỏi: Nhận xét về những thành 

- Phong phú, đa dạng, 

- Nhiều công trình 

tựu khoa học, nghệ thuật thời 

có nhiều tác phẩm sử 

khoa học, nghệ 

Lê sơ? 

học, địa lí học, toán 
học... rất có giá trị. 

- Nghệ thuật kiến trúc 
điêu luyện, nhiều 
công trình lớn. 

thuật có giá trị. 


4. Củng cố 

• Lập bảng thống kê các tác phẩm vãn học, sử học nổi tiếng. 



Thời Lý 
(1010-1225) 

Thời Trần 
(1226-1400) 

Thời Lê sơ 
(1428-1527) 

Các tác 
phẩm văn 
học 

Bài thơ thần bất hủ 
(Bản tuyên ngôn độc 
lập lần thứ nhất). 

- "Hịch tướng sĩ văn" - 
Trần Quốc Tuấn. 

- "Tụng giá hoàn kinh 
sư" - Trần Quang 
Khải. 

- "Bạch Đằng giang 
phú" - TrUơng Hán 
Siêu 

- "Quân trung từ mệnh 

tập, Bình Ngô đại 
cáo, Chí Linh sơn 
phú..." - Nguyễn 

Trãi. 

- "Hổng Đức quốc 
âm thi tập, Quỳnh 
uyển cửu ca, cổ tâm 
bách vịnh..." - Lê 
Thánh Tông. 

Các tác 
phẩm sử 
học 


- "Đại Việt sử kí" - Lê 
Văn HUu. 

- "Đại Việt sử kí toàn 
thư" - Ngô Sĩ Liên 

- "Lam Sơn thực lục", 
"Hoàng triều quan 
Chế" 


• Lập bảng thống kê các bậc danh nhân ở thế kỉ XV. 


Tên 

Công lao 




185 

















Chương V 

ĐẠI VIỆT ở CÁC THẾ KỈ XVI-XVIII 


Bài 22 


Sự SUY YẾU CỦA NHẢ NUỎC 
PHONG KIẾN TẬP QUYỂN 

(THẾ KỈ XVI - XVIII) 

I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Sự sa đọa của triều đình phong kiến nhà Lê sơ, những phe phái dẫn đến 
xung đột về chính trị, tranh giành quyền lợi trong 20 năm. 

• Phong trào đấu tranh của nông dân phát triển mạnh ở đầu TK XVI. 

2. Tư tưởng 

• Tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân. 

• Hiểu được rằng: Nước nhà thịnh trị hay suy vong là do ở lòng dân. 

3. Kĩ nãng 

Đánh giá nguyên nhân suy yếu của triều đình phong kiến nhà Lê (kể từ TK 
XVI). 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

Lược đồ phong trào nông dân khởi nghĩa TK XVI. 


186 




c. TIEN TRINH DẠY - HỌC 

1. Ổn định lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 

Vãn hóa giáo dục, khoa học nghệ thuật thời Lê so đạt những thành tựu gì? 
Vì sao có được những thành tựu ấy? 

3. Bài mói 

GV liên hệ câu trả lời của học sinh: TK XV nhà Lê sơ đã đạt được nhiều 
thành tựu nổi bật về mọi mặt. Do đó, đây được coi là thời kì thịnh trị của nhà 
nước phong kiến tập quyền. Nhưng từ thế kỉ XVI trở đi, nhà Lê dần dần suy 
yếu. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Giảng: Trải qua các triều đại: 


I. Tình hình 

- Lê Thái Tổ: triều đình phong 


chính trị - xã hội 

kiến vững vàng, kinh tế ổn 


1. Triều đình nhà 

định. 

- Lê Thánh Tông: chế độ phong 
kiến đạt đến thời kì cực thịnh. 

- Thế kỉ XVI, Lê Uy Mục, Lê 
Tương Dực lên ngôi —» nhà Lê 
suy yếu dần. 


Lê 

Hỏi: Nguyên nhân nào dẫn đến 

Vua quan không lo 

- Tầng lóp phong 

việc nhà Lê bị suy yếu? 

việc nước, chỉ hưởng 

kiến thống trị đã 

GV mở rộng thêm: Uy Mục bị 
giết, Tương Dực lên thay, bắt 

lạc xa xỉ, hoang dâm 
vô độ. 

Xây dựng lâu đài, 
cung điện tốn kém. 

HS đọc phần in 
nghiêng trong SGK. 

thoái hóa. 


187 




nhân dân xây Đại Điện và Cửu 
Trùng Đài to lớn và chỉ mải ăn 
chơi trụy lạc "Tướng hiếu dâm 
như tướng lợn" —> vua Lợn. 

Hỏi: Sự thoái hóa của các tầng 
lớp thống trị khiến triều đình 
phong kiến phân hóa như thế 
nào? 


Hỏi: Em có nhận xét gì về các 
vua Lê ở thế kỉ XVI so với Lê 
Thánh Tông? 


Nội bộ triều đình chia 
bè kéo cánh tranh 
giành quyền lực. 

+ Dưới triều Uy Mục: 
quý tộc ngoại thích 
nắm hết quyền bính. 

+ Dưới triều Tương 
Dực: tướng Trịnh 
Duy Sản gây thành 
phe phái mới đánh 
nhau liên miên. 

Kém về năng lực và 
nhân cách, đẩy chính 
quyền và đất nước 
vào thế tự suy vong. 


- Triều đình rối 
loạn. 


2) Phong trào 
khởi nghĩa của 
nông dân ở đầu 
thê kỉ XVI 


Hỏi: Sự suy yếu của triều đình 
nhà Lê dẫn đến hậu quả gì? 
Hỏi: Vì sao đời sống nhân dân 
cực khổ? 


Đời sống nhân dân 
cực khổ. 

Quan lại địa phương 
mặc sức tung hoành 
đục khoét của dân 
"dùng của như bùn 
đất... coi dân như cỏ 


a) Nguyên nhân 
Đời sống nhân dân 
cực khổ. 


rác". 

HS đọc phần in 
nghiêng 1. 


188 



Hỏi: Thái độ của nhân dân với 
tầng lớp quan lại thống trị như 
thế nào? 


- Mâu thuẫn giai 
cấp lên cao. 


Giảng: Chỉ lược đồ: từ năm 
1511, các cuộc khởi nghĩa nổ 
ra ở nhiều nơi: 


Mâu thuẫn: 

Nông dân - địa chủ 
Nông dân - Nhà nước 
phong kiến ngày 
càng gay gắt. 

Đó là nguyên nhân 
bùng nổ các cuộc 
khởi nghĩa. 


- Trần Tuân (1511) ở Hưng 
Hóa và Sơn Tây. 

- Lê Hy, Trịnh Hưng (1512) ở 
Nghệ An và phát triển ra Thanh 
Hóa. 

- Phùng Chương (1515) ở vùng 
núi Tam Đảo. 

- Trần Cảo (1516): 

Địa bàn hoạt động của nghĩa 
quân Trần Cảo ở Đông Triều 
(Quảng Ninh). Nghĩa quân cạo 
trọc đầu, chỉ để 3 chỏm tóc nên 
gọi là "quân ba chỏm". Nghĩa 
quân 3 lần tấn công vào kinh 
thành Thăng Long có lần khiến 
vua quan 

nhà Lê phải bỏ chạy vào Thanh 
Hóa. 


- Tiêu biểu là khởi 
nghĩa của Trần 
Cảo (1516) ở 
Đông Triều 

(Quảng Ninh). 


b) Kết quả - ý 
nghĩa 


Hỏi: Em có nhận xét gì về 
phong trào đấu tranh của nông 
dân TK XVI? 


Quy mô rộng lớn 
nhưng nổ ra lẻ tẻ, 
chưa đồng loạt. 


189 



Hỏi: Các cuộc khởi nghĩa bị 


Tuy thất bại nhưng 

thất bại nhưng có ý nghĩa như 


đã tấn công mạnh 

thế nào? 


mẽ vào chính quyền 



nhà Lê đang mục 



nát. 


4. Củng cố 

• Kể tên một số cuộc khởi nghĩa của nông dân đầu thế kỉ XVI? 

• Chỉ trên lược đồ những vùng hoạt động của phong trào nông dân thời bấy 
giờ? 


Bài 22 


Sự SUY YỂU CỦA NHẢ NUỎC 
PHONG KIẾN TẬP QUYỂN 

(THẾ KỈ XVI - XVIII) 


II. CÁC cuộc CHIẾN TRANH 
NAM - BẮC TRIỀU VÀ TRỊNH - NGUYÊN 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Tìm hiểu nguyên nhân các cuộc chiến tranh. 

• Hậu quả của các cuộc chiến tranh đối với dân tộc và sự phát triển của đất 
nước. 

2. Tư tưởng 

Bồi dưỡng cho HS ý thức bảo vệ sự đoàn kết thống nhất đất nước, chống mọi 
âm mưu chia cắt lãnh thổ. 

3. Kĩ nãng 

• Tập xác định các vị trí, địa danh và trình bày diễn biến của các sự kiện 
lịch sử trên bản đồ treo tường. 

• Đánh giá nguyên nhân dẫn đến nội chiến. 


190 






B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

• Bản đồ Việt Nam. 

• Tranh ảnh liên quan đến bài học. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Nhận xét về triều đình nhà Lê đầu TK XVI? 

• Nguyên nhân dẫn đến phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu TK 
XVI? Ý nghĩa? 

3. Bài mói 

Phong trào khỏi nghĩa của nông dân ở đầu TK XVI chỉ là bước mở đầu cho 
sự chia cắt kéo dài, chiến tranh liên miên mà nguyên nhân chính là sự xung 
đột giữa các tập đoàn phong kiến thống trị. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Hỏi: Sự suy yếu của nhà Lê đã 

Triều đình phong 

1) Chiến tranh 

thể hiện như thế nào? 

kiến rối loạn, các phe 

Nam - Bắc triều 

- GV cùng HS từng bước tìm 
hiểu vì sao lại có sự hình thành 
Nam triều và Bắc triều. 

Giảng: Mạc Đăng Dung là một 

phái liên tục chém 
giết lẫn nhau. 

Năm 1527, Mạc 

võ quan dưới triều Lê. Lợi dụng 


Đãng Dung lập ra 

sự xung đột giữa các phe phái 


nhà Mạc —> Bắc 

—» tiêu diệt các thế lực và trở 


triều. 

thành Tể tướng —» năm 1527 
cướp ngôi lập nhà Mạc. 

Hỏi: Vì sao hình thành Nam 

Do Nguyễn Kim chạy 

Năm 1533, Nguyễn 

triều? 

vào Thanh Hóa lập 

Kim dấy quân ở 


một người thuộc dòng 

Thanh Hóa —> 


dõi nhà Lê lên làm vua. 

Nam triều. 


191 






- GV có thể sử dụng bản đồ 
Việt Nam chỉ rõ cho HS vị trí 
lãnh thổ của Nam triều và Bắc 
triều. 

Hỏi: Nguyên nhân dẫn đến 
chiến tranh phong kiến Nam - 
Bắc triều? 

- GV tường thuật sơ lược cuộc 
chiến tranh (kéo dài > 50 năm, 
diễn ra từ Thanh, Nghệ Tĩnh ra 
Bắc). 

Hỏi: Chiến tranh Nam - Bắc 
triều đã gây tai họa gì cho nhân 
dân ta? 


Hỏi: Em có nhận xét gì về tính 
chất của cuộc chiến tranh? 

(tập đoàn phong kiến tranh 
chấp, nông dân chịu cực khổ 
nhiều). 

GV đọc bài ca dao trong SGK. 


- Do mâu thuẫn giữa 
nhà Lê >< nhà Mạc. 


Gây tổn thất lớn về 
người và của: 

Năm 1570, rất 
nhiều người bị bắt 
lính, bắt phu. 

- Năm 1572 ở Nghệ 
An, mùa màng bị tàn 
phá, hoang hóa, bệnh 
dịch... 


-> Cuộc chiến 
tranh phi nghĩa. 


Hỏi: Kết quả cuộc chiến tranh? 


Chiến tranh chấm dứt nhưng 
hậu quả để lại rất nặng nề. Sau 
khi chấm dứt chiến tranh, Nam 
triều có giữ vững nền độc lập 
hay không? —> phần 2. 


Nãm 1592, Nam 
Triều chiếm được 
Thăng Long —> nhà 
Mạc rút lên Cao Bằng 
—> chiến tranh chấm 
dứt. 


192 



Hỏi: Sau chiến tranh Nam - 
Bắc triều, tình hình nước ta có 
gì thay đổi? 


GV nhấn mạnh việc Nguyễn 
Hoàng vào Thuận Hóa xây 
dựng cơ sở để đối địch với họ 
Trịnh. (GV dùng bản đồ Việt 
Nam chỉ vị trí Đàng Trong - 
Đàng Ngoài). 

Hỏi: Đàng Trong - Đàng Ngoài 
do ai cai quản? 

Hướng dẫn HS quan sát H48 
Giảng: Phủ chúa Trịnh rất rộng 
rãi và có tường bao bọc xung 
quanh. Bên trong và bên ngoài 
có nhiều nhà nhỏ, thấp để cho 
quân lính ở. Những cung điện 
bên trong xây cao 2 tầng, có 
nhiều cửa thoáng đãng. Các cửa 
đều đồ sộ nguy nga, tất cả đều 
bằng gỗ lim. 

GV chỉ bản đồ Việt Nam. 
Trong gần nửa thế kỉ, họ Trịnh 
và họ Nguyễn đánh nhau 7 lần. 


- Năm 1545, Nguyễn 
Kim chết, con rể là 
Trịnh Kiểm lên nắm 
binh quyền. 

Con thứ của 
Nguyễn Kim là 
Nguyễn Hoàng lo sợ, 
xin vào trấn thủ 
Thuận Hóa, Quảng 
Nam. 


- Đàng Ngoài: họ 
Trịnh xưng vương gọi 
là chúa Trịnh, biến 
vua Lê thành bù nhìn. 

- Đàng Trong: chúa 
Nguyễn cai quản. 


2) Chiến tranh 
Trịnh - Nguyễn 
và sự chia cắt 
Đàng Trong 
Đàng Ngoài 


- Chia đất nước: 
Đàng Trong, Đàng 
Ngoài. 


- Chiến tranh diễn 
ra hơn 50 năm, 7 
lần không phân 
thắng bại. 


193 



Quảng Bình và Nghệ An trở 
thành chiến trường ác liệt. Cuối 
cùng hai bên lấy sông Gianh 
làm ranh giới. 

Hỏi: Cuộc chiến tranh Trịnh - - Một dải đất lớn từ 
Nguyễn đã dẫn đến hậu quả Nghệ An đến Quảng 
như thế nào? Bình là chiến trường 

khốc liệt. 

- Dân ở hai bên sông 
Gianh phải chuyển đi 
nơi khác (đọc 2 câu 
thơ trong SGK). 

- Sự chia cắt Đàng - Hậu quả: Chia 
Trong - Đàng Ngoài cắt đất nước, gây 
kéo dài tới 200 năm, đau thương, tổn 
gây trở ngại cho giao hại cho dân tộc. 
lưu kinh tế, vãn hóa, 

làm suy giảm tiềm 
lực đất nước. 

Tính chất của cuộc chiến tranh Phi nghĩa, giành giật 
Trịnh - Nguyễn? quyền lợi và địa vị 

trong phe phái phong 
kiến, phân chia hai 
miền đất nước. 

Hỏi: Nhận xét về tình hình Không ổn định do 
chính trị - xã hội ở nước ta TK chính quyền luôn 
XVI - XVIII? luôn thay đổi và 

chiến tranh liên tiếp 
xảy ra, đời sống nhân 

_ dân rất khổ cực. _ 

4. Củng cố 

• Nêu hậu quả của cuộc chiến tranh Nam - Bắc Triều và sự chia cắt Đàng 
Trong - Đàng Ngoài? 

• Bài học lịch sử rút ra từ nội chiến ở thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII? 


194 




Bài 23 


KINH TỂ, VẢN HÓA THẾ KỈ XVI - XVIII 


I. KINH TẾ 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Sự khác nhau của kinh tế nông nghiệp và kinh tế hàng hóa ở 2 miền đất 
nước. Nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau đó. 

• Mặc dù chiến tranh phong kiến thường xuyên xảy ra và kéo dài nhưng 
kinh tế có những bước tiến đáng kể, đặc biệt là Đàng Trong. 

• Những nét lớn về mặt vãn hóa của đất nước, những thành tựu vãn học - 
nghệ thuật của ông cha ta, đặc biệt là vãn nghệ dân gian. 

2. Tư tưởng 

Tôn trọng, có ý thức giữ gìn những sáng tạo nghệ thuật của ông cha, thể 
hiện sức sống tinh thần của dân tộc. 

3. Kĩ nãng 

• Nhận biết được các địa danh trên bản đồ Việt Nam. 

• Nhận xét được trình độ phát triển của lịch sử dân tộc từ thế kỉ XVI - XVIII. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

Bản đồ Việt Nam, băng hình 36 phố phường. 

c. TIẾN TRÌNH DẠYHỌC 

1. Ổn định lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Thuật lại cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn? 

• Phân tích hậu quả của 2 cuộc chiến tranh Nam - Bắc Triều, Trịnh - 
Nguyễn? 

3. Bài mói 

Chiến tranh liên miên giữa 2 thế lực phong kiến Trịnh - Nguyễn gây biết bao 
tổn hại, đau thưong cho dân tộc. Đặc biệt, sự phân chia cát cứ kéo dài đã ảnh 


195 




hưởng rất lớn đến sự phát triển chung của đất nước. Tình hình kinh tế văn 
hoá có đặc điểm gì? 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Hỏi: Hãy so sánh kinh tế sản 
xuất nông nghiệp giữa Đàng 
Trong với Đàng Ngoài? 

GV chia bảng làm 2 phần 
hướng dẫn HS so sánh. 

Hỏi: Ở Đàng Ngoài, chúa 
Trịnh có quan tâm đến phát 
triển nông nghiệp không? 

- Chúa Trịnh không 
chăm lo khai hoang, 
đê điều. 

- Ruộng đất công bị 
cường hào đem cầm 
bán. 

1) Nông nghiệp 

Hỏi: Cường hào đem cầm bán 

Nông dân không có 

* Đàng ngoài 

ruộng công đã ảnh hưởng đến 

ruộng cày cấy nên: 

- Kinh tế nông 

sản xuất nông nghiệp và đời 

+ Mất mùa đói kém 

nghiệp giảm sút. 

sống nông dân như thế nào? Kể 

xảy ra dồn dập. 

- Đời sống nông 

tên một số vùng nhân dân gặp 
khó khăn? 

Hỏi: Ớ Đàng Trong chúa 
Nguyễn có quan tâm đến sản 
xuất không? 

Nhằm mục đích gì? 

+ Nhiều người bỏ 
làng đi noi khác. 

- Chúa Nguyễn ra sức 
khai thác vùng Thuận 

- Quảng để củng cố 
xây dựng cát cứ. 

- Mục đích: Xây 
dựng kinh tế giàu 
mạnh để chống đối 
lại họ Trịnh 

dân đói khổ. 

Hỏi: Chúa Nguyễn có biện 

- Cung cấp nông cụ, 

* Đàng Trong 

pháp gì để khuyến khích khai 

lưong ăn, lập thành 

- Khuyến khích 

hoang? 

làng ấp. 

- Ở Thuận Hóa, chiêu 

khai hoang. 


196 




Hỏi: Kết quả của chính sách 
đó? 


Hỏi: Chúa Nguyễn đã làm gì 
để mở rộng đất đai, xây dựng 
cát cứ? 


Hỏi: Phủ Gia Định gồm có 
mấy dinh? 

Thuộc những tỉnh nào hiện 
nay? 


tập dân lưu vong, tha 
tô thuế binh dịch 3 
năm, khuyến khích 
họ trở về quê cũ làm 
ăn. 

- Số dân đinh tăng 
126.857 suất. 

- Số ruộng đất tăng 
265.507 mẫu. 

- Đặt phủ Gia Định, 
mở rộng xuống vùng 
đất Mỹ Tho, Hà Tiên. 

- Lập thôn xóm mới ở 
đồng bằng sông Cửu 
Long. 

Gồm 2 dinh: 

- Dinh Trấn Biên 
(Đồng Nai, Bà Rịa, 
Vũng Tàu, Bình 
Dưong, Bình Phước). 

- Dinh Phiên Trấn 


- Đặt phủ Gia 
Định, lập làng 
xóm mới. 


Yêu cầu HS chỉ trên bản đồ 
Việt Nam ngày nay vị trí các 
địa danh nói trên. 

Hỏi: Hãy phân tích tính tích 
cực của chúa Nguyễn trong 
việc phát triển nông nghiệp? 


(Thành phố Hồ Chí 
Minh, Long An, Tây 
Ninh). 


Những biện pháp 
chúa Nguyễn thi 
hành có tác dụng 
thúc đẩy nông nghiệp 
Đàng Trong phát 
triển mạnh (nhất là 


197 



Hỏi: Sự phát triển sản xuất có 
ảnh hưởng như thế nào đến tình 
hình xã hội? 


Hỏi: Nhận xét sự khác nhau 
giữa kinh tế nông nghiệp Đàng 
Ngoài và Đàng Trong? 

Hỏi: Nước ta có những ngành 
nghề thủ công nào tiêu biểu? 
Hỏi: Ở thế kỉ XVII, thủ công 
nghiệp phát triển như thế nào? 
GV cần nhấn mạnh 2 nghề thủ 
công tiêu biểu nhất thời bấy giờ 
là gốm Bát Tràng và đường. 

Yêu cầu HS nhận xét H.51 về 
sản phẩm gốm Bát Tràng 


GV nhấn mạnh việc xuất hiện 
nhiều mặt hàng thủ công có giá 
trị được sản xuất ở các làng thủ 
công là những trung tâm thủ 
công nghiệp góp phần phát 
triển kinh tế đất nước. 


vùng đồng bằng sông 
Cửu Long năng suất 
lúa rất cao). 

- Hình thành tầng lóp 
địa chủ lớn chiếm 
đoạt ruộng đất. 
Nhưng nhìn chung 
đời sống nhân dân 
vẫn ổn định. 

Đàng Ngoài ngừng 
trệ. 

Đàng Trong còn phát 
triển 

Dệt lụa, rèn sắt, đúc 
đồng, làm giấy... 

- Làng thủ công mọc 
lên ở nhiều noi (SGK 
đã ghi rõ). 


HS thảo luận. 

Hai chiếc bình gốm 
rất đẹp: men trắng 
ngà, hình khối và 
đường nét hài hòa cân 
đối. Đây là một trong 
những sản phẩm được 
người nước ngoài rất 
thích. 


2) Sự phát triển 
của nghê thủ 
công và buôn bán 


- Thủ công nghiệp 
phát triển, xuất 
hiện các làng thủ 
công. 


198 



Yêu cầu HS kể tên những làng Gốm Bát Tràng, 
thủ công có tiếng ở nước ta thời phường Yên Thái, 
xưa và hiện nay mà em biết, phường Nghi Tàm... 

(Cho HS đánh dấu vị trí trên 
bản đồ). 

Hỏi: Hoạt động thương nghiệp Xuất hiện nhiều chợ, - Thương nghiệp 

phát triển như thế nào? phố xá và các đô thị. + Xuất hiện nhiều 

chợ, phố xá, các 
đô thị. 

Hỏi: Nhận xét về các chợ? Việc buôn bán, trao 

Xuất hiện nhiều chợ chứng tỏ đổi hàng hóa rất phát 

điều gì? triển. 

HS đọc "Một số 
người phương Tây..." 

Hỏi: Em có nhận xét gì về các - Đẹp, rộng, lát gạch, 
phố phường? - Phố phường xếp 

theo ngành hàng. 

GV có thể cho HS xem đoạn 
băng về 36 phố phường và chợ 
ngày nay. Cho HS nhận xét 
đoạn băng đó. 

Hỏi: Nơi em có những chợ, phố 
nào? 

Hỏi: Chúa Trịnh, chúa Nguyễn - Ban đầu tạo điều + Hạn chế ngoại 

có thái độ như thế nào trong kiện cho thương nhân thương, 

việc buôn bán với người nước châu Á, châu Âu vào 
ngoài? buôn bán, mở cửa 

hàng —» để nhờ họ 
mua vũ khí. 

- Về sau: hạn chế 
ngoại thương. 

Hỏi: Tại sao Hội An trở thành + Vì đây là trung 
thương cảng lớn nhất ở Đàng tâm buôn bán, trao 

Trong? đổi hàng hóa. 


199 



+ Gần biển thuận lợi 
cho các thuyền buôn 
nước ngoài ra vào. 

Nhận xét H52 trong SGK? 

(phố xá đông đúc, tấp nập, 
nhộn nhịp; thuyền bè qua lại 
đông đúc, thuận lợi và rất gần 
bờ). 

Hỏi: Vì sao đến giai đoạn sau, Họ sợ người phưong 
chính quyền Trịnh - Nguyễn Tây có ý đồ xâm 
chủ trưong hạn chế ngoại chiếm nước ta. 
thương? 

4. Củng cố 

• Nhận xét chung về tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ XVI - thế kỉ XVIII? 

• Đánh dấu vị trí các làng thủ công nổi tiếng, các đô thị quan trọng ở Đàng 
Ngoài và Đàng Trong. 

KINH TẾ, VĂN HÓA THỂ KỈ XVI - XVIII 

II. VĂN HÓA 

A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 

• Tuy Nho giáo vẫn được chính quyền phong kiến đề cao nhưng nhân dân 
trong làng xã luôn bảo tồn và phát huy nếp sống vãn hóa truyền thống 
của dân tộc. 

• Đạo Thiên Chúa được truyền bá vào nước ta đồng thời với việc thương 
nhân châu Âu đến nước ta tìm nguồn lợi và tài nguyên. Chữ Quốc ngữ ra 
đời xuất phát từ nhu cẩu truyền đạo của các giáo sĩ. 



200 





2. Tư tưởng 

• Hiểu được truyền thống văn hoá của dân tộc luôn phát triển trong bất kì 
hoàn cảnh nào? 

• Bồi dưỡng ý thức bảo vệ truyền thống vãn hóa dân tộc. 

3. Kĩ nãng 

Mô tả một lễ hội hoặc một vài trò choi tiêu biểu trong lễ hội của làng mình. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

Băng hình lễ hội. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Nhận xét tình hình kinh tế nông nghiệp Đàng Trong - Đàng Ngoài? 

• Tại sao trong TK XVII, ở nước ta xuất hiện một số thành thị? 

3. Bài mói 

Mặc dù tình hình đất nước không ổn định, chia cắt kéo dài nhưng nền kinh 
tế vẫn đạt mức phát triển nhất định. Bên cạnh đó, đời sống văn hóa tinh thần 
của nhân dân có nhiều điểm mới do việc giao lưu buôn bán với người 
phưong Tây được mở rộng. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Hỏi: Ở TK XVI - XVII, nước 

Nho giáo, Phật giáo, 

1) Tôn giáo 

ta có những tôn giáo nào? 

Đạo giáo. Sau thêm 
Thiên chúa giáo. 


Hỏi: Nói rõ sự phát triển của 

- Nho giáo vẫn được 

- Nho giáo: vẫn 

các tôn giáo đó? 

đề cao trong học tập, 
thi cử và tuyển lựa 
quan lại. 

duy trì, phổ biến. 


201 






- Phật giáo, Đạo giáo - Phật giáo, Đạo 

được phục hồi. giáo phát triển. 

Hỏi: Vì sao lúc này Nho giáo + Các thế lực phong 
không còn chiếm địa vị độc kiến tranh giành địa 
tôn? vị. 

+ Vua Lê trở thành 
bù nhìn. 

Hỏi: Ở thôn quê có những hình Hội làng: là hình thức 
thức sinh hoạt tư tưởng như thế sinh hoạt phổ biến 
nào? lâu đời trong lịch sử. 

Hỏi: Kể tên một số lễ hội mà 
em biết? 

Hỏi: Quan sát H53, bức tranh Buổi biểu diễn võ 
miêu tả cái gì? nghệ tại các hội làng. 

- Hình thức phong 
phú, nhiều thể loại: 
đấu kiếm, đua ngựa, 
thi bắn cung tên... 

- Biểu diễn nghệ 
thuật (3 người ở góc 
bên trái đang thổi kèn 
đánh trống) thể hiện 
nét vui tưoi, tinh thần 
lạc quan yêu đời. 

Hỏi: Hình thức sinh hoạt vãn - Thắt chặt tinh thần 
hóa đó có tác dụng gì? đoàn kết. 

- Giáo dục về tình yêu 
quê hưong đất nước. 

Hỏi: Câu ca dao "Nhiễu Lời dạy người dân 
điều..." nói lên điều gì? một nước phải biết 

Kể một vài câu ca dao có nội yêu thương, đoàn kết 
dung tương tự: giúp đỡ nhau. 

(Bầu ơi.... 

Một cây làm chẳng....) 


202 



Hỏi: Đạo Thiên chúa bắt nguồn 
từ đâu? Vì sao lại xuất hiện ở 
nước ta? 


- Cuối thế kỉ XVI, 
xuất hiện Đạo 
Thiên chúa. 


Hỏi: Thái độ của chính quyền 
Trịnh - Nguyễn đối với đạo 
Thiên chúa? 


- Bắt nguồn từ châu 
Âu. 

- TK XVI, các giáo sĩ 
phương Tây theo 
thuyền buôn truyền 
bá đạo Thiên chúa. 
Không hợp với cách 
cai trị dân nên tìm 
cách ngăn cấm. 


Hỏi: Chữ Quốc ngữ ra đời 
trong hoàn cảnh nào? 

GV nhấn mạnh vai trò của 
Alêchxăng đo Rốt. 


- Mục đích: truyền 
đạo. 


Hỏi: Vì sao trong một thời gian 
dài, chữ quốc ngữ không dược 
sử dụng? 

Hỏi: Theo em, chữ Quốc ngữ 
ra đời đóng vai trò gì trong quá 
trình phát triển văn hóa Việt 
Nam? 


Giai cấp phong kiến 
không sử dụng. 

—> Giai cấp phong 
kiến bảo thủ, lạc hậu. 
HS thảo luận. 

(Nhân dân ta không 
ngừng sửa đổi, hoàn 
thiện chữ Quốc ngữ 
nên chữ viết tiện lợi, 
khoa học, là công cụ 
thông tin rất thuận 
tiện, vai trò quan 
trọng trong vãn học 
viết). 

2 bộ phận: 

+ Văn học bác học. 

+ Văn học dân gian. 


2) Sự ra đời chữ 
Quốc ngữ 

- TK XVII, một số 
giáo sĩ phương 
Tây dùng chữ cái 
La tinh ghi âm 
tiếng Việt. 


Hỏi: Vãn học giai đoạn này 
bao gồm mấy bộ phận? 


3) Văn học và 
nghệ thuật dân 
gian 


203 



- Kể tên những thành tựu văn 
học nổi bật? 

GV nhấn mạnh bộ sử bằng thơ 
Nôm "Thiên Nam ngữ lục" dài 
hơn 8000 câu, rất giá trị. Đây là 
bộ diễn ca lịch sử có tinh thần 
dân tộc sâu sắc, sử dụng nhiều 
câu ca dao tục ngữ. 

Hỏi: Thơ Nôm xuất hiện ngày 
càng nhiều có ý nghĩa nhu thế 
nào đối với tiếng nói và vãn 
hóa dân tộc? 


Hỏi: Các tác phẩm bằng chữ 
Nôm tập trung phản ánh nội 
dung gì? 


Hỏi: Ở TK XVI - XVII, nuớc 
ta có những nhà vãn, nhà thơ 
nổi tiếng nào? 


- Nhận xét vai trò của họ đối 
với sự phát triển vãn học dân 
tộc? 


Vãn học chữ Nôm rất 
phát triển (truyện 
thơ....) 


- Khẳng định nguời 
Việt có ngôn ngữ 
riêng của mình. 

- Nền vãn học dân tộc 
sáng tác bằng chữ 
Nôm không thua kém 
bất cứ một nền vãn 
học nào khác. 

- Thể hiện ý chí tự 
lập tự cuờng của dân 
tộc. 

Ca ngợi hạnh phúc 
con nguời, tố cáo 
những bất công trong 
xã hội, sự thối nát 
của triều đình phong 
kiến. 

Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Đào Duy Từ. 

- HS đọc in nghiêng 
trong SGK. 

- Là nguời có tài, yêu 
nuớc thuơng dân, thơ 
văn mang tính triết lý 
sâu xa. Các tác phẩm 
của họ là di sản vãn 
hoá dân tộc. 


a) Văn học 


* Vãn học chữ 
Nôm phát triển. 


Tiêu biểu: 
Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Đào Duy 
Từ. 


204 



Hỏi: Em có nhận xét gì về văn 
học dân gian thời kì này? (thể 
loại, nội dung) 


Hỏi: Nghệ thuật dân gian gồm 
mấy loại hình? (điêu khắc và 
sân khấu) 

Hỏi: Những thành tựu của nghệ 
thuật điêu khắc? 


- Nhiều thể loại 
phong phú: truyện 
Nôm, truyện tiếu 
lâm, thơ lục bát, song 
thất lục bát. 

Nội dung: phản ánh 
tinh thần, tình cảm 
lạc quan yêu thuong 
con nguời của nhân 
dân lao động. 


Nét chạm trổ đơn 
giản, dứt khoát. 


Quan sát H54 và nhận xét? 

Bức tuợng do nghệ nhân 
Truơng Văn Thọ tạo ra năm 
1655. Tuợng cao 3m7, rộng 
2ml, khuôn mặt đẹp, cân đối 
hài hòa, giữa mỗi tay là một 
con mắt, đầu đội mũ hoa sen. 
Hỏi: Kể tên một số loại hình 
nghệ thuật dân gian mà em 
biết? 

Hỏi: Nội dung của nghệ thuật 
chèo, tuồng là gì? 


HS trả lời dựa vào 
phần in nghiêng 
SGK. 


- Phản ánh đời sống 
lao động cần cù, vất 
vả nhung đầy lạc 
quan. 

- Lên án kẻ gian 
nịnh, ca ngợi tình yêu 
thuơng con nguời. 


* Vãn học dân 
gian phát triển với 
nhiều thể loại 
phong phú. 


* Nghệ thuật dân 
gian. 

- Nghệ thuật điêu 
khắc 

+ Điêu khắc gỗ. 

+ Phật Bà Quan 
Âm. 


- Nghệ thuật sân 
khấu: chèo, tuồng 


205 



Văn học, nghệ thuật dân gian 
trong TK XVII, XVIII đã phát 
triển mạnh, có nhiều thành tựu 
quý báu. Đó là sự trỗi dậy 
mạnh mẽ sức sống tinh thần 
của nhân dân ta thời bấy giờ 
chống lại ý thức hệ phong kiến 
Nho giáo. 

4. Củng cố 

Hệ thống hóa các kiến thức đã học. 

Lưu ý: 

• Trong khi giảng bài này, GV có thể sử dụng băng hình về các hội làng, 
sưu tầm tranh ảnh về bức tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay. 
Sau đó, cho HS nhận xét. 

• Đối với những địa phưong hằng năm thường tổ chức lễ hội, GV hướng 
dẫn HS tìm hiểu, liên hệ di tích lịch sử ở địa phưong mình. (Đình thờ ai, 
có từ bao giờ, ngày diễn ra lễ hội....) 


ĐÁP ÁN CÂU 1 SGK (116) 


Kinh tế 

Văn hóa 

Nông nghiệp 

Công thương 
nghiệp 

Tôn giáo 

Chữ Quốc ngữ 

Văn học 
nghệ thuật 

-Đàng ngoài: trì 
trệ, bị kìm 
hãm. 

- Đàng Trong 
phát triển. 

- Thủ công 
nghiệp: xuất 
hiện nhiều làng 
thủ công. 

- Thương nghiệp: 
chợ, phố xá mọc 
nhiều, xuất hiện 
nhiều thành thị 
ven biển (Phố 
Hiến, Hội An). 

- Nho giáo. 

Đạo giáo. 

Phật giáo. 

Thiên chúa giáo. 

- Hội làng, sinh 
hoạt văn hóa 
dân gian phổ 
biến. 

- Ra đời vào TK 
XVII, nhưng còn 
rất hạn hẹp. 

- Văn học. 

+ Phần bác học: 
Nguyễn Bỉnh 
khiêm, Đào 

Duy Từ. 

+ Dân gian: 
truyện cười, 
truyện Trạng, 
thơ lục bát... 

- Nghệ thuật 

+ Điêu khắc gỗ. 

+ Sân khấu 
chèo, tuồng, 
hát ả đào. 


206 















Bài 24 


KHỎI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI 
THỂ KỈ XVIII 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Sự suy tàn, mục nát của chế độ phong kiến Đàng Ngoài đã kìm hãm sự 
phát triển của sức sản xuất, đời sống nhân dân khổ cực, đói kém, lưu 
vong. 

• Phong trào nông dân khởi nghĩa chống lại nhà nước phong kiến, tiêu biểu 
là khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu, Hoàng Công Chất. 

2. Tư tưởng 

Thấy rõ sức mạnh quật khởi của nông dân Đàng Ngoài, thể hiện ý chí đấu 
tranh chống áp bức bóc lột của nhân dân ta. 

3. Kĩ nãng 

Đánh giá hiện tượng đấu tranh giai cấp thông qua các tư liệu về phong trào 
nông dân. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

Lược đồ noi diễn ra các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài TK XVIII. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Lập bảng tóm tắt tình hình kinh tế, văn hóa nước ta ở các TK XVI - 
XVII? 

• Phân tích, đánh giá về tình hình vãn học ở thời kì này? 

3. Bài mói 

Ớ bài học trước, chúng ta đã thấy dưới quyền cai trị của chúa Trịnh ở Đàng 
Ngoài, nền sản xuất bị trì trệ, kìm hãm, không chăm lo phát triển. Tình trạng 


207 




đó kéo dài ắt dẫn tới cảnh điêu đứng, khổ cực của quần chúng nhân dân. Có 
áp bức, có đấu tranh, nông dân Đàng Ngoài đã vùng lên đấu tranh, lật đổ 
chính quyền họ Trịnh thối nát. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 



1) Tình hình 
chính trị 

Hỏi: Nhận xét về chính quyền 

Mục nát đến cực độ. 

* Chính quyền 

phong kiến Đàng Ngoài giữa 

+ Vua Lê là bù nhìn. 

phong kiến 

TK XVIII? 

+ Chúa Trịnh quanh 

- Mục nát đến cực 

GV nhấn mạnh: từ tầng lóp vua 
chúa, quan lại cho đến bọn 
hoạn quan đều ra sức ăn choi 
hưởng lạc, phè phõn, không 
còn kỉ cưong phép tắc. 

năm hội hè yến tiệc. 

+ Quan lại hoành 
hành, đục khoét nhân 

dân. 

HS đọc in nghiêng 

SGK 

độ. 

Hỏi: Chính quyền phong kiến 

Sản xuất nông 

* Hậu quả: 

mục nát dẫn đến hậu quả gì? 

nghiệp đình đốn. 

- Sản xuất sa sút. 

+ Sản xuất? 

- Đê điều võ liên tục, 
mất mùa, lụt lội 
thường xuyên xảy ra. 

- Nhà nước đánh thuế 
nặng, công thưong 
nghiệp sa sút. 


Hỏi: Nhân dân phải chịu cảnh 

Vì không đủ nộp thuế 


tô thuế nặng nề, bất công như 

mà phải bần cùng bỏ 


thế nào? 

cả nghề nghiệp (vì 
thuế son mà phải chặt 



208 






+ Đời sống nhân dân? 


GV nhấn mạnh: đây là nét đen 
tối trong bức tranh lịch sử nửa 
sau TK XVIII. 

Hỏi: Trước cuộc sống cực khổ 
ấy nhân dân có thái độ như thế 
nào? 

GV đưa lược đồ noi diễn ra các 
cuộc khởi nghĩa nông dân ở 
Đàng Ngoài TK XVIII. 

- Giải thích ký hiệu: Các con số 
để chỉ tên cuộc khởi nghĩa được 
gọi theo tên thủ lĩnh. Mở đầu là 
cuộc khởi nghĩa của Nguyễn 
Dưong Hưng. 

- GV giới thiệu lần lượt tất cả 
các cuộc khỏi nghĩa (nói ngắn 
gọn gồm niên đại, tên thủ lĩnh 
và noi hoạt động). 

Hỏi: Nhìn trên bản đồ, em 
có nhận xét gì về địa bàn của 
phong trào nông dân khởi 
nghĩa ở Đàng Ngoài? 


cây son, vì thuế vải 
lụa mà phải phá 
khung cửi...) 

Nhân dân bị đẩy tới 
mức đường cùng. 

+ Hàng chục vạn 
nông dân chết đói, 
đặc biệt năm 1740- 
1741 người chết đói 
nằm ngổn ngang, 
sống sót không còn 
một phần mười. 

+ Nhân dân bỏ làng, 
phiêu tán khắp noi. 

Vùng lên đấu tranh, 
các cuộc khởi nghĩa 
nổ ra liên tiếp. 


Lan rộng khắp đồng 
bằng và miền núi. 


- Đời sống nhân 
dân cực khổ 
thường xuyên xảy 
ra nạn đói. 


2) Những cuộc 
khởi nghĩa lớn 


- Địa bàn hoạt 
động rộng. 


209 



GV tường thuật: Cuộc khởi 
nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu 
tiêu biểu cho ý chí, nguyện 
vọng và khí thế của nông dân 
vào những năm 40 của TK 
XVIII. 

GV chỉ vùng Hải Hưng - giới 
thiệu về quê hưong của Nguyễn 
Hữu Cầu. Sau đó, chỉ địa bàn 
hoạt động ở vùng đồng bằng 
Hải Dưong, Hải Phòng, Kinh 
Bắc, Son Nam, Thanh Hóa, 
Nghệ An. Khẩu hiệu là "lấy 
của nhà giàu chia cho nhà 
nghèo" được dân nghèo khắp 
nơi ủng hộ. 

Đến khỏi nghĩa Hoàng Công 
Chất: GV chỉ vào vùng Sơn 
Nam rồi tường thuật hoạt động 
của nghĩa quân; giải thích lí do 
nghĩa quân chuyển lên vùng 
miền núi Tây Bắc hoạt động 
(do bị quân Trịnh đàn áp). 

Hỏi :Việc nghĩa quân chuyển 
địa bàn hoạt động có ý nghĩa 
gì? 


Hỏi: Nguyên nhân thất bại? 


Đánh dấu bước 
chuyển biến mới của 
phong trào là tinh 
thần đoàn kết giữa 
nông dân miền xuôi 
và miền núi 

- Các cuộc khởi nghĩa 
còn rời rạc, không 
liên kết thành một 
phong trào rộng lớn. 

- Họ Trịnh lần lượt 
dập tắt dễ dàng. 


- Tiêu biểu: khởi 
nghĩa Nguyễn Hữu 
Cầu, Hoàng Công 
Chất. 


210 



Ý nghĩa? 


- Ý nghĩa: 

+ Chính quyền 
phong kiến họ 
Trịnh lung lay. 

+ Tạo điều kiện 
cho nghĩa quân 

Tây Son tiến ra 
Bắc. 



+ Nêu cao tinh 

thần đấu tranh của 

nhân dân. 


4. Củng cố 

• Vì sao thế kỉ XVI - XVII diễn ra nhiều cuộc nổi dậy của nông dân? 

• Chỉ địa điểm các cuộc khỏi nghĩa trên lược đồ? 

• Các cuộc khỏi nghĩa đó có tác động như thế nào tới xã hội nước ta thời 
bấy giờ? 


Bài 25 


PHONG TRÀO TÂY SON 

I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong nửa sau TK 
XVIII, từ đó dẫn tới phong trào nông dân ở Đàng Trong mà đỉnh cao là 
cuộc khỏi nghĩa Tây Son. 

• Anh em Nguyễn Nhạc lập căn cứ Tây Son và sự ủng hộ của đồng bào Tây 
Nguyên. 

2. Tư tưởng 

Sức mạnh quật khởi, ý chí kiên cường của nhân dân chống lại ách áp bức 
bóc lột. 


211 






3. Kĩ nãng 

Sử dụng lược đồ kết hợp với tường thuật sự kiện. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

Lược đồ căn cứ địa của nghĩa quân Tây Sơn. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 

Nêu tình hình kinh tế, đời sống của nhân dân Đàng Ngoài ở TK XVIII? Tình 
hình ấy dẫn tới hậu quả gì? 

3. Bài mói 

GV liên hệ câu trả lời của HS: Tinh hình xã hội ở Đàng Trong vào lúc này 
cũng giống như ở Đàng Ngoài. Vì sao? Nhân dân ở cả hai miền đều bị 
phong kiến áp bức bóc lột. Chúng ta chuyển sang tìm hiểu cụ thể tình hình 
xã hội ở Đàng Trong. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Hỏi: Những biểu hiện nào 

- Chính quyền nặng 

1) Xã hội Đàng 
Trong nửa sau 
TK XVIII 

a) Tình hình xã 

chứng tỏ chính quyền họ 

nề phức tạp vì số 

hội 

Nguyễn ở Đàng Trong đi vào 

lượng quan lại tăng 

- Chính quyền họ 

con đường suy yếu và mục nát? 

quá mức; quan lại 

Nguyễn suy yếu, 


tuyển dụng bằng mua 
bán (tiền + lễ vật). 

- Tập đoàn Trương 
Phúc Loan lũng đoạn 
triều đình, nắm mọi 
quyền hành. 

mục nát. 


212 






Hỏi: Đoạn trích trên khiến em 
hình dung như thế nào về bọn 
quan lại thống trị? 

Hỏi: Còn đời sống nông dân 
thì sao? 


Hỏi: Đời sống của nông dân 
Đàng Trong có gì khác với 
nông dân Đàng Ngoài? 

- Vì sao? 


Hỏi: Sự mục nát của chính 
quyền họ Nguyễn dẫn đến 
những hậu quả gì đối với nông 
dân và các tầng lớp khác? 
Giảng: Phong trào nông dân 
Đàng Trong ở giai đoạn này 
phát triển mạnh, có rất nhiều 
cuộc khởi nghĩa nổ ra (cuộc 
khỏi nghĩa do một người tên 
Lành cầm đầu nổ ra 1695 ở 
Quảng Ngãi; cuộc khởi nghĩa 
của Lý Vãn Quang ở Đông Phố 
(Gia Định 1747). Nổi bật là 
cuộc khởi nghĩa của Chàng Lía. 
Hỏi: Một vài nét tiểu sử về 
Chàng Lía? 

GV đọc những câu ca, lời vè ca 
tụng Chàng Lía. 


HS đọc phần in 
nghiêng SGK. 

- Bị địa chủ cường 
hào lấn chiếm ruộng 
đất. 

- Nhân dân phải nộp 
thuế, nộp lâm thổ sản 
quý. 

Nông dân Đàng 
Trong sống cơ cực 
như nông dân Đàng 
Ngoài. 

Vì nông dân 2 miền 
đều bị giai cấp phong 
kiến bóc lột thậm tệ. 
Nỗi bất bình ngày 
càng dâng cao. Họ sẽ 
vùng dậy đấu tranh. 


- Đời sống nông 
dân cơ cực. 


b) Cuộc khởi 
nghĩa của chàng 
Lía 


- Nổ ra ở Truông 
Mây (Bình Định). 

- Chủ trương: 


213 



"Lấy của nhà giàu 
chia cho người 
nghèo". 


Hỏi: Cuộc khởi nghĩa tuy bị 
thất bại nhưng có ý nghĩa như 
thế nào? 


Hỏi: Trình bày hiểu biết của 
em về lãnh đạo khởi nghĩa Tây 
Sơn? 

Hỏi: Anh em Nguyễn Nhạc đã 
chuẩn bị những gì? 


Hỏi: Có nhà chép sử phong 
kiến cho rằng anh em Tây Sơn 
khởi nghĩa vì "đánh bạc thua 
trốn vào rừng làm giặc". Theo 
em, ý kiến đó đúng hay sai? 


GV chỉ bản đồ. 

Ầp Tây Sơn, quê hương của 3 
anh em Nguyễn Nhạc nằm giáp 
giữa vùng đất Bình Định với 


- Tinh thần đấu tranh 
quật cường của nông 
dân chống chính 
quyền họ Nguyễn. 

- Báo trước cơn bão 
táp đấu tranh giai cấp 
sẽ giáng vào chính 
quyền phong kiến 
nhà Nguyễn 

HS trả lời theo SGK. 


- Xây thành lũy, lập 
kho tàng, luyện nghĩa 
quân. 

- Khẩu hiệu "Lấy của 
người giàu chia cho 
người nghèo" 

HS thảo luận. 

(Đó chỉ là ý kiến 
xuyên tạc; anh em 
Tây Sơn khởi nghĩa vì 
căm giận sự thống trị 
tàn ác của chúa 
Nguyễn, khẩu hiệu 
của họ được nhân dân 
khắp nơi hưởng ứng). 


2) Khởi nghĩa 
Tây Sơn bùng nổ 

a) Lãnh đạo 

Nguyễn Nhạc, 
Nguyễn Huệ, 
Nguyễn Lữ 


b) Căn cứ 

Tây Sơn thượng 

đạo 

Tây Sơn hạ đạo 


214 



vùng rừng núi Tây Nguyên 
(nay thuộc tỉnh Gia Lai); nối 
liền 2 miền là sông Côn và 
đường bộ qua đèo An Khê 

- Căn cứ đầu tiên là vùng Tây 
Sơn thượng đạo (di tích còn lại 
trên núi ông Bình ông Nhạc 
thuộc huyện An Khê tỉnh Gia 
Lai ngày nay). Đây là cao 
nguyên có người Ba Na, người 
Kinh chung sống, nhân dân địa 
phương rất nhiệt tình ủng hộ. 

- Sau đó, nghĩa quân di chuyển 
xuống vùng đất thuộc huyện 
Tây Sơn tỉnh Bình Định ngày 
nay, gọi là Tây Sơn hạ đạo, lấy 
ấp Kiên Thành làm trung tâm. 
Hỏi: Vì sao anh em Nguyễn 
Nhạc lại đưa đại bản doanh 
xuống Tây Sơn hạ đạo? 


Hỏi: Những lực lượng tham gia 
cuộc khởi nghĩa? 


Hỏi: Em có nhận xét gì về lực 
lượng nghĩa quân Tây Sơn? 


Lực lượng lớn 
mạnh, mở rộng căn 
cứ khởi nghĩa. 

- Địa bàn gần vùng 
đồng bằng. 

- Đồng bào Chăm, 
đồng bào Ba-Na. 

- Nông dân nghèo, 
thợ thủ công, thương 
nhân. 

HS đọc "Một số giáo 
sĩ phương Tây..." 

(Lực lượng đông, có 
trang bị vũ khí, bênh 
vực quyền lợi cho 
người dân nghèo). 


c) Lực lượng 
Dân nghèo, đồng 
bào dân tộc. 


215 



4. Củng cố 



Theo em, cuộc khởi nghĩa Tây 

- Địa thế hiểm yếu, 


Sơn nổ ra có những thuận lợi 

rộng. 


gì? 

-Thời cơ: Chính 
quyền chúa Nguyễn 
suy yếu, lòng dân 
căm giận. Khởi nghĩa 
được sự ủng hộ rộng 
rãi của nhân dân. 



Bài 25 


PHONG TRÀO TÂY SON 


II. TÂY SƠN LẬT Đổ CHÍNH QUYÊN họ nguyên 
VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Các mốc quan trọng của phong trào Tây Sơn nhằm đánh đổ tập đoàn 
phong kiến phản động, tiêu diệt quân Xiêm, từng bước thống nhất đất 
nước. 

• Tài chỉ huy quân sự của Nguyễn Huệ. 

2. Tư tưởng 

Tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, những chiến công vĩ 
đại của nghĩa quân Tây Sơn. 

3. Kĩ nãng 

• Trình bày diễn biến phong trào Tây Sơn trên lược đồ. 

• Trình bày chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút trên lược đồ. 


216 





B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

• Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân 
xâm lược nước ngoài. 

• Lược đồ chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Trong nửa sau TK XVIII. 

• Trình bày trên lược đồ căn cứ địa của nghĩa quân Tây Sơn? 

3. Bài mói 

Sau khi xây dựng căn cứ, nghĩa quân Tây Sơn ngày càng vững mạnh, phát 
triển lực lượng nghĩa quân, 3 anh em Nguyễn Nhạc quyết tâm lật đổ chính 
quyền phong kiến thối nát, đánh đuổi quân Xiêm bảo vệ nền độc lập dân tộc. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

GV chỉ bản đồ: Thành Quy 


1) Lật đổ chính 

Nhơn (huyện An Khê tỉnh Bình 


quyền họ Nguyễn 

Định) 


* Hạ thành Quy 

GV kể chuyện: Nguyễn Nhạc 


Nhơn 

giả vờ bị bắt, bị nhốt vào cũi, 


- Tháng 9-1773 

rồi sai nghĩa quân khiêng vào 


nghĩa quân hạ 

thành nộp cho quân Nguyễn. 
Nửa đêm ông phá cũi đánh từ 
trong ra, phối hợp với quân Tây 
Sơn tiến công từ ngoài vào. Chỉ 
trong một đêm, nghĩa quân đã 
hạ được thành Quy Nhơn. 

GV đính niên đại 1773 trên địa 

(Táo bạo, dũng cảm, 

thành Quy Nhơn. 

danh Quy Nhơn ở bản đồ. 

thông minh, bất ngờ 
nên địch bị động). 



217 






Hỏi: Nhận xét cách hạ thành 
Quy Nhơn của Nguyễn Nhạc? 

- Thành Quy Nhơn thuộc về tay 
nghĩa quân đã có ý nghĩa gì? 

GV chỉ vùng từ Quảng Ngãi 
đến Bình Thuận, nghĩa quân đã 
làm chủ sau khi chiếm được 
thành Quy Nhơn. 

Hỏi: Biết tin Tây Sơn nổi dậy, 
chúa Trịnh có hành động gì? 

Hỏi: Tại sao Nguyễn Nhạc lại 
phải hòa hoãn với quân Trịnh? 


GV nêu bật tình huống rất hiểm 
nghèo của nghĩa quân theo bản 
đồ: Quân Trịnh vượt sông 
Gianh đánh Phú Xuân —» quân 
Nguyễn chạy vào Gia Định. 
Nghĩa quân Tây Sơn ở giữa có 
nguy cơ bị bao vây và tiêu diệt. 
Vì vậy kế sách tạm thời là hòa 
Trịnh - diệt Nguyễn. 

Từ năm 1776 - 1783, nghĩa 
quân 4 lần đánh vào Gia Định. 
Trong lần tiến quân thứ 2 (năm 
1777) Tây Sơn bắt giết được 


Lần đầu tiên nghĩa 
quân hạ được 1 thành 
lũy dinh thự của bọn 
quan lại, uy thế chính 
trị của chúng suy sụp; 
trái lại, uy thế của 
nghĩa quân tăng lên 
nhanh chóng. 

Phái mấy vạn quân 
vào đánh chiếm Phú 
Xuân (Huế). 

- Họ Nguyễn không 
chống nổi quân 
Trịnh phải vượt biển 
vào Gia Định. 

- Nghĩa quân Tây Sơn 
ở vào thế bất lợi: phía 
bắc có quân Trịnh, 
phía nam có quân 
Nguyễn. 


- Nãm 1774, mở 
rộng vùng kiểm 
soát từ Quảng 
Ngãi đến Bình 
Thuận. 


* Hòa hoãn với 
quân Trịnh. 


* Tiêu diệt quân 
Nguyễn. 


218 



chúa Nguyễn, chỉ có Nguyễn 
Ánh chạy thoát. 

GV đính niên đại 1783 vào Gia 
Định trên bản đồ. 


Hỏi: Theo em, vì sao cuộc khởi 
nghĩa lan nhanh và giành được 
thắng lợi? 


Hỏi: Vì sao quân Xiêm xâm 
lược nước ta? 


GV sử dụng lược đồ H.57 
phóng to chỉ đường tiến quân 
của quân Xiêm kéo vào Gia 
Định theo 2 hướng mũi tên: 2 
vạn quân thủy đổ bộ lên Rạch 
Giá (Kiên Giang), 3 vạn quân 
bộ xuyên qua Chân Lạp tiến 
vào Cần Tho. 


- Sức mạnh của nhân 
dân hưởng ứng cuộc 
khởi nghĩa, thể hiện 
lòng căm thù giai cấp 
phong kiến và sự 
đoàn kết dân tộc. 

- Tài trí của anh em 
Tây Son lãnh đạo 
phong trào. 

Nguyễn Ánh sang 
cầu cứu quân Xiêm. 
Vua Xiêm lợi dụng 
co hội này thực hiện 
âm mưu chiếm đất 
Gia Định. 


Năm 1783, chính 
quyền họ Nguyễn 
bị lật đổ. 


2) Chiến thắng 
Rạch Gầm - Xoài 
Mút (1785) 


a) Nguyên nhân 
Nguyễn Ánh sang 
cầu cứu quân 
Xiêm. 


Hỏi: Thái độ của quân Xiêm 
như thế nào khi vào nước ta? 


Hung hăng, bạo 
ngược nên nhân dân 
oán ghét. 


b) Diễn biến 
- Nãml784, quân 
Xiêm chiếm được 
miền tây Gia 
Định. 


219 



GV chỉ bản đồ địa danh Mỹ 
Tho (đại bản doanh của nghĩa 
quân), chọn khúc sông Tiền từ 
Rạch Gầm đến Xoài Mút làm 
trận địa quyết chiến. 

Hỏi: Vì sao Nguyễn Huệ lại 
chọn đoạn sông này? 


GV giới thiệu các kí hiệu chỉ 
thủy quân, bộ binh Tây Son, 
trình bày thế trận của Nguyễn 
Huệ theo bản đồ: Chiến thắng 


HS trả lời theo SGK. 
GV nói thêm các cù 
lao: Thới Son, Bốn 
Thôn, Bà Kiểu và hai 
bên bờ cây cỏ rậm 
rạp 


RG-XM. 


Tháng 1 - 1785 
Nguyễn Huệ chọn 
Rạch Gầm - Xoài 
Mút làm trận địa. 


- Thủy quân giấu quân trong 
các nhánh sông Rạch Gầm - 
Xoài Mút và sau các ngách của 
cù lao. 

- Bộ binh mai phục bên bờ và 
trên cù lao giữa sông. 

- Ngày 19-1-1785, Nguyễn Huệ 
dùng mưu nhử địch vào trận địa 
mai phục. Từ Mỹ Tho và ở các 
ngách của các cù lao, các 
nhánh sông đổ ra đánh phía 
trước mặt và vào bên sườn địch. 
Trong khi đó, phục binh ở hai 
bên bắn xả vào đoàn thuyền 
chiến. 

- GV trình bày kết quả. 


220 



GV đính niên đại 1785 vào 


c) Kết quả quân 

lược đồ H.57 phóng to (đoạn 


Xiêm bị đánh tan 

Rạch Gầm - Xoài Mút). 


- Ý nghĩa 

Hỏi: Chiến thắng Rạch Gầm - 

- Là một trong những 


Xoài Mút có ý nghĩa lịch sử 

trận thủy chiến lớn 


như thế nào? 

nhất. 



- Khẳng định sức 

- Đập tan âm mưu 


mạnh to lớn của 

xâm lược của nhà 


nghĩa quân, thiên tài 
quân sự của Nguyễn 

Xiêm. 


Huệ. 

- Khẳng định sức 


- Đập tan âm mưu 

mạnh của nghĩa 


xâm lược của phong 
kiến nhà Xiêm do 
Nguyễn Ánh dẫn 
đường. 

quân. 


4. Củng cố 

Các mốc niên đại đính trên lược đồ gắn với các sự kiện quan trọng nào? 
Ý nghĩa của từng sự kiện? 


Bài 25 


PHONG TRẢO TÂY SON 

III. TÂY SƠN LẬT Đổ 
CHÍNH QUYỂN HỌ TRỊNH 


A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 

Mốc niên đại gắn liền với hoạt động của nghĩa quân Tây Son đánh đổ chính 
quyền vua Lê, chúa Trịnh. 


221 





2. Tư tưởng 

Tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, những chiến công vĩ 
đại của nghĩa quân Tây Sơn. 

3. Kĩ nãng 

Trình bày diễn biến trận đánh trên bản đồ. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân 
xâm lược nước ngoài. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 

Dùng lược đồ để thuật lại chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút? Nêu ý nghĩa 
của sự kiện đó? 

3. Bài mói 

Sự mục nát, suy yếu của chính quyền phong kiến là nguyên nhân dẫn tới 
những cuộc đấu tranh của nhân dân. Sau khi tiêu diệt nhà Nguyễn ở phía 
Nam, Nguyễn Huệ quyết định đem quân tiêu diệt vua Lê - chúa Trịnh, tiến 
tới thống nhất đất nước. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Hỏi: Tình hình Đàng Ngoài 

Quân Trịnh đang 

1) Hạ thành Phú 

như thế nào? 

đóng ở Phú Xuân 

Xuân - Tiến ra 

- GV chỉ lược đồ: Năm 1786, 
Nguyễn Huệ cho quân đánh 
thành Phú Xuân. GV kể cho 
HS: Thủy quân Tây Sơn đã lợi 
dụng lúc nước thủy triều lên 
cao về đêm rồi cho chiến 

kiêu căng, sách nhiễu 
dân chúng. 

Bắc Hà diệt họ 
Trịnh 


222 






thuyền tiến sát vào thành, đại 
bác ở các chiến thuyền bắn phá 
kịch liệt vào thành, bộ binh 
xông lên giáp chiến với quân 
Trịnh. 

- GV nêu kết quả. 


Tháng 6-1786 hạ 
thành Phú Xuân. 


GV đính niên đại 1786 vào địa 
danh Phú Xuân trên lược đồ và 
nhấn mạnh: toàn bộ Đàng 
Trong đã thuộc về Tây Son. 

- Nhân co hội này, Nguyễn Huệ 
tiến thẳng ra Bắc. 

Hỏi: Vì sao Nguyễn Huệ lại 
nêu danh nghĩa "phù Lê diệt 
Trịnh"? 

GV chỉ bản đồ: Giữa năm 
1786, Nguyễn Huệ cho quân từ 
Phú Xuân đánh ra Thăng Long. 
Chúa Trịnh bị bắt. Chính quyền 
phong kiến họ Trịnh tồn tại hon 
200 năm đã bị sụp đổ, Nguyễn 
Huệ giao quyền cho nhà Lê, rút 
về Nam. 

Hỏi: Vì sao quân Tây Son tiêu 
diệt họ Trịnh nhanh chóng như 
vậy? 


GV đính niên đại 1786 vào địa 
danh Thăng Long trên lược đồ. 
Hỏi: Tình hình Bắc Hà sau khi 
quân Tây Son rút về Nam? 

GV chỉ lược đồ 3 vùng 3 anh 
em Tây Son chiếm giữ. 


Nhằm tập hợp dân 
chúng hưởng ứng, 
ủng hộ mình và nhiều 
người còn tưởng nhớ 
nhà Lê. 


- Nhân dân chán ghét 
nhà Trịnh, ủng hộ 
Tây Son. 

- Thế lực quân Tây 
Son đang mạnh. 


- Con cháu họ Trịnh 
nổi loạn. 

- Lê Chiêu Thống bạc 
nhược. 


Giữa năm 1786, 
Nguyễn Huệ ra 
Thăng Long lật đổ 
họ Trịnh. 


2) Nguyễn Hữu 
Chỉnh mưu phản 
- Nguyễn Huệ thu 
phục Bắc Hà 


223 



Nguyễn Nhạc (Trung ương 

- Nguyễn Hữu Chỉnh 


Hoàng đế) - Quy Nhơn. 

lộng quyền chống 


Nguyễn Huệ (Bắc Bình Vương) 

Tây Sơn. 


- Phú Xuân. 

Nguyễn Lữ (Đông Định 
Vương) - Gia Định. 

Hỏi: Trước tình hình đó, 

- Cử Vũ Vãn Nhậm 


Nguyễn Huệ đã có biện pháp 

ra Bắc diệt Chỉnh. 


gì? 

- Năm 1788, Nguyễn 


GV nhấn mạnh việc tiến quân 
ra Bắc lần II được nhiều sĩ phu 
nổi tiếng giúp đỡ. 

GV đính niên đại 1788 vào địa 

Huệ ra Bắc lần II 
(tiêu diệt Nhậm). 

1788 Nguyễn Huệ 

danh Thăng Long trên lược đồ. 


ra Bắc lần thứ 2 

Hỏi: Vì sao Nguyễn Huệ thu 

- Được nhân dân, 

thu phục Bắc Hà. 

phục được Bắc Hà? 

nhiều sĩ phu nổi tiếng 


Hỏi: Việc lật đổ các tập đoàn 

giúp đỡ. 

- Lực lượng Tây Sơn 
hùng mạnh. 

- Chính quyền phong 
kiến Trịnh - Lê quá 
thối nát. 

Xóa bỏ sự chia cắt 

* Ý nghĩa: Tiêu 

phong kiến họ Lê, họ Trịnh có 

đất nước - Đàng 

diệt chúa Nguyễn 

ý nghĩa gì? 

Trong và Đàng Ngoài 

ở Đàng Trong, lật 


- Đặt cơ sở cho việc 

đổ chính quyền Lê 


thống nhất lãnh thổ. 

- Trịnh ở Đàng 



Ngoài đặt cơ sở 
thống nhất lãnh 
thổ. 


224 



4. Củng cố 

• Sử dụng các mốc niên đại trên lược đồ theo trình tự thời gian để nêu diễn 
biến của phong trào Tây Sơn. 

• Nêu vai trò của Nguyễn Huệ trong phong trào Tây Sơn. 


Bài 25 


PHONG TRÀO TÂY SON 


IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Tài thao lược quân sự của Quang Trung và danh tướng Ngô Thì Nhậm. 

• Những sự kiện lớn trong chiến dịch phá quân Thanh, đặc biệt là đại thắng 
ở trận Ngọc Hồi - Đống Đa xuân Kỉ Dậu (1789). 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục lòng yêu nước và tự hào về trang sử vẻ vang của dân tộc ta trong 
cuộc đại phá quân Thanh xâm lược. 

• Cảm phục thiên tài quân sự Nguyễn Huệ. 

3. Kĩ nãng 

• Sử dụng lược đồ để thuật lại cuộc đại phá quân Thanh?. 

• Đánh giá tầm vóc lịch sử của sự kiện mùa xuân Kỉ Dậu (1789). 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

1. Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thê lực phong kiến và chống quân 
xâm lược nước ngoài. 

2. Lược đồ diễn biến trận đánh Ngọc Hồi - Đống Đa. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 
1. Ổn định lóp 


225 




2. Kiểm tra bài cũ 

• Nêu vắn tắt tiến trình cuộc khởi nghĩa Tây Sơn từ năm 1773-1788? 

• Phong trào Tây Sơn từ 1773 - 1788 đạt được những gì? 

3. Bài mói 

Các em có biết tại sao ngày mùng 5 Tết hằng năm lại trở thành nét đẹp vãn 
hóa truyền thống của người dân Hà Nội và người dân Việt Nam không? 

Với chiến thắng quét sạch 29 vạn quân Thanh ra khỏi bờ cõi, bảo vệ nền độc 
lập dân tộc, người dân Hà Nội tự hào vì chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa 
gắn liền với tên tuổi của vị anh hùng Quang Trung - Nguyễn Huệ. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Hỏi: Sau khi Nguyễn Huệ thu 

Sai người sang cầu 

1) Quân Thanh 

phục được Bắc Hà, vua Lê 
Chiêu Thống đã có hành động 

cứu nhà Thanh. 

xâm lược nước ta 

gì? 


a) Hoàn cảnh 

- Nhà Thanh có bỏ qua cơ hội 

Nhân cớ đưa quân về 

Lê Chiêu Thống 

này không? 

giúp vua Lê Chiêu 

sang cầu cứu nhà 


Thống, Càn Long 
thực hiện âm mưu 
xâm lược nước ta. 

Thanh. 

GV chỉ lược đồ H.57 


- Năm 1788, Tôn 

Năm 1788, nhà Thanh cử Tôn 


Sĩ Nghị đem 29 

Sĩ Nghị đem 29 vạn quân tiến 


vạn quân tiến vào 

vào nước ta chia làm 4 đạo 
(mũi tên trắng chấm đen). 

+ Đạo 1 do Tôn Sĩ Nghị chỉ 
huy từ Quảng Tây qua Lạng 
Sơn tiến vào. 

+ Đạo 2 theo đường Cao Bằng 
do Sầm Nghi Đống chỉ huy. 

+ Đạo 3 theo đường Tuyên 
Quang. 


nước ta. 


226 






+ Đạo 4 theo đường Quảng 
Ninh tiến vào Hải Dương. 

Hỏi: Em có nhận xét gì về sự 
chuẩn bị của quân Thanh cho 
cuộc xâm lược nước ta? 


Hỏi: Em có suy nghĩ gì về bè 
lũ Lê Chiêu Thống? 


Hỏi: Trước thế giặc mạnh, 
quân Tây Sơn đã hành động 
như thế nào? 


Chuẩn bị chu đáo. 

+ Lực lượng mạnh 
gồm bộ binh, kị binh, 
thủy binh. 

+ Được bè lũ Lê 
Chiêu Thống dẫn 
đường ủng hộ lương 
thực, quân nhu quân 
dụng. 

+ Tướng giặc là 
những tên tướng giỏi, 
hiếu chiến, hãm hở 
muốn "lập công lớn". 
-Vua bán nước hèn 
hạ, nhục nhã. 

- Chỉ vì quyền lợi cá 
nhân mà bán rẻ Tổ 
quốc, gây đau khổ 
cho nhân dân. 

- Rút khỏi Thăng 
Long. 

- Lập phòng tuyến 
Tam Điệp - Biện Sơn. 


b) Chuẩn bị của 
nghĩa quân 
Lập phòng tuyến 
Tam Điệp - Biện 
Sơn. 


GV chỉ bản đồ H.57 giới thiệu 
phòng tuyến Tam Điệp - Biện 
Sơn (vị trí, đặc điểm) 

Hỏi: Vì sao quân ta rút khỏi 
Thăng Long? Có ý kiến cho 
rằng quân Tây Sơn rút khỏi 
Thăng Long vì hèn nhát. Em có 
đồng ý với ý kiến đó không? 


Không phải do hèn 
nhát, sợ giặc. Đây là 
một kế hoạch sáng 
suốt và chu đáo. 


227 



Hỏi: Nhìn trên bản đồ, vì sao 
nghĩa quân lập phòng tuyến 
Tam Điệp - Biện Sơn? 


Hỏi: Thái độ của quân Thanh 
khi vào xâm lược nước ta như 
thế nào? (chủ quan, kiêu ngạo) 


+ Bảo toàn lực lượng 
(quân Thanh quá 
đông, hung hăng, 
quân ta chỉ có vài 
vạn). 

+ Làm kiêu lòng địch. 
+ Chờ thời cơ. 

- Phòng tuyến có 
chiều sâu, liên kết 
thủy bộ vững chắc. 

- Là bàn đạp cho 
quân Tây Sơn hội 
quân và tấn công ra 
Thăng Long diệt 
quân Thanh. 

HS trả lời theo SGK. 


Hỏi: Tại sao lúc lấy được chính 
quyền từ tay họ Trịnh, Nguyễn 
Huệ lại không lên ngôi mà bây 
giờ ông mới lên ngôi? 


Hỏi: Việc Nguyễn Huệ lên 
ngôi Hoàng đế có ý nghĩa gì? 


- Lúc tiến quân ra 
Bắc, Nguyễn Huệ lấy 
khẩu hiệu "phù Lê 
diệt Trịnh". 

- Bây giờ vua Lê bán 
nước, quân Thanh 
xâm lược nên Nguyễn 
Huệ lên ngôi là họp 
lòng người. 

- Tập hợp được lòng 
dân, tạo sức mạnh 
đoàn kết dân tộc. 


2) Quang Trung 
đại phá quân 
Thanh (1789) 

- Tháng 11-1788, 
Nguyễn Huệ lên 
ngôi Hoàng đế, 
niên hiệu là Quang 
Trung. 


228 



GV chỉ bản đồ H.57: mũi tên 
màu xanh là đường tiến quân 
của Quang Trung ra Bắc. Từ 
Phú Xuân ra Tam Điệp, Quang 
Trung vừa hành quân gấp, vừa 
bổ sung lực lượng, vừa động 
viên binh sĩ. 

GV chỉ địa danh Nghệ An-nơi 
Quang Trung mở cuộc duyệt 
binh lớn. 

Hỏi: Vì sao Quang Trung mở 
cuộc duyệt binh ở Nghệ An? 
GV chỉ địa danh Thanh Hóa - 
nơi Quang Trung đọc lời tuyên 
thệ (GV nên giải nghĩa từng 
câu cho HS hiểu). 

Hỏi: Nhận xét về lời tuyên thệ 
của Quang Trung? 


GV chỉ dãy núi Tam Điệp - đây 
là ranh giới giữa Ninh Bình và 
Thanh Hóa ngày nay. Tại đây, 
Quang Trung đã động viên 
tướng sĩ, khen ngợi kế hoạch 
của Ngô Thì Nhậm. 

Hỏi: Quang Trung dự định 
đánh quân Thanh vào thời gian 
nào? 


- Khẳng định chủ 
quyền của dân tộc và 
cho quân Thanh biết 
rằng nước ta có chủ. 


Đê’ lấy khí thế và tinh 
thần cho binh lính. 


Thể hiện tinh thần 
quyết tâm chống giặc 
ngoại xâm, bảo vệ 
độc lập dân tộc của 
quân Tây Sơn. 


229 



Hỏi: Vì sao Quang Trung 
quyết định tiêu diệt quân Thanh 
vào dịp Tết Kỉ Dậu? 


- Quân Thanh mới 
chiếm được Thăng 
Long dễ dàng nên 
còn chủ quan, kiêu 


Hỏi: Vua Quang Trung chuẩn 
bị cho cuộc đại phá quân Thanh 
như thế nào? 

GV chỉ bản đồ H.59: 5 đạo 
quân của Quang Trung (mũi 
tên màu xanh) từ Tam Điệp tiến 
ra Bắc. 

GV chỉ bản đồ H.59, chỉ vào 
cung Tây Long và nhấn mạnh: 
nơi đây từ Tôn Sĩ Nghị đến bọn 
tướng soái quân Thanh đang 
chúi đầu vào yến tiệc, hát 
xướng... 

GV tường thuật lược đồ. 


ngạo. 

- Vào dịp Tết, quân 
Thanh lơ là, không đề 
phòng —> quân 
địch bị bất ngờ. 


Vua Quang 
Trung tiến quân ra 
Bắc chia làm 5 
đạo. 


- Đêm 30 Tết vượt sông Gián 
Khẩu, tiêu diệt địch ở đồn tiền 
tiêu. 

- Đêm mồng 3 Tết, bí mật vây 
đồn Hà Hồi. Sau đó GV chỉ vị 
trí nơi quân ta tập kết ở phía 
nam Hà Hồi (cánh đồng Cung) 
trên bản đồ để chuẩn bị đánh 
đồn Ngọc Hồi. 


230 



+ GV chỉ cánh quân của đô đốc 
Bảo tập kết ở Đại Áng - phía 
tây nam Ngọc Hồi. 

- Ngày mồng 5 Tết, quân Tây 
Sơn không bao vây mà đánh 
mạnh ở mặt phía nam Ngọc 
Hồi, bịt hướng đông bắc bằng 
một cánh quân nghi binh, mở 
hướng tây bắc cho giặc chạy 
vào đầm Mực. GV chỉ mũi tên 
rút chạy của quân Thanh, tại 
đầm Mực quân của Đô đốc Bảo 
bố trí vây ép giặc ở hai mặt Bắc 
và Nam tiêu diệt hầu như toàn 
bộ quân địch. 

(GV nên nhấn mạnh cách tạo 
tấm lá chắn bằng gỗ quấn rơm 
tẩm nước để bảo vệ bộ binh). 
Hỏi: Chiến thắng Ngọc Hồi có 
ý nghĩa như thế nào? 


- Đây là vị trí quan 
trọng nhất của địch ở 
phía nam Thăng 
Long. 

- Cách đánh bất ngờ 
làm quân giặc hoảng 
loạn, khí thế chiến 
đấu của quân ta dâng 
cao như vũ bão. 


GV chỉ bản đồ: Trong khi quân 
Quang Trung đánh đồn Ngọc 
Hồi, mờ sáng mùng 5 Tết, đạo 
quân của Đô đốc Long tấn 
công đồn Khương Thượng - 
Đống Đa. 


231 



Hỏi: Tại sao quân Tây Sơn tấn 
công đồn Ngọc Hồi - Khương 
Thượng vào cùng một thời 
điểm là mùng 5 Tết? 


Quân Tây Sơn giáp chiến, đốt 
lửa thiêu cháy doanh trại giặc. 
Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử. 

- GV chỉ bản đồ hướng rút chạy 
của Tôn Sĩ Nghị (làm cầu phao, 
trốn sang Gia Lâm). 

- GV nêu kết quả chiến thắng. 


Hỏi: Suốt 17 năm (1771-1789) 
chiến đấu, phong trào Tây Sơn 
đã thu được những kết quả to 
lớn nào? 


Hỏi: Vì sao quân Tây Sơn giành 
được nhiều thắng lợi như vậy? 


232 


Thể hiện sự chỉ đạo 
của Quang Trung là 
các đạo quân phải 
hiệp đồng tác chiến, 
nếu đánh cùng một 
lúc thì Tôn Sĩ Nghị sẽ 
bối rối không kịp 
điều quân tiếp viện 
cho mặt trận phía 
nam được. 


- Lật đổ các tập đoàn 
phong kiến Nguyễn, 
Trịnh, Lê. 

- Xóa bỏ sự chia cắt 
đất nước, lập lại 
thống nhất. 

- Đánh tan quân xâm 
lược Xiêm, Thanh, 
bảo vệ Tổ quốc. 

- Sự ủng hộ, hưởng 
ứng của nhân dân. 

- Sự lãnh đạo tài tình 
của vua Quang Trung 


Trong 5 ngày đêm 
(30 tết đến mùng 5 
Tết Kỉ Dậu) 
Quang Trung quét 
sạch 29 vạn quân 
Thanh. 

3) Nguyên nhân 
thắng lợi và ý 
nghĩa lịch sử của 
phong trào Tây 
Sơn 

a) Ý nghĩa 

- Lật đổ các tập 
đoàn phong kiến. 

- Đặt cơ sở thống 
nhất nước. 

- Đánh đuổi ngoại 
xâm. 

b) Nguyên nhân 

- Nhân dân ủng 
hộ. 



và bộ chỉ huy nghĩa 
quân. 

Hỏi: Nhận xét về Quang - Tiến hành cuộc - Quang Trung và 
Trung? hành quân thần tốc bộ chỉ huy lãnh 

(từ Phú Xuân ra đạo tài tình. 

Nghệ An). 

- Tiên đoán ngày 
mùng 7 Tết khao quân. 

- Nghệ thuật chỉ đạo 
chiến tranh: thần tốc, 
bất ngờ, táo bạo, chỉ 
đạo và tổ chức chiến 
đấu hết sức co động. 

GV nhấn mạnh thắng lợi đại 
phá quân Thanh: giữ vững độc 
lập dân tộc, một lần nữa đập 
tan cuồng vọng xâm lược của 
các đế chế quân chủ phưong 
Bắc. 

4. Củng cố 

• Trình bày trên lược đồ chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa? 

• Ý nghĩa lịch sử của sự kiện xuân Kỉ Dậu (1789)? 

Bài 26 I QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NUỎC 

A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 

Thấy được việc làm của Quang Trung (về chính trị, kinh tế, vãn hóa) đã góp 
phần tích cực ổn định trật tự xã hội, bảo vệ Tổ quốc. 


233 






2. Tư tưởng 

Biết ơn người anh hùng áo vải Quang Trung. 

3. Kĩ nãng 

Bồi dưỡng năng lực đánh giá nhân vật lịch sử. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

• Anh tượng đài Quang Trung. 

• Sưu tầm tranh ảnh, câu chuyện về người anh hùng Quang Trung. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Trình bày trên bản đồ "Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa" của Quang 
Trung? 

• Vì sao Quang Trung đánh tan được quân Thanh? 

3. Bài mói 

Tên tuổi và công lao của anh hùng Quang Trung - Nguyễn Huệ không chỉ 
gắn liền với những chiến công lừng lẫy về quân sự mà còn rất tài ba trong 
việc xây dựng đất nước. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Hỏi: Vì sao sau khi đánh đuổi 

- Do chiến tranh liên 

1. Phục hồi kinh 

giặc ngoại xâm, lật đổ chính 

miên, đất nước bị tàn 

tế, xây dựng văn 

quyền phong kiến trong nước, 
Quang Trung lại chăm lo xây 
dựng kinh tế văn hóa? 

phá. 

- Nhân dân đói khổ 
—> Cần xây dựng 

kinh tế để nhân dân 
sống ấm no, đất nước 
giàu mạnh. 

hóa dân tộc 

Hỏi: Vì sao Quang Trung chú 
ý đến phát triển nông nghiệp? 

Là bộ phận chủ yếu 
và quan trọng nhất 

a) Nông nghiệp 


234 




Hỏi: Để phát triển nông 
nghiệp, Quang Trung đã có 
những biện pháp gì? Đạt kết 
quả ra sao? 


Hỏi: Nhận xét về chính sách 
phát triển nông nghiệp của 
Quang Trung? 


của nền kinh tế nước 
ta lúc đó. 

- Ban hành Chiếu 
khuyến nông. 

- Bãi bỏ hoặc giảm 
nhẹ tô thuế (mùa 
màng bội thu, đất 
nước thái bình). 

Chăm lo quyền lợi 
nông dân, khuyến 
khích họ trở về quê 
làm ăn, chia ruộng 
công bằng. 


Hỏi: Vua Quang Trung đã làm 
gì để phát triển công thưong 
nghiệp? 

Hỏi: Tại sao "mở cửa ải, thông 
chợ búa" thì công thưong 
nghiệp lại phát triển? 


- Buôn bán, trao đổi 
với nước ngoài. 

- Lưu thông hàng hóa 
trong nước đáp ứng 
nhu cầu tiêu dùng của 
dân. 


Hỏi: Quang Trung đã thi hành 
những biện pháp gì phát triển 
vãn hóa, giáo dục? 


Hỏi: Chiếu lập học nói lên hoài 
bão gì của Quang Trung? 


- Ban Chiếu lập học. 

- Chữ Nôm được đề 
cao, là chữ chính thức 
của Nhà nước. 

- Lập Viện Sùng 
chính 

Bồi dưỡng nhân lực, 
đào tạo nhân tài đóng 
góp xây dựng đất 
nước. 

HS dựa SGK trả lời. 


- Ban hành Chiếu 
khuyến nông. 

- Giảm tô thuế. 


b) Công thương 
nghiệp 

- Giảm thuế. 

- Mở cửa ải thông 
thưong chợ búa 


c) Văn hóa, giáo 
dục 

- Ban Chiếu lập 
học 


- Đề cao chữ Nôm. 

- Lập Viện Sùng 
chính. 


Hỏi: Viện Sùng chính đảm 
nhận vai trò gì? 


235 



Hỏi: Việc sử dụng chữ Nôm có 
ý nghĩa như thế nào? 


- Ý thức, tinh thần 
dân tộc sâu sắc của 
Quang Trung. 


GV nhấn mạnh trong lịch sử 
thời phong kiến nước ta chỉ có 
2 triều đại dùng chữ Nôm là 
triều Hồ và triều Quang Trung. 
Nguyễn Thiếp làm Viện trưởng 
Viện Sùng chính: quê ở Nghệ 
An, là sĩ phu nổi tiếng về đạo 
đức và uyên bác, được nhiều 
người trọng vọng. 

Hỏi: Những việc làm của 
Quang Trung có tác dụng gì? 


- Kinh tế được phục 
hồi nhanh chóng. 

- Xã hội dần dần ổn 
định. 


Hỏi: Nước nhà thống nhất, 
song vua Quang Trung gặp 
phải những khó khăn gì? 


Hỏi: Trước âm mưu của kẻ thù, 
Quang Trung đã có những 
chính sách gì? 

+ Quân sự 


- Phía bắc: Lê Duy 
Chỉ lén lút hoạt động 
ở biên giới Việt- 
Trung. 

- Phía nam: Nguyễn 
Ánh cầu viện Pháp và 
chiếm Gia Định. 


- Thi hành chế độ 
quân dịch. 

- Củng cố quân đội 
về mọi mặt, tạo chiến 
thuyền lớn. 


2) Chính sách 
quốc phòng, 
ngoại giao 

* Ấm mưu kẻ thù. 

- Phía bắc: Lê 
Duy Chỉ lén lút 
hoạt động. 

Phía nam: 
Nguyễn Ánh cầu 
viện Pháp. 

* Chủ trương của 
Quang Trung 

- Quân sự: củng cố 
quân đội. 


236 



+ Ngoại giao 


- Ngoại giao: 

+ Đường lối đối 
ngoại khéo léo. 


Hỏi: Để củng cố nền độc lập 
trong nước Quang Trung đã 
làm gì? 

Giảng: Quang Trung viết lời 
hịch kêu gọi nhân dân Quảng 
Ngãi, Quy Nhon đồng lòng 
hiệp sức diệt Nguyễn Ánh. 

Hỏi: Kế hoạch đánh Gia Định 
có thực hiện dược không? Vì 
sao? 

GV nhấn mạnh: Đây là tổn thất 
lớn cho triều đại Tây Son và 
cho cả đất nước, Quang Toản 
kế vị, bất lực không đập tan 
được âm mưu của Nguyễn 
Ánh. 

Mặc dù chính ngôi được 5 năm 
(1788-1792) nhưng công lao 
của người anh hùng Nguyễn 
Huệ đối với đất nước ta như thế 
nào? 


- Quan hệ mềm dẻo 
nhưng cưong quyết 
với nhà Thanh (nhà 
Thanh công nhận là 
"quốc vưong") 

- Dẹp bọn Lê Duy 
Chỉ ở Cao Bằng. 

- Tiêu diệt Nguyễn 
Ánh, lấy lại Gia Định. 


Ngày 16 - 9 - 1792, 
Quang Trung đột 
ngột qua đời. 


- Có công thống nhất 
đất nước. 

- Đánh đuổi quân 
xâm lược (Xiêm, 
Thanh) giữ vững nền 
độc lập. 

- Củng cố - ổn định 
kinh tế, chính trị, vãn 
hóa. 


+ Tiêu diệt nội 
phản. 


Ngày 16-9-1792, 
Quang Trung qua 
đời. 


237 



Hướng dẫn HS quan sát H.60. 

Tượng đài Quang Trung nằm 
trên khu gò Đống Đa, đường 
Tây Sơn (Hà Nội). Hình ảnh 
người anh hùng áo vải hiên 
ngang, dũng cảm như sừng 
sững đứng giữa đất trời, tiêu 
biểu cho khí thế đấu tranh anh 
dũng của dân tộc Việt Nam. 

4. Củng cố 

Tóm tắt sự nghiệp, cuộc đời của vua Quang Trung? Từ đó nêu cảm nghĩ về 
ông? 


TƯ LIỆU THAM KHẢO 

GV có thể kể chuyện cho HS : “Một chiều đầu thu, vua Quang 
Trung đang ngồi bỗng thấy hoa mát, sầm tối mặt mũi, mê man bất 
tỉnh. Người xưa gọi đó là chứng "huyền vận", ngày nay y học gọi là tai 
biến mạch màu não. Khi tỉnh dậy được, nhà vua triệu trốn thủ Nghệ 
An Trần Quang Diệu về triều bàn việc thiên đô ra Nghệ An. Nhưng 
việc chưa giải quyết xong thì bệnh tình nhà vua đã nguy kịch. Trước 
khi mốt, nhà vua dặn Trần Quang Diệu và các quần thổn: Ta mở 
mang bò cõi, khai thác đốt đai... Nay đau ốm, tốt không khỏi được. 
Thái tử (Nguyễn Quang Toàn) là người có tư chốt nhưng tuổi còn nhỏ. 
Ngoài thì có quân Gia Định (Nguyễn Ánh) là quốc thù, mà Thái Đức 
(Nguyễn Nhạc) thì tuổi già, cáu yên tqm bợ, không toan tính cài lo về 
sau. Khi ta chết rồi, nội trong 1 tháng phải chôn cốt, việc tang làm lao 
thào thôi. Lũ ngươi nên hợp sức mà giúp Thái tử sớm thiên đô về Vĩnh 
Đô (Vinh ngày nay) để khống chế thiên hq. Bằng không, quân Gia 
Định kéo đến thì các ngươi không có chỗ chôn đâu! 

Ngày 29-7 năm Nhâm Tý (1792) vào khoảng 11 giò khuya, Quang 
Trung tử trần, ở ngôi 5 năm, thọ 40 tuổi.,.”. 

(Trích "Các triều đại Việt Nam") 


238 




Chương VI 

VIỆT NAM NỬA ĐẦU THE KỈ XIX 


Bài 27 


CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHẰ NGUYÊN 

I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền. Các vua Nguyễn thuần 
phục nhà Thanh và khước từ mọi tiếp xúc với các nước phương Tây. Các 
ngành kinh tế thời Nguyễn còn nhiều hạn chế. 

2. Tư tưởng 

Chính sách của triều đình không phù hợp với yêu cầu lịch sử, nền kinh tế, xã 
hội không có điều kiện phát triển. 

3. Kĩ nãng 

Phân tích nguyên nhân các hiện trạng chính trị - kinh tế thời Nguyễn. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 


Bản đồ Việt Nam. 

Lược đồ các đơn vị hành chính Việt Nam thời Nguyễn (từ năm 1832). 
Tranh ảnh về quân đội nhà Nguyễn. 


239 




c. TIEN TRINH DẠY - HỌC 

1. Ổn định lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 

Quang Trung đã có những chính sách và biện pháp gì để phục hồi kinh tế, 
ổn định xã hội, phát triển vãn hóa dân tộc? 

3. Bài mói 

Vua Quang Trung mất đi là một tổn thất lớn cho cả nước. Thái tử Quang 
Toản lên ngôi đã không đập tan được âm mưu xâm lược của Nguyễn Ánh. 
Triều Tây Sơn tồn tại được 25 năm (1778 - 1802) thì sụp đổ. Chế độ phong 
kiến nhà Nguyễn được thiết lập. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

GV giới thiệu cho HS tình hình 


1) Nhà Nguyễn 

triều Tây Sơn sau khi Quang 


lập lại chê độ 

Trung mất: Quang Toản không 
đủ sức gánh vác công việc đất 
nước; Nguyễn Nhạc chịu an 
phận, không lo việc nước về 

sau. 

Hỏi: Nhân cơ hội triều Tây Sơn 
suy yếu, Nguyễn Ánh đã có 
hành động gì? 

GV sử dụng bản đồ Việt Nam 
tường thuật trận chiến Nguyễn 
Ánh đánh đổ Tây Sơn. 

Đem thủy binh ra lấn 
dần vùng đất của Tây 
Sơn. 

phong kiến tập 
quyền 

Hỏi: Nhà Nguyễn đã làm gì để 

- Đặt niên hiệu Gia 

Năm 1802, 

lập lại chế độ phong kiến tập 

Long, chọn Phú Xuân 

Nguyễn Ánh đặt 

quyền? 

làm kinh đô. 

niên hiệu Gia 


- Năm 1806 lên ngôi 

Long, chọn Phú 


Hoàng đế. 

Xuân (Huế) làm 
kinh đô. 


240 




Nhìn trên lược đồ các đơn vị 
hành chính Việt Nam thời 
Nguyễn, kể tên một số tỉnh và 
phủ trực thuộc. 

Hỏi: Em có nhận xét gì về cách 
tổ chức đơn vị hành chính dưới 
triều Nguyễn? 


Hỏi: Vua Gia Long chú trọng 
củng cố luật pháp như thế nào? 


Hỏi: Nhà Nguyễn đã thi hành 
những biện pháp gì để củng cố 
quân đội? 

Giảng: Nhân dân phải đi phu, 
đi lính để xây dựng những 
thành trì nguy nga, tráng lệ. 

GV hướng dẫn HS quan sát 
H. 62,63: 

+ Quan võ thời Nguyễn mình 
mặc áo bào ngồi trên lưng 
ngựa, có lọng che rất oai phong. 


- Vua trực tiếp nắm 
mọi quyền hành từ 
trung ương đến địa 
phương. 

- Chia nước ta thành 
30 tỉnh và 1 phủ trực 
thuộc. 


Đây là lần đầu tiên 
trên một lãnh thổ 
thống nhất, các tổ 
chức hành chính được 
sắp đặt chính quy như 
vậy. 

Năm 1815 bộ 
"Hoàng triều hình 
luật" gồm 22 quyển 
với 398 điều luật đã 
được ban hành. Nội 
dung dựa hẳn vào bộ 
luật nhà Thanh. 

- Xây dựng thành trì 
vững chắc. 

- Lập hệ thống trạm 
ngựa từ Nam Quan 
đến Cà Mau. 


- Chia nước ta 
thành 30 tỉnh và 1 
phủ trực thuộc. 


- Năm 1815, nhà 
Nguyễn ban hành 
luật Gia Long. 


241 



+ Lính cận vê thời Nguyễn 
được trang bị đầy đủ về khí 
giới, quân phục đồng bộ. Điều 
đó chứng tỏ nhà nước quan tâm 
củng cố quân đội. 

Hỏi: Nhận xét về chính sách 
đối ngoại của nhà Nguyễn? 


Hỏi: Hậu quả của chính sách 
đó? 


•Ơ 0 Ì:Tình hình nền kinh tế nông 
nghiệp nước ta đầu TK XIX? 


Hỏi: Công cuộc khai hoang ở 
thời Nguyễn có tác dụng như 
thế nào? 

Hỏi: Mặc dù diện tích canh tác 
tăng thêm nhưng vẫn còn tình 
trạng nông dân lưu vong. Tại 
sao? 


Đóng cửa không tiếp 
xúc với nước ngoài 
nhưng lại thần phục 
nhà Thanh một cách 
mù quáng. 

Thúc đẩy nước Pháp 
chuẩn bị xâm lược 
nước ta. 

Nông nghiệp sa sút 
nghiêm trọng, đồng 
ruộng bỏ hoang nên: 

- Các vua Nguyễn 
chú ý việc khai hoang 
(Nguyễn Công Trứ 
chiêu mộ dân lưu 
vong khai phá miền 
ven biển) 

- Lập ấp, lập đồn 
điền. 

Tăng thêm diện tích 
canh tác. 

Vì: 

+ Ruộng đất còn bỏ 
hoang nhiều. 

+ Bọn địa chủ, cường 
hào vẫn cướp ruộng 
đất của nông dân. 


- Quan tâm và 
củng cố quân đội. 


- Đối ngoại: thần 
phục nhà Thanh. 


2) Kinh tê dưới 
triều Nguyễn 
a) Nông nghiệp 
- Chú trọng khai 
hoang. 


- Lập ấp, đồn điền. 


242 



Hỏi: Thời Nguyễn có quan tâm 
tu sửa đê điều không? 


+ Chế độ quân điền 
không còn tác dụng. 

- Đê điều không sửa 
sang. 


- Tại sao việc đắp đê lại gặp 
khó khăn như vậy? 


GV nhấn mạnh: Kinh tế nông 
nghiệp ngày càng sa sút, không 
phát triển được. 

Hỏi: Thủ công nghiệp thời 
Nguyễn có những đặc điểm gì? 


Hỏi: Qua nhận xét đó, em có 
suy nghĩ gì về tài năng của thợ 
thủ công nước ta đầu TK XIX? 


Hỏi: Mặc dù có nhiều tiềm lực 
nhưng vì sao thủ công nghiệp 
không phát triển được? 


- Tài chính thiếu hụt, 
nạn tham nhũng phổ 
biến —> hạn hán, lũ 
lụt xảy ra liên tiếp 
(như phủ Khoái 
Châu). 


- Lập nhiều xưởng 
sản xuất. 

- Ngành khai thác mỏ 
dược mở rộng. 

- Làng nghề thủ công 
ở nông thôn và thành 
thị phát triển. 

HS đọc phần in 
nghiêng. 

- Thông minh, cần cù, 
sáng tạo, tay nghề cao. 

- Bước đầu làm quen 
với một số thành tựu 
khoa học kĩ thuật mới 
ở phưong Tây. 

Vì: 

+ Thợ giỏi bị bắt vào 
các xưởng của nhà 
nước, mai một tài 
năng. 


- Đê điều không 
dược quan tâm tu 
sửa, nạn tham 
nhũng phổ biến. 


b) Thủ công 
nghiệp 


243 



+ Các mỏ khoáng sản 
khai thác thất thường 
và sa sút dần. 

+ Thợ thủ công phải 
nộp thuế sản phẩm 
nặng nề. 

HS đọc SGK. 


Hỏi: Em có nhận xét gì về hoạt 
động buôn bán trong nước? 


GV hướng dẫn HS quan sát 
H.64 SGK: Thưong cảng Hội 
An đông vui tấp nập, thuyền bè 
trên biển như mắc cửi. Gần bờ 
có những điếm canh quản lí các 
hoạt động buôn bán ven biển. 
Hỏi: Chính sách ngoại thưong 
của nhà Nguyễn được thể hiện 
như thế nào? 


GV nhấn mạnh: Mặc dù nền 
kinh tế có nhiều điều kiện để 
phát triển nhưng những chính 
sách phản động đó của nhà 
Nguyễn đã không đáp ứng được 
nhu cầu của lịch sử nền kinh tế, 
xã hội. 


- Buôn bán mở rộng ở 
các thành thị, thị tứ. 

- Phố chợ đông đúc, 
sầm uất, các mặt 
hàng phong phú. 


- Mở rộng buôn bán 
với các nước trong 
khu vực, nhất là 
Trung Quốc. 

- Hạn chế buôn bán 
với người phưong 
Tây. 


Thủ công nghiệp 
có điều kiện phát 
triển nhưng bị kìm 
hãm. 

c) Thương nghiệp 

- Nội thương: buôn 
bán phát triển. 


- Ngoại thương: 
hạn chế buôn bán 
với người phương 
Tây. 


244 



4. Củng cố 

• Những hạn chế trong việc cai trị đất nước của triều Nguyễn? 

• Hậu quả của những hạn chế đó? 


Bài 27 


CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHẢ NGUYÊN 

II. CÁC cuộc NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

Đời sống cơ cực của nông dân và nhân dân các dân tộc dưới triều Nguyễn là 
nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ hàng trăm cuộc nổi dậy trên khắp cả nước. 

2. Tư tưởng 

Hiểu được: triều đại nào để cho dân đói khổ thì tất yếu sẽ có đấu tranh của 
nhân dân chống lại triều đại đó. 

3. Kĩ nãng 

Xác định trên lược đồ địa bàn diễn ra các cuộc khởi nghĩa lớn. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

Lược đồ những nơi bùng nổ cuộc đấu tranh lớn của nhân dân chống vương 
triều Nguyễn nửa đầu TK XIX. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 

Nhà Nguyễn đã thành lập và củng cố nền thống trị như thế nào? 


245 




3. Bài mối 

Chính quyền phong kiến nhà Nguyễn thiết lập nhưng chưa quan tâm thực sự 
đến đời sống nhân dân. Nhà Nguyễn xóa bỏ những chính sách tiến bộ của 
triều Tây Sơn, ban hành những chính sách mới nhằm thiết chặt ách thống trị, 
duy trì nền kinh tế trong vòng bảo thủ, lạc hậu, cô lập với thế giới bên ngoài. 
Những chính sách bảo thủ đó đã ảnh hưởng đến đời sống nhân dân như thế 
nào và họ đã phản ứng ra sao? 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Hỏi: Dưới chính sách bảo thủ, 

Đời sống nhân dân 

1) Đời sống nhản 

của nhà Nguyễn, đời sống nhân 

(nhất là nông dân) 

dân dưới triều 

dân ta ra sao? Biểu hiện như thế 

ngày càng khổ cực. 

Nguyễn 

nào? 

- Địa chủ hào lí cướp 

Đời sống nhân dân 

GV nhấn mạnh: 

- Năm 1842, bão to ở Nghệ An 
làm đổ trên 4 vạn nóc nhà, hơn 
5000 người chết. 

- Năm 1849-1850, dịch lớn trên 
cả nước làm 60 vạn người chết. 

ruộng đất. 

Quan lại tham 
nhũng. 

- Tô thuế nặng nề, 
dịch bệnh, đói kém. 

cực khổ, nặng nề. 

Hỏi: Qua đoạn trích, em có 

HS đọc phần in 


nhận xét gì về chính quyền 
phong kiến nhà Nguyễn? 

nghiêng. 

- Quan lại từ trung 
ương đến địa phương 
ra sức đục khoét bóc 
lột nhân dân. 

- Xã hội loạn lạc, 
không còn kỉ cương 
phép nước. 



246 






Hỏi: Thái độ nhân dân với 
chính quyền phong kiến nhà 
Nguyễn? 

GV chỉ bản đồ các cuộc khởi 
nghĩa. Các con số là để chỉ tên 
cuộc khởi nghĩa được gọi theo 
tên thủ lĩnh. GV giới thiệu ngắn 
gọn các cuộc khởi nghĩa (thủ 
lĩnh, noi hoạt động). 

Hỏi: Nhìn trên lược đồ, em có 
nhận xét gì về địa bàn của các 
cuộc đấu tranh của nhân dân? 
Sau đó, GV đi sâu vào 3 cuộc 
khỏi nghĩa tiêu biểu. 


Căm phẫn, oán ghét 
nên họ vùng dậy đấu 
tranh. 


Quy mô rộng lớn 
khắp cả nước từ Bắc 
chí Nam. 


2) Các cuộc nổi 
dậy 


a) Khởi nghĩa 
Phan Bá Vành 


Hỏi: Trình bày hiểu biết của 
em về Phan Bá Vành? 

Hỏi: Nguyên nhân nào khiến 
Phan Bá Vành khởi nghĩa? 


GV tường thuật cuộc khởi 
nghĩa, chú ý nhấn mạnh: 

- Cuộc khởi nghĩa lan rộng 
nhanh chóng ra khắp các tỉnh 
Nam Định, Thái Bình, Hải 
Dưong, Quảng Ninh. 


- Người làng Minh 
Giám (Thái Bình). 

- Xuất thân nghèo. 
Nguyên nhân: 

- Sớm bất bình với 
giai cấp thống trị. 

- Năm 1821, nhân 
một nạn đói lớn ở 
Nam Định, Thái Bình 
—> ông kêu gọi khởi 
nghĩa. 


(1821-1827) 


- Căn cứ: Trà Lũ 
(Nam Định). 

- Năm 1827, quân 
triều đình bao vây. 
Khởi nghĩa bị đàn 
áp. 


247 



- Đầu năm 1827, quân triều 
đình theo các ngả về bao vây 
Trà Lũ. Trong lúc tình thế nguy 
khốn, Phan Bá Vành lại trì 
hoãn việc chuẩn bị đối phó. 
Tháng 3 năm ấy, quân triều 
đình tấn công dữ dội, vào đêm 
ông cho quân đào 1 con sông 
dài khoảng 800m để rạng sáng 
chạy ra biển nhưng súng bắn 
dữ, ông bị thưong và bị bắt, ông 
đã cắn lưỡi tự vẫn. 

- Đây là cuộc khởi nghĩa nông 
dân điển hình nhất nửa đầu TK 
XIX, dưới thời Nguyễn. 

Hỏi: Nông Văn Vân là ai? Vì 
sao ông nổi dậy khởi nghĩa? 

GV tường thuật khởi nghĩa, 
chú ý: 

- Khởi nghĩa lan rộng khắp 
miền núi Việt Bắc, liên hệ với 
các tù trưởng Mường và một số 
làng Việt ở trung du. 

- Bọn quan tỉnh bị bắt đã bị 
nghĩa quân thích vào mặt các 
chữ "quan tỉnh hay ăn hối lộ" 
rồi đuổi về. Nhiều quan chức 
nhà Nguyễn đã tự sát để khỏi bị 
nghĩa quân bắt. 

- Hai lần nhà Nguyễn đem 
quân đàn áp đều thất bại. Đến 
lần thứ 3 ông bị bao vây và chết 
trong rừng. 


HS trả lời theo SGK. 


b) Khởi nghĩa 
Nông Văn Vân 
(1833-1835) 

- Địa bàn: miền 
núi Việt Bắc. 


Năm 1835 khởi 
nghĩa bị dập tắt. 


248 



Hỏi: Nhận xét về khởi nghĩa 
của Nông Vãn Vân? 


Hỏi: Hãy cho biết một vài nét 
về Lê Vãn Khôi? 


Giải thích: Thổ hào là người có 
thế lực ở địa phương (miền núi) 
thời phong kiến. 

GV tường thuật: Năm 1833 Lê 
Vãn Khôi khởi binh chiếm 
thành Phiên An tự xưng là Bình 
Nam Đại nguyên soái, giết tên 
quan Bạch Xuân Nguyên. Cuộc 
khỏi nghĩa được nhân dân sáu 
tỉnh Nam Kì đều tham gia. 

- Viên tướng Thái Công Triều 
làm phản đầu hàng, Lê Văn 
Khôi bị cô lập. 

- Năm 1834 ông qua đời, con 
trai ông lên thay. Năm 1835 
cuộc khởi nghĩa bị đàn áp. 

Đây là cuộc khởi nghĩa tiêu 
biểu ở phía Nam, thu hút 
nghiều người tham gia. 

Hỏi: Cho biết một vài nét về 
Cao Bá Quát? 


Đây là cuộc đấu tranh 
rộng lớn và tiêu biểu 
nhất của các dân tộc 
thiểu số. 

Là một thổ hào ở Cao 
Bằng nhưng lại vào 
Nam khởi nghĩa. 


- Một nhà thơ lỗi lạc, 
một nho sĩ yêu nước. 

- Thông cảm, đau xót 
nỗi thống khổ của 
nhân dân, căm ghét 
chế độ nhà Nguyễn. 


c) Khởi nghĩa Lê 
Văn Khôi (1833 - 
1835) 


Năm 1834 Lê Vãn 
Khôi qua đời, con 
trai ông lên thay. 
Năm 1835 cuộc 
khỏi nghĩa bị đàn 
áp. 


d) Khởi nghĩa 
Cao Bá Quát 
(1854-1856) 


249 



GV tường thuật: Cao Bá Quát 
suy tôn một người chắt xa của 
vua Lê là Lê Duy Cự làm minh 
chủ, giương cao lá cờ "phù Lê" 
và định khỏi nghĩa ở Hà Nội, 
Bắc Ninh. Kế hoạch bị lộ nên 
khỏi nghĩa nổ ra sớm hơn dự 
tính. 

Đầu năml855, Cao Bá Quát hi 
sinh. Cuối nãml856, khởi 
nghĩa mới bị dập tắt. 

—> Đây là cuộc khởi nghĩa 
nông dân có sự tham gia tích 
cực của nhiều nho sĩ. 

Hỏi: Các cuộc khởi nghĩa trên 
có gì giống và khác nhau? 


* Giống: mục tiêu 
chống chính quyền 
phong kiến nhà 
Nguyễn. Kết quả: đều 
thất bại. 

* Khác: 

- Tính chất 

Khởi nghĩa Phan Bá 
Vành và Cao Bá Quát 
là khỏi nghĩa nông 
dân. Khởi nghĩa 
Nông Vãn Vân là 
khởi nghĩa dân tộc ít 
người. 

- Địa bàn hoạt động 

+ Khởi nghĩa Phan 
Bá Vành và Cao Bá 
Quát ở đồng bằng. 

+ Khởi nghĩa Nông 
Vãn Vân ở miền núi. 


Năm 1855, Cao Bá 
Quát hi sinh. Năm 
1856, khởi nghĩa 
bị dập tắt. 


- Người lãnh đạo: 

+ Phan Bá Vành: 


250 



Hỏi: Vì sao các cuộc khởi 

nông dân. 

+ Nông Vãn Vân: 
dân tộc Tày. 

+ Cao Bá Quát: nho 
sĩ. 

Thời gian: Cách xa 
nhau. 

- Phong trào nông 


nghĩa đều thất bại? 

dân tuy rầm rộ, rộng 


Hỏi: Các cuộc khởi nghĩa trên 

khắp nhưng rất phân 
tán, thiếu sự liên kết 
lực lượng. 

- Triều đình nhà 
Nguyễn đàn áp dã 
man các cuộc khỏi 
nghĩa. 

Thể hiện tinh thần 


chứng tỏ điều gì? 

đấu tranh anh dũng 


Hỏi: Hàng trăm cuộc nổi dậy 

của các tầng lóp nhân 
dân chống triều đình 
phong kiến nhà 
Nguyễn. 

- Cuộc sống của nhân 


chống nhà Nguyễn nói lên thực 

dân ngày càng khổ 


trạng xã hội bấy giờ như thế 

thêm. Mâu thuẫn giai 


nào? 

cấp trở nên sâu sắc. 



- Chính quyền phong 
kiến nhà Nguyễn sớm 
muộn sẽ nhanh chóng 
sụp đổ. 



4. Củng cố 

Tóm tắt những nét chính về các cuộc khỏi nghĩa lớn ở nửa đầu TK XIX? 


251 




sự PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HÓA DÂN TỘC 

(CUỐI THẾ KỈ XVIII - NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX) 

I. VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT 

A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Sự phát triển cao hơn của nền văn học dân tộc với nhiều thể loại phong 
phú, nhiều tác giả nổi tiếng. 

• Văn nghệ dân gian phát triển, các thành tựu về hội họa dân gian, kiến trúc. 

• Sự chuyển biến về khoa học, kĩ thuật: sử học, địa lí, y học, cơ khí đạt 
những thành tựu đáng kể. 

2. Tư tưởng 

• Trân trọng, nguỡng mộ, tự hào đối với những thành tựu vãn hóa, khoa học 
mà ông cha ta đã sáng tạo. 

• Góp phần hình thành ý thức, thái độ bảo vệ và phát huy các di sản vãn hóa. 

3. Kĩ nãng 

• Rèn luyện kĩ năng miêu tả thành tựu vãn hoá có trong bài học. 

• Quan sát, phân tích, trình bày suy nghĩ riêng về các tác phẩm nghệ thuật 
có trong bài học. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

Tranh, ảnh, tài liệu liên quan đến các thành tựu vãn hoá đuợc nêu trong bài 
học. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Đời sống của nhân dân ta duới thời Nguyễn? 


Bài 28 


252 




• Thuật lại các cuộc đấu tranh tiêu biểu của nhân dân chống lại triều đình 
nhà Nguyễn? Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử? 

3. Bài mói 

Mặc dù các cuộc khởi nghĩa liên tục bùng nổ vì những chính sách phản 
động lỗi thời của nhà Nguyễn, nền văn học, nghệ thuật phát triển mạnh mẽ 
hơn bao giờ hết. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Hỏi: Văn học dân gian bao 

- Tục ngữ, ca dao, hò, 

1) Văn học 

gồm những thể loại nào? 

vè. 

* Văn học dân 

Kể một vài tác phẩm mà em 

- Truyện Nôm dài, 

gian: tục ngữ ca 

biết? (truyện Trạng Quỳnh, 

truyện khôi hài, 

dao, truyện Nôm 

vè chàng Lía). 

tiếu lâm. 

dài... 


HS đọc SGK "Trải 

* Vãn học bác học 


qua nhiều thế kỉ... 

- Truyện Nôm: 


người phụ nữ". 

Truyện Kiều 

Hỏi: Trong thời kì này, nền văn 

GV tổ chức cho HS 

(Nguyễn Du). 

học nước ta có những tác giả, 

thảo luận để tự rút ra 


tác phẩm tiêu biểu nào? 

kết luận "Nguyễn Du 


- Trong các tác giả đó, ai là 
người tiêu biểu nhất? 

GV cho HS xem tác phẩm 
"Truyện Kiều" của Nguyễn Du, 
nhấn mạnh nội dung Truyện 
Kiều; Nguyễn Du là một trong 
những người được đánh giá là 
danh nhân vãn hóa thế giới. 
Trong số nhiều tác giả, tác 

là nhà thơ kiệt xuất 
nhất của thời kì này". 

Là sự xuất hiện của 


phẩm văn học, bạn nào phát 

hàng loạt nhà thơ nữ 


hiện ra điểm gì mới? 

nổi tiếng như Hồ 



253 




Hỏi: Hiện tượng này nói lên 
điều gì? 


- Em hãy trích dẫn vài câu hay 
một đoạn thơ của một trong các 
tác giả nói trên? 

Hỏi: Văn học thời kì này phản 
ánh nội dung gì? 


Hỏi: Tại sao văn học bác học 
thời kì này lại phát triển rực rỡ, 
đạt tới đỉnh cao như vậy? 


Hỏi: Vãn nghệ dân gian bao 
gồm những thể loại nào? 


Xuân Hương, Đoàn 
Thị Điểm... 

Cuộc đấu tranh của 
phụ nữ cho những 
quyền sống cơ bản... 


- Phản ánh sâu sắc 
cuộc sống xã hội 
đương thời. 

- Thể hiện tâm tư, 
nguyện vọng của 
nông dân. 

- Đây là giai đoạn 
khủng hoảng trầm 
trọng của chế độ 
phong kiến. 

- Là giai đoạn bão táp 
cách mạng, sôi động 
trong lịch sử. 

Vãn học phản ánh 
hiện thực, hiện thực 
xã hội thời kì này là 
cơ sở để vãn học phát 
triển mạnh. 

- Sân khấu: chèo, 
tuồng; quan họ, lí, 
hát dặm ở miền xuôi; 
hát lượn, hát xoan ở 
miền núi. 


- Quê em có những điệu hát 
dân gian nào? 


—> Phản ánh cuộc 
sống xã hội, 
nguyện vọng của 
nhân dân. 


2) Nghệ thuật 

* Vãn nghệ dân 
gian. 

- Sân khấu: chèo, 
tuồng. 


254 



* Giới thiệu dòng tranh Đông 
Hồ và cho HS xem một số bức 
tranh (Đánh vật, Chăn trâu thổi 
sáo, Bà Triệu...) 

Hỏi: Em có nhận xét gì về đề 
tài tranh dân gian? 


Nội dung của tranh "Chăn trâu 
thổi sáo": Đó là một ước mong 
của các chú bé chăn trâu: thổi 
sáo và thả diều ngoài đồng nội, 
một thú vui nói lên sự yêu đời 
và lạc quan và ước vọng thanh 
bình. 

Hỏi: Những thành tựu nổi bật 
về kiến trúc thời kì này? 

GV cho HS xem ảnh chùa Tây 
Phương (chùa Tây Phưong nay 
ở xã Thạch Xá, huyện Thạch 
Thất, tỉnh Hà Tây). Chùa do 
nhân dân thôn Nguyên Xá làm 
vào khoảng 1794. 

Hỏi: Em có nhận xét gì về 
nghệ thuật kiến trúc ở chùa Tây 
Phương? 

Giới thiệu cho HS biết chùa 
Tây Phương có 18 pho tượng 
La Hán với những phong cách 
khác nhau. Cho HS xem một số 
bức ảnh chụp một số bức tượng 
gỗ. Miêu tả kĩ một bức ảnh 


- Mang đậm tính dân 
tộc. 

- Phản ánh mọi mặt 
sinh hoạt và nguyện 
vọng của nhân dân. 


Kiểu kiến trúc đặc 
sắc, mái uốn cong 
kiểu cung đình tạo sự 
tôn vinh cao quý. 


*Tranh dân gian 
Dòng tranh Đông 
Hồ 


* Kiến trúc. 


255 



(tượng Tuyết sơn): nét mặt đăm 
chiêu, suy tưởng, từng vệt 
xương ngực nổi hằn, bàn tay 
bàn chân gày gò trơ ra từng đốt 
xương. Toàn thân tượng nói lên 
đây là một con người khổ hạnh, 
đang tập trung tâm trí cho việc 
tu luyện. 

- Cho HS xem ảnh chụp 9 đỉnh 
đồng lớn ở Huế. 

Hỏi: Em có nhận xét gì về 
nghệ thuật đúc đồng thời kì 
này? 

Hỏi: Hãy kể một số công trình 
kiến trúc, điêu khắc tiêu biểu 
mà em biết? 


Chùa Hương, chùa 
Thiên Mụ, Tượng 
thánh Trấn Võ... 


- Nghệ thuật tạc 
tượng, đúc đồng 
rất tài hoa. 

- Kiến trúc độc 
Iđáo. 


4. Củng cố 


• Nhận xét về vãn học - nghệ thuật thời kì này? 

• Cảm nhận về những thành tựu tiêu biểu của vãn học, nghệ thuật cuối thế 
kỷ XVIII, nửa đầu thế kỉ XIX? 


Bài 28 


Sự PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HÓA DÂN TỘC 

II. KHOA HỌC - KĨ THUẬT 


A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 


256 


Nhận rõ bước tiến quan trọng trong các ngành nghiên cứu, biên soạn lịch 
sử, địa lí và y học dân tộc. 





• Một số kĩ thuật phương Tây đã được người thợ thủ công Việt Nam tiếp 
thu nhưng hiệu quả ứng dụng chưa nhiều. 

2. Tư tưởng 

Tự hào về di sản và thành tựu khoa học của tiền nhân trong các lĩnh vực sử 
học, địa lí, y học; tự hào về tài năng sáng tạo của người thợ thủ công nước 
ta ở cuối TK XVIII - nửa đầu TK XIX. 

3. Kĩ nãng 

Khái quát giá trị những thành tựu đạt được về khoa học, kĩ thuật nước ta thời 
kì này. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

Tranh ảnh liên quan đến bài học. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Sự phát triển rực rỡ của vãn học Nôm cuối TK XVIII - nửa đầu TK XIX 
nói lên điều gì về ngôn ngữ và vãn hóa của dân tộc ta? 

• Nghệ thuật nước ta cuối TK XVIII - nửa đầu TK XIX đạt những thành 
tựu gì? 

3. Bài mói 

Cùng với sự phát triển của vãn học, nghệ thuật, khoa học - kĩ thuật ở nước ta 
thời kì này cũng đạt nhiều thành tựu rực rỡ, đặc biệt phải kể đến sự du nhập 
những kĩ thuật tiên tiến của phương Tây. Với chính sách bảo thủ, đóng kín 
của chế độ phong kiến, các ngành khoa học mới không thể phát triển mạnh 
được. 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

Hỏi: Trong thời kì này, sử học 

- Đại Nam thực lục 

1) Sử học, địa lí, y 

nước ta có những tác giả, tác 

(144 quyển) viết về 

học. 

phẩm nào tiêu biểu? 

những năm thống trị 

- Sử học: 


257 




GV nhấn mạnh: Lê Quý Đôn là 
nhà bác học lớn nhất của thế kỉ 
XVIII. 

Kể tên một số tác phẩm nổi 
tiếng của ông? 

GV kể chuyện về Lê Quý Đôn 
(người huyện Duyên Hà-Thái 
Bình), một người học giỏi nổi 
tiếng từ thuở nhỏ (6 tuổi biết 
làm thơ, có trí nhớ kì lạ, ham 
đọc sách). 

Hỏi: Những công trình nghiên 
cứu tiêu biểu về địa lý học? 

GV nhấn mạnh 3 tác giả lớn 
"Gia Định tam gia" trong địa lí 
học. 

- GV cho HS xem ảnh chân 
dung Lê Hữu Trác 
GV giới thiệu: Lê Hữu Trác 
xuất thân từ một gia đình nho 
học ở Hưng Yên thông cảm sâu 
sắc với cuộc sống cực khổ của 
nhân dân, ông từ bỏ con đường 
làm quan để trở thành thầy 
thuốc của nhân dân. 

Hỏi: Những cống hiến của ông 
đối với ngành y dược của dân 
tộc? 


của nhà Nguyễn. 

- Tác giả Lê Quý 
Đôn, Phan Huy Chú. 


HS trả lời theo SGK. 


- Phát hiện công dụng 
của 305 vị thuốc 
nam, 2854 phương 
thuốc trị bệnh. 

- Nghiên cứu sách 
"Hải Thượng y tông 
tâm lĩnh" (66 quyển). 


+ Đại Nam thực 
lục. 

+ Lê Quý Đôn 
Phan Huy Chú 


- Địa lý: 

Trịnh Hoài Đức. 
Lê Quang Định. 


- Y học: 

Lê Hữu Trác (Hải 
Thượng Lãn ông). 


258 



Hỏi: Những thành tựu về nghề 

- Kĩ thuật làm đồng 

2) Những thành 

thủ công? 

hồ và kính thiên vãn. 

tựu vê kĩ thuật 


- Máy xẻ gỗ, tàu thủy 

- Kĩ thuật làm 


chạy bằng máy hoi 

đồng hồ, kính thiên 


nước. 

văn, tàu thủy. 

Hỏi: Những thành tựu khoa 

- Nhân dân ta biết 


học - kĩ thuật phản ánh điều gì? 

tiếp thu những thành 
tựu khoa học kĩ thuật 
mới của các nước 
phưong Tây. 

- Nó chứng tỏ nhân 
dân ta có khả năng 
vưon mạnh lên phía 
trước, vượt qua được 
tình trạng lạc hậu 
nghèo nàn. 


Hỏi: Thái độ của chính quyền 

Triều Nguyễn với tư 


phong kiến nhà Nguyễn đối với 

tưởng bảo thủ, lạc 


sự phát triển đó? 

hậu đã ngăn cản, 
không tạo được cơ hội 
đưa nước ta tiến lên. 



4. Củng cố 

Nêu một số thành tựu vãn học, nghệ thuật và khoa học - kĩ thuật ở nước ta 
cuối TK XVIII - nửa đầu TK XIX? 


Bài 29 


ÔN TẬP CHƯONG V VẰ VI 


A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 

• Từ TK XVI - TK XVIII, tình hình chính trị có nhiều biến động: nhà nước 
phong kiến tập quyền thời Lê so suy sụp và nhà Mạc thành lập, các cuộc 


259 




chiến tranh phong kiến Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn; sự chia cắt 
Đàng Trong - Đàng Ngoài. 

• Phong trào nông dân khởi nghĩa bùng nổ và lan rộng, tiêu biểu là phong 
trào nông dân Tây Son. 

• Mặc dù tình hình chính trị đất nước có nhiều biến động, nhưng tình hình 
kinh tế, văn hóa vẫn có bước phát triển mạnh. 

2. Tư tưởng 

• Tinh thần lao động cần cù sáng tạo của nhân dân trong việc phát triển nền 
kinh tế, vãn hoá đất nước. 

• Tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc chống chế độ 
phong kiến thối nát, chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc. 

3. Kĩ nãng 

Hệ thống hóa các kiến thức, phân tích, so sánh các sự kiện lịch sử. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

Bảng thống kê những nét cơ bản về kinh tế, vãn hóa TK XVI - nửa đầu TK 

XIX 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Ổn định lóp 

2. Kiểm tra bài cũ 

• Đánh giá sự phát triển của sử học, địa lí, y học nước ta cuối TK XVIII - 
nửa đầu TK XIX? 

• Những thành tựu khoa học - kĩ thuật của nước ta thời kì này phản ánh 
điều gì? 

3. Bài mói 

Trải qua thời kì lịch sử từ TK XVI - đến nửa đầu TK XIX, biết bao những 

biến cố thăng trầm đã diễn ra về mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội. 


260 



Hoạt động dạy 
Câu hỏi 1 


Hoạt động học 


Ghi bảng 


Hỏi: Biểu hiện sự suy yếu của 
nhà nước phong kiến tập 
quyền? 


Hỏi: Những cuộc chiến tranh 
phong kiến nào đã diễn ra? 


Hỏi: Cuộc xung đột Nam - Bắc 
triều diễn ra vào lúc nào? 

Hỏi: Sự suy yếu của nhà nước 
được thể hiện ở những điểm 
nào? 


Hỏi: Thời gian diễn ra cuộc 
xung đột Trịnh - Nguyễn? 

+ Biểu hiện sự suy yếu của nhà 
nước phong kiến tập quyền thời 
Trịnh - Nguyễn? 


+ Vua quan ăn choi 
xa xỉ. 

+ Nội bộ vương triều 
mâu thuẫn. 

+ Quan lại địa 
phương lộng quyền, 
ức hiếp nhân dân. 

Các cuộc chiến tranh 
phong kiến: 

+ Nam - Bắc triều. 

+ Trịnh - Nguyễn. 

Do sự tranh chấp giữa 
nhà Lê với nhà Mạc 
(TK XVI) 

Sự tranh chấp giữa 
các phe phái phong 
kiến diễn ra quyết 
liệt. 

- Năm 1527, Mạc 
Đãng Dung loại bỏ 
triều Lê, lập ra triều 
Mạc. 

- Nãml533, Nguyễn 
Kim chạy vào Thanh 
Hóa lấy danh nghĩa 
"phù Lê diệt Mạc". 
Hai tập đoàn phong 
kiến đánh nhau suốt 
50 năm —> đời sống 
nhân dân khổ cực. 

TK XVII. 

- Sự chia cắt đất nước 
Đàng Trong - Đàng 
Ngoài. 


1) Sự suy yếu của 
nhà nước phong 
kiến tập quyền 

- Sự mục nát của 
triều đình phong 
kiến, tha hóa của 
tầng lóp thống trị. 

Chiến tranh 
phong kiến. 


- Nam - Bắc triều. 


Chiến tranh 
Trịnh - Nguyễn. 


261 





Hỏi: Hậu quả của các cuộc 
chiến tranh phong kiến? 


Hỏi: Phong trào Tây Son có 
gọi là cuộc chiến tranh phong 
kiến không? Vì sao? 


Hỏi: Quang Trung đặt nền tảng 
cho sự nghiệp thống nhất đất 
nước như thế nào? 


- Chiến tranh liên 
miên (gần nửa thế kỉ) 
giữa họ Trịnh và họ 
Nguyễn. 

- Ớ Đàng Ngoài, vua 
Lê chỉ là bù nhìn, 
quyền lực nằm trong 
tay chúa Trịnh. 

- Gây tổn thất nặng 
nề cho nhân dân. 

- Phá võ khối đoàn 
kết, thống nhất của 
đất nước. 

Phong trào Tây Son 
nằm trong cuộc đấu 
tranh rộng lớn của 
nông dân nên không 
gọi là chiến tranh 
phong kiến. Đây là 
cuộc khởi nghĩa lớn 
nhất của nông dân 
TK XVIII. 

Quang Trung đã chỉ 
huy nghĩa quân Tây 
Son: 

- Lật đổ chính quyền 
họ Nguyễn ở Đàng 
Trong (1777). 

- Lật đổ chính quyền 
họ Trịnh (1786), vua 
Lê (1788). 

- Xóa bỏ ranh giới 
chia cắt đất nước giữa 
Đàng Trong và Đàng 
Ngoài. 

- Đánh tan các cuộc 
xâm lược Xiêm, 
Thanh. 


2) Quang Trung 
thống nhất đất 
nước 


- Lật đổ chính 
quyền các tập 
đoàn phong kiến. 


262 



Hỏi: Sau khi đánh đuổi ngoại 
xâm, Quang Trung có cống 
hiến gì trong công cuộc xây 
dựng đất nước? 


Hỏi: Nguyễn Ánh đánh bại 
vương triều Tây Son vào thời 
gian nào? (1801 - 1802) 


- Phục hồi kinh tế, 
xây dựng văn hóa dân 
tộc (Chiếu khuyến 
nông, Chiếu lập học 

- Củng cố quốc phòng, 
thi hành chính sách đối 
ngoại khéo léo. 


- Nguyễn Ánh đã lập lại chính 
quyền phong kiến tập quyền ra 
sao? 


Hỏi: Tình hình kinh tế nước ta 
TK XVI đến nửa đầu TK XIX 
có đặc điểm gì? 


- Nguyễn Ánh đặt 
niên hiệu là Gia 
Long, chọn Phú Xuân 
làm kinh đô. 

- Vua trực tiếp điều 
hành mọi công việc 
trong nước từ trung 
ưong đến địa phưong. 

- Năm 1815 ban hành 
luật Gia Long. 

- Địa phưong: chia 
nước ta làm 30 tỉnh 
và 1 phủ trực thuộc. 

- Xây dựng quân đội 
mạnh. 

- GV nên chia thành 
4 nhóm HS: 2 nhóm 
làm về tình hình kinh 
tế, 2 nhóm làm về 
tình hình vãn hóa. 

- GV chuẩn bị 2 bảng 
phụ (theo phụ lục) để 
trống, mời đại diện HS 
các nhóm lên hoàn 
thành bảng thống kê 
theo từng nội dung. 


- Đánh đuổi giặc 
ngoại xâm. 

- Phục hồi kinh tế, 
văn hóa. 


3) Nhà Nguyễn 
lập lại chê độ 
phong kiến tập 
quyền 

- Đặt kinh đô quốc 
hiệu. 

- Tổ chức bộ máy 
quan lại ở triều 
đình, các địa 
phưong. 


4) Tình hình kinh 

tế, văn hóa 


263 




4. Củng cố 

Làm bài tập ở nhà theo SGK. 


BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH KINH TẾ VĂN HOÁ Ỏ CÁC 
THẾ KỈ XVI - NỬA ĐẦU TK XIX 


7T 


Những điểm nôi bật 

Thê kỉ XVI-XVII 

Thế kỉ XVIII 

Nửa đẩu TKXIX 

1 

Nông 

nghiệp 

- Đàng Ngoài: trì trệ, bị 
kìm hãm (chúa Trịnh 
không lo khai hoang, 
củng cố đê điều). 

Đàng Trong: có 
những bước phát triển, 
khai hoang lâp làng. 

- Vua Quang Trung 
ban hành "Chiếu 
khuyến nông". 

- Các vua Nguyễn chú 
ý việc khai hoang, lập 
ấp, lập đồn điền. 

- Việc sửa đắp đê 
không được chú trọng. 

2 

Thủ 

công 

nghiệp 

- Xuất hiện nhiều làng 
thủ công. 

- Nghề thủ công được 
phục hổi dần. 

PliPlirMrlnlBilnrMllM 

3 

Thương 

nghiệp 

- Xuất hiện nhiều chợ, 
phố xá, đô thị 

- Buôn bán với nước 
ngoài được mở rộng 
nhưng sau có phần 
han chế. 

- Giảm thuế, mở cửa ải, 
thông chợ búa. 

- Nhiều thành thị, thị tứ 
mới. 

- Hạn chế buôn bán với 
người phương Tây. 

4 

Văn học 
nghệ 
thuật 

- Văn học và nghệ 
thuật dân gian phát 
triển mạnh. 

- Chữ Quốc ngữ ra đời. 

- Ban hành "Chiếu lập 
học" phát triển chữ 
Nôm. 

- Văn học bác học, văn 
học dân gian phát 
triển rực rỡ (Nguyễn 
Du, Hồ Xuân Hương). 

- Nghệ thuật sân khấu 
chèo tuồng, tranh dân 
gian, nhiều công trình 
kiến trúc nổi tiếng. 

5 

Khoa 
học- kĩ 
thuật 



- Sử học, địa lí, y học 
đạt nhiều thành tựu 
(Lê Quý Đôn, Phan 
Huy Chú, Lê Hữu 
Trác). 

- Tiếp thu kĩ thuật máy 
móc tiên tiến của 
phương Tây. 


264 




















Bài 30 


TỐNG KẾT 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Về lịch sử thế giới trung đại: Giúp học sinh củng cố những biểu biết đơn 
giản, những đặc điểm chính của chế độ phong kiến phương Đông (đặc 
biệt là Trung Quốc) và phương Tây; thấy được sự khác nhau giữa xã hội 
phong kiến phương Đông và phương Tây. 

• Về lịch sử Việt Nam: Giúp học sinh thấy được quá trình phát triển của 
lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX với nhiều biến cố 
lịch sử. 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục cho học sinh ý thức trân trọng những thành tựu mà nhân loại đã 
đạt được trong thời trung đại. 

• Giáo dục lòng tự hào về quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. 

3. Kĩ nãng 

• Sử dụng sách giáo khoa, đọc và phát triển mối liên hệ giữa các bài, các 
chương có cùng một chủ đề. 

• Trình bày các sự kiện đã học, phân tích một số sự kiện, quá trình lịch sử, 
rút ra kết luận về nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa của các quá trình lịch 
sử đã học. 

B. PHƯONG TIỆN DẠY - HỌC 

1. Lược đồ thế giới thời trung đại 

2. Lược đồ Việt Nam thời trung đại, lược đồ các cuộc kháng chiến chống 
ngoại xâm. 

3. Tranh ảnh, tư liệu... 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 
1. Ổn định tổ chức 


265 




2. Kiểm tra bài cũ 

3. Bài mói 


Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

Ghi bảng 

* GV Giới thiệu, tổng kết lại 
chương trình lịch sử 7: 

- Lịch sử thế giới trung đại. 

- Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X 
đến giữa thế kỉ XIX. 

* Hướng dẫn HS ôn tập qua các 
câu hỏi trong SGK. 

Hỏi: Xã hội phong kiến đã 

- Xã hội phong kiến 

1) Những nét lớn 

được hình thành và phát triển 

được hình thành trên 

vê chê độ phong 

như thế nào? 

cơ sở tan rã của xã 

kiến 


hội cổ đại. 

- Hình thành trên 


- Xã hội phong kiến 

sự tan rã của xã 


phát triển qua các 

hội cổ đại. 


giai đoạn: Hình thành 

- Cơ sở kinh tế: 


—> phát triển cực 

nông nghiệp. 


thịnh —> suy vong. 

- Giai cấp cơ bản: 


Cơ sở kinh tế xã hội: 

Địa chủ >< nông 

Hỏi: Cơ sở kinh tế xã hội của 

nông nghiệp là nền 

dân 

xã hội phong kiến là gì? 

tảng, kết hợp với và 

hoặc: lãnh chúa 


một số nghề thủ 

>< nông nô. 


công. 

- Thể chế chính trị: 

—» Sản xuất nông nghiệp bị bó 


quân chủ chuyên 

hẹp, đóng kín trong công xã 


chế. 

nông thôn và lãnh địa, kĩ thuật 
canh tác lạc hậu (chưa có máy 
móc, năng suất thấp, phụ thuộc 
hoàn toàn vào thiên nhiên...) 

Hỏi: Các giai cấp cơ bản của 

- Phương Đông: Địa 


xã hội phong kiến là gì? 

chủ - nông dân lĩnh 



canh. 

- Phương Tây: Lãnh 
chúa - nông nô. 



266 






Hỏi: Thể chế chính trị của chế 
độ phong kiến là gì? 

* Lưu ý: ở mực này, giáo viên 
nên sử dụng lại bảng tổng kết 
về xã hội phong kiến ở bài 7. 
Hỏi: Trình bày những nét 
giống nhau giữa xã hội phong 
kiến phương Đông và xã hội 
phong kiến châu Âu? 

Hỏi: Theo em, thời điểm ra đời 
và thời gian tồn tại của xã hội 
phong kiến ở phương Đông và 
châu Âu có gì khác biệt? 


- Chế độ quân chủ 
chuyên chế (vua đứng 
đầu) 


- Học sinh trình bày 
lại các vấn đề đã nêu 
trong phần 1. 

- Xã hội phong kiến 
phương Đông ra đời 
sớm và tồn tại lâu 
hơn so với xã hội 
phong kiến châu Âu. 


2. Sự khác nhau 
giữa xã hội phong 
kiến phương Đông 
và xã hội phong 
kiến ở châu Âu 
(sử dụng bảng 
phụ ở bài 7) 


Hỏi: Cơ sở kinh tế ở phương 
Đông khác với ở Châu Âu như 
thế nào? 


Hỏi: Chế độ quân chủ ở 
phương Đông có gì khác so với 
chế độ quân chủ ở châu Âu? 


- Ở phương Đông, 
sản xuất nông nghiệp 
là chủ yếu, kinh tế 
công, thương nghiệp 
không phát triển. 

- ơ phương Tây, sau 
thế kỉ XI, thành thị 
trung đại xuất hiện —> 
nền kinh tế trong 
thành thị trung đại 
tồn tại song song với 
nền kinh tế lãnh địa. 

- Phương Đông: vua 
có quyền lực tối cao. 

- Phương Tây: quyền 
lực của vua bị hạn 
chế trong lãnh địa. 
Thế kỉ XV- XVI là 
giai đoạn suy vong. 
Chủ nghĩa tư bản dần 
hình thành trong lòng 
xã hội phong kiến 
đang suy tàn. 


267 



—> Giáo viên hướng dẫn học 
sinh liên hệ với những kiến 
thức đã học (chế độ phong kiến 
ở các nước châu Âu, ở Trung 
Quốc, Việt Nam...). 


BẢNG THỐNG KÊ NHŨNG NÉT CHÍNH VỂ 
Sự PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA 

TỪ THẾ KỈ X - NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX 


Nội 

dung 

Các giai đoạn và nhũng điểm mới 

Ngô - Đinh - 
Tiền Lê 

Lý - Trần 

Lê sơ 

TK XVI-XVIII 

Nửa đẩu TK 
XIX 

Nông 

nghiệp 

- Khuyến khích 
sản xuất. 

-Tổ chức lễ cày 
tịch điền. 

- Chú ý đào vét 
kênh ngòi. 

- Ruộng đất tư 
ngày càng 
nhiều, xuất 
hiện điền 
trang, thái ấp. 

- Thi hành 

chính sách 

"ngụ binh ư 
nông" 

- Thực hiện 
phép quân 
điền. 

- Đặt ra các cơ 
quan chuyên 

trách như 
Khuyến nông 

sứ... 

- Đàng Ngoài: 

Bị trì trệ, kìm 
hãm. Đàng 
Trong có 
những bước 
phát triển. 

- Vua Quang 
Trung ban 
"Chiếu 

khuyến nông" 

- Khai hoang, 
lập ấp, lập 
đồn điền. 

- Việc sửa đắp 
đê không 
được chú 
trọng. 

Thủ 

công 

nghiệp 

- Xây dựng một 
số xưởng thủ 
công của Nhà 
nước. 

- Các nghề thủ 
công cổ truyền 
tiếp tục phát 
triển. 

Xuất hiện 
nghề gốm 

Bát Tràng. 

- 36 phường 
thủ công ở 
Thăng Long. 

- Nhiều làng 
thủ công 
chuyên 
nghiệp. 

- Xuất hiện 
công xưởng 
(cục bách 
tác). 

Nhiều làng, 
nghề thủ công 

Mở rộng khai 
thác mỏ. 


268 




Nội 

dung 


Các giai đoạn và những điểm mới 


Ngô - Đinh - 
Tiền Lê 

Lý - Trần 

Lê sơ 

TK XVI-XVIII 

Nửa đẩu TK 
XIX 

Thương 

- Đúc tiền đồng 

- Đẩy mạnh 

- Khuyến khích 

- Xuất hiện đô 

- Nhiều thành 

nghiệp 

để lưu thông 

ngoại thương. 

mở chợ. 

thị, phố xá. 

thị, thị tứ mới. 


trong nước. 

- Thăng Long 

- Hạn chế 

- Giảm thuế, 

- Hạn chế 


- Xuất hiện trung 

là trung tâm 

buôn bán với 

mở cửa ải, 

buôn bán với 


tâm buôn bán 

kinh tế sầm 

người nước 

thông chợ 

người phương 


và chợ làng 
quê. 

uất. 

ngoài. 

búa. 

Tây. 

Văn 

- Văn hóa dân 

- Các tác 

- Mở nhiều 

- Chữ Quốc 

- Văn học phát 

học 

gian là chủ yếu. 

phẩm văn 

trường học, 

ngữ ra đời. 

triển rực rỡ. 

nghệ 

- Giáo dục chưa 

học tiêu biểu 

khuyến khích 

- Ban hành 

- Nhiều công 

thuật, 

phát triển. 

của Trần 

thi cử. 

"Chiếu lập 

trình kiến trúc 

giáo 

Quốc Tuấn, 

- Văn học chữ 

học" 

đồ sộ, nổi 

dục 


Trần Quang 
Khải, Trương 
Hán Siêu. 

- Xây dựng 
Quốc tử 
giám. 

Nôm giữ vị trí 
quan trọng. 

- Nhiều truyện 
nôm ra đời 

- Nghệ thuật 
sân khấu đa 
dạng phong 
phú. 

tiếng. 

Khoa 


- Cơ quan 

Nhiều tác 

- Chế vũ khí. 

- Sử học, địa lí, 

học kĩ 


chuyên viết 

phẩm sử học, 

- Phát triển 

y học đạt 

thuật 


sử ra đời 

- Thầy thuốc 
nổi tiếng Tuệ 
Tĩnh. 

địa lí học, 
toán học. 

làng nghề thủ 
công. 

nhiều thành 
tựu. 

- Tiếp thu kĩ 
thuật máy 
móc tiên tiến 
của phương 
Tây. 


269 
















MỤC LỤC 


Trang 

LỜI NÓI ĐẦU.3 

Phồn I 

KHÁI QUÁT LỊCH sử THÊ' GIỚI TRUNG ĐẠI 

Bài 1 Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu 

(Thời sơ - trung kì trung đại).5 

Bài 2 Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa 

tư bản ở châu Âu.10 

Bài 3 Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời 

hậu kì trung đại ở châu Âu.14 

Bài 4 Trung Quốc thời phong kiến.19 

Bài 4 Trung Quốc thời phong kiến (Tiếp theo).23 

Bài 5 Ấn Độ thời phong kiến.28 

Bài 6 Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.33 

Bài 6 Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á (Tiếp theo).38 

Bài 7 Những nét chung về xã hội phong kiến.43 

Phồn II 

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX 

Chương I 

BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ (THỂ KỈ X) 

Bài 8 Nước ta buổi đầu độc lập.47 

Bài 9 Nước Đại cổ Việt thời Đinh - Tiền Lê.51 

I. Tình hình chính trị - quân sự.51 

270 
















Bài 9 Nước Đại cổ Việt thời Đinh - Tiền Lê (Tiếp theo).55 

II. Sự phát triển kinh tế và văn hóa.55 

Chương II 

NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (Thế kỉ XI - XII) 

Bài 10 Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước.59 

Bài 11 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077). 63 

I. Giai đoạn thứ nhất (1075 - 1076). 63 

Bài 11 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược tống (1075 -1077) 

(Tiếp theo).68 

II. Giai đoạn thứ hai (1076 - 1077). 68 

Bài 12 Đời sống kinh tế, văn hóa.73 

I. Đời sống kinh tế.73 

Bài 12 Đời sống kinh tế, văn hoá (Tiếp theo).77 

II. Sinh hoạt xã hội và văn hóa.77 

Chương III 

NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (Thế kỉ XIII - XIV) 

Bài 13 Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII.83 

I. Nhà Trần thành lập.83 

Bài 13 Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII (Tiếp theo).88 

II. Nhà Trần xây dựng quân đội và phát triển kinh tế.88 

Bài 14 Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên 

(Thế kỉ XIII). 92 

I. Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược 

Mông Cổ (1258). 92 

Bài 14 Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên 

(Tiếp theo).97 

II. Cuộc kháng chiến lẩn thứ hai chống quân xâm lược 

Nguyên (1285). 97 

Bài 14 Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên 

(Tiếp theo).103 


271 























III. Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược 

Nguyên (1287- 1288)... 103 

Bài 14 Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên 

(Tiếp theo).109 

IV. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần 

kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên.109 

Bài 15 Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần.113 

I. Sự phát triển kinh tế.113 

Bài 15 Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần (Tiếp theo).118 

II. Sự phát triển văn hóa.118 

Bài 16 Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV.123 

I. Tình hình kinh tế - xã hội.123 

Bài 16 Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (Tiếp theo).128 

II. Nhà Hổ và cải cách của Hổ Quý Ly.128 

Bài 17 Ôn tập chương II và chương III.133 

Chương IV 

ĐẠI VIỆT THỜI LÊ sơ (Thế kỉ XV - đầu thế kỉ XVI) 

Bài 18 Cuộc kháng chiến của nhà Hổ và phong trào khởi nghĩa 

chống quân minh đầu thế kỉ XV.139 

Bài 19 Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427). 144 

I. Thời kì ở miền Tây Thanh Hóa (1418 - 1423). 144 

Bài 19 Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427). 150 

II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra Bắc 

(1424- 1426)...... 150 

Bài 19 Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427). 154 

III. Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng (cuối năm 1426 - 

cuối năm 1427). 154 

Bài 20 Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527). 159 

I. Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật.159 

Bài 20 Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527). 165 


272 

























II. Tình hình kinh tế - xã hội.165 

Bài 20 Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527). 170 

III. Tình hình văn hóa, giáo dục.170 

Bài 20 Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527). 174 

IV. Một số danh nhân văn hóa dân tộc.174 

Bài 21 Ôn tập chương VI.179 

Chương V 

ĐẠI VIỆT Ở CÁC THỂ KỈ XVI - XVIII 

Bài 22 Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền 

(Thế kỉ XVI -XVIII)....186 

I. Tình hình chính trị - xã hội.186 

Bài 22 Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền 

(Thế kỉ XVI -XVIII).. 190 

II. Các cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn.190 

Bài 23 Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII.195 

I. Kinh tế.195 

Bài 23 Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII.200 

II. Văn hóa.200 

Bài 24 Khởi nghĩa nông dân Đàng ngoài thế kỉ XVIII.207 

Bài 25 Phong trào Tây Sơn.211 

I. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn.211 

Bài 25 Phong trào Tây Sơn.216 

II. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân 

xâm lược Xiêm.216 

Bài 25 Phong trào Tây Sơn.221 

III. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh.221 

Bài 25 Phong trào Tây Sơn.225 

IV. Tây Sơn đánh tan quân Thanh.225 

Bài 26 Quang Trung xây dựng đất nước.233 


273 



























Chương VI 

VIỆT NAM NỬA ĐẦU THỂ KỈ XIX 

Bài 27 Chế độ phong kiến nhà Nguyễn.239 

I. Tình hình chính trị - kinh tế.239 

Bài 27 Chế độ phong kiến nhà Nguyễn.245 

II. Các cuộc nổi dậy của nhân dân.245 

Bài 28 Sự phát triển của văn hóa dân tộc 

(Cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX).252 

I. Văn học, nghệ thuật.252 

Bài 28 Sự phát triển của văn hóa dân tộc.256 

II. Khoa học - kĩ thuật.256 

Bài 29 Ôn tập chương V và VII.259 

Bài 30 Tổng kết.265 


274 













Thiết kê bài giảng 

LỊCH SỬ 7 

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG (Chủ biên) 

NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 

Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYỄN KHẮC OÁNH 

Biên tập: PHẠM Quốc TUAN 

TRẦN VIẾT LUƯ 

Vẽ bìa: NGUYỄN TUAN 

Trình bày: THÁI SƠN - SƠN LÂM 

Sửa bản in: PHẠM Quốc TUAN 


In 1000 cuốn, khổ 17 X 24 cm, tại Công ty cổ phần in Thái Nguyên. 
Giấy phép xuất bản số: 115 - 2007/CXB/107 n TK - 26/HN. 
In xong và nộp lưu chiểu quý 11/2007. 


275 



